Quyển 9 

MỌI THỨ ĐỀU DẠY CHÚNG TA 



2 • Thiên sư Aiahn Chah 

NỘI DUNG 


Quyển 9: 

MỌI THỨ ĐỀU DẠY CHÚNG TA 

86. Về Tính Cẩn Trọng 3 

87. Điều Đó Có Thể Làm Được 33 

88. Chùa Vô Minh 60 

89. Hiểu Biết về Khổ 87 

90. Tu Tập Tận Tâm? 102 

91. Hiểu Biết Thế Gian 138 

92. Giáo Pháp Đi Đến Trời Tây 163 

93. Lắng Nghe Trên Cả Ngôn Từ 186 

94. Kiêng Cữ Đúng Đắn 192 

95. Một Chữ Cũng Là Đủ 208 

96. Lời Nhắn Gửi Từ Thái Lan 226 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 3 


86 

về Tính Cẩn Trọng 


^Phật đã dạy nhìn thấy thân trong thân. Điều đó nghĩa 
là gì?. Chúng ta đã quá quen với những bộ phận của thân 
nhu tóc, lông, móng, da. Vậy thì nhìn thấy thân trong thân là 
nhìn ra sao? Nếu chúng ta nhận biết đuợc những thứ đó là 
vô thuòng, bất toại nguyện và vô ngã, thì đó đuợc gọi là 
'nhìn thấy thân trong thân'. Vậy là đâu cần phải đi vào chi 
tiết hay thiền về những bộ phận khác nhau. Giống nhu đã có 
trái cây trong giỏ. Nếu chúng ta đã đếm trái trong giỏ, chúng 
ta đã biết có bao nhiêu trái, và khi cần đi chúng ta chỉ việc 
xách giỏ đi, tất cả số trái cây đều ỏ trong giỏ. Chúng ta đã 
biết tất cả trái cây trong giỏ là bao nhiêu, vì vậy ta đâu cần 
phải đếm lại. 

Sau khi đã thiền tập về 32 bộ phận của thân, và đã nhận 
thấy chúng là những thứ không ổn định và không thuòng 
hằng, chúng ta không còn phải nhọc công tách riêng chúng 
ra từng bộ phận để thiền quán riêng từng cái. Cũng giống 
nhu giỏ trái cây kia—chúng ta không cần phải đổ ra và đếm 
đi đếm lại từng trái. Chúng ta mang cả giỏ trái cây đi về 
luôn, đi một cách chánh niệm và cẩn thận, không để mình bị 
vấp hay ngã. 

Khi chúng ta nhìn thấy thân trong thân, có nghĩa là 
chúng ta nhìn thấy Giáo Pháp trong thân, hiểu biết về thân 
của mình và thân của nguòi khác là thứ vô thuòng, do vậy 
chúng ta không cần những giải thích chi li về thân của từng 
môi nguòi nữa. Khi đang ngồi đây, chúng ta chủ động có sự 
chánh niệm ổn định, hiểu biết rõ mọi thứ đúng nhu chúng là, 
và do vậy sự thiền trở nên rất dê dàng. Cũng giống nhu việc 


' (Giảng cho các Phật tử tại gia). 



4 • Thiên sư Ajahn Chah 


thiền niệm về Đức Phật—nếu chúng ta hiểu biết Phật đích 
thực là gì thì chúng ta không cần phải tụng niệm chữ Thật' 
nhiều nữa. Điều đó có nghĩa là ta đang có đủ sự hiếu biết 
hoàn toàn và sự tỉnh giác vững chắc. Đó chính là thiền. 

Tuy nhiên, thiền thuòng không đuợc hiểu đúng. Nhiều 
nguòi thuòng hiểu lầm về thiền. Chúng ta tu tập trong một 
số đông, nhung chúng ta thuòng không biết tu thiền là gì. 
Một số nguòi cho rằng tu thiền là việc khó làm. "Tôi đến 
chùa, nhung tôi không thể ngồi thiền. Tôi không chịu khó 
đuợc nhiều. Chân tôi nhức, lung tôi đau, tôi đau ê ẩm khắp 
nguòi". Họ nói vậy và bỏ cuộc luôn, họ không quay lại thiền 
tập nữa, bởi họ nghĩ họ không thể tập đuợc. 

Nhung thực ra sự định tâm (samãdhi) đâu phải là ngồi. 
Định đâu phải là đi. Định đâu phải là đimg hay nằm. Ngồi, 
đi, nằm, đimg, nhắm mắt, mở mắt, đó chỉ là những hành 
động mà thôi. Nhắm mắt không nhất thiết có nghĩa là nguòi 
đó đang tu tập sự định tâm (thiền định). Nhắm mắt nhiều 
khi chỉ có nghĩa nguòi đó đang buồn ngủ và đò đân. Nếu 
ngồi nhắm mắt mà ngủ gục, đầu gục qua gục lại và miệng há 
hốc, thì đó đâu phải là đang ngồi thiền đạt định. Đó chỉ là 
ngồi nhắm mắt. Định là định, sự nhắm mắt chuyện khác. 
Định đích thực có thể đuợc tu tập vói mắt nhắm hay mắt mở, 
đâu nhất thiết phải nhắm mắt. Định vân có thể tu đạt đuợc 
khi bạn đang ngồi, đang đi, đang nằm, đang đứng. 

Định (samãdhi) có nghĩa là tâm đuợc tập trung một cách 
vững chắc, vói một sự chú tâm chánh niệm bao-trùm, vói 
giói hạnh, và vói sự cẩn trọng. Chúng ta thuòng trực ý thức 
biết rõ sự đúng và sự sai, thuòng trực quán sát tất cả mọi 
điều kiện (trạng thái) đang khỏi sinh trong tâm. Khi tâm 
phóng nghĩ về điều gì, nó đang có trạng thái sân hay tham, 
chúng ta ý thức biết rõ về điều đó. Ta luôn tỉnh giác biết điều 
đang xảy ra. Một số nguòi dê nản chí: "Tôi tu không đuợc 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 5 


đâu. Ngay khi tôi ngồi xuống, tâm trí tôi đã nghĩ đến nhà 
cửa. Thiệt là ác vậy đó. [tiếng Thái: hahp: ác, xấu]". Nói nghe 
lạ thiệt! Nếu thiền mà ác thì có lẽ Phật đã không thành Phật. 
Phật đã bỏ ra năm năm trời để chiến đấu với cái tâm của 
mình, cái tâm luôn nghĩ đến nhà cửa và gia đình. Mãi đến 
sau sáu năm Phật mới tỉnh thức giác ngộ. 

Nhiều nguời nghĩ những ý nghĩ khởi sinh bất ngờ là 
xấu hay ác. Nhiều lúc ta có một xung động muốn giết ai đó. 
Nhung ta chỉ ý thức về điều đó ngay khoảng khắc sau đó, ta 
nhận ra việc giết hại là sai, do vậy chúng ta ngừng lại và giữ 
giói hạnh. Vậy trong cái ý nghĩ đó có sự nguy hại không? 
Quý vị nghĩ sao? Hoặc nếu ta có một ý nghĩ lấy trộm cái gì, 
những ngay sau đó ta quán chiếu lại biết đó là điều sai trái 
nên ta không làm—vậy ý nghĩ đó có phải là nghiệp xấu hay 
không? Không, không phải môi lần chúng ta có một xung 
động hay ý nghĩ là ta lập tức tạo nghiệp xấu. Nếu ý nghĩ 
(xấu) nào cũng đồng thòi tạo nghiệp xấu thì lấy đâu ra con 
đuòng giải thoát? Xung động chỉ là xung động; sự thôi thúc 
chỉ là sự thôi thúc; những ý nghĩ chỉ mói là ý nghĩ thoáng 
khỏi lên. Ngay khoảng-khắc đầu tiên, ta chua tạo ra nghiệp 
gì cả. Trong khoảng-khắc thứ hai sau đó, nếu chúng ta làm 
điều đó bằng tay chân, miệng hay bằng tâm ý thì chúng ta 
đang tạo nghiệp nào đó. Sự ngu mò vô minh (aviiiã) đã điều 
khiển chúng ta lúc đó. Nếu ta có xung động muốn ăn cắp và 
ta lập tức ý thức rõ về bản thân mình và ý thức rõ điều đó là 
sai trái, thì đây là trí tuệ, và đây là sự hiểu biết minh mân 
(viiiã) chứ không phải vô minh (aviiiã). Xung động thuộc tâm 
chua đuợc tạo tác thành nghiệp. 

Đây là sự ý-thức đúng lúc, sự tỉnh-giác đúng lúc, là nhò 
trí tuệ khỏi sinh và thông báo cho ta về trải nghiệm mà ta sắp 
làm. Nếu có khoảng-khắc tâm [sát-na tâm] đầu tiên muốn ăn 
cắp cái gì và rồi chúng ta hành động theo đó, thì đó là một 



6 • Thiên sư Ajahn Chah 


pháp vô minh. Ta đã tạo nghiệp vì do ngu mò. Những hành 
động của thân, lòi nói và tâm ý theo sau xung động đó sẽ tạo 
ra những kết quả tiêu cực và những nghiệp xấu. 

Cách tạo nghiệp là vậy. Chỉ mói ý nghĩ xấu thì chua tạo 
nghiệp xấu. Nếu chúng ta không có những ý nghĩ thì làm sao 
phát triển trí tuệ?. Một số nguòi chỉ muốn ngồi vói một cái 
tâm trống không. Điều đó là hiểu sai. (Đâu có ai ngồi thiền 
vói một cái tâm trống không nhu vậy. Luôn luôn có những 
xung động và ý nghĩ khỏi sinh trong tâm.) 

Tôi đang nói về sự định tâm, tức trạng thái định 
{samãảhĩ) có đi kèm vói trí tuệ. Thực ra, Phật không mong 
muốn có nhiều định. Phật không muốn các tầng thiền định 
{jhãna) và siêu định (samãpatti). Phật nhìn thấy định (chánh 
định) là một phần của con đuòng đạo. Giói, Định, Tuệ là 
những phần hay thành phần, nó giống nhu những thành 
phần nguyên liệu để nấu món ăn. Chúng ta dùng những 
thành phần gia vị để nấu món ăn thom ngon. Những thành 
phần là quan trọng, nhung mục tiêu là món ăn chúng ta ăn. 
Việc tu tập phần định tâm cũng tuong tự nhu vậy. Định chỉ 
là một phần góp để dẫn đến mục tiêu giác ngộ sau cùng. 
Những vị thầy của Phật truóc kia, ngài Uddaka và ngài Alãra, 
đã nhấn mạnh việc tu thiền định để đạt đến những tầng 
thiền định {jhãna) và chứng đắc nhiều loại năng lực siêu 
thuòng nhu thần thông và thần nhãn nhìn thấy những thứ 
vô hình... Nhung nếu ai tu thiền định quá xa nhu vậy, họ sẽ 
khó quay trỏ lại. Một số noi dạy thiền định thâm sâu, cứ ngồi 
chìm đắm trong sự khoái lạc của tĩnh lặng (tịnh tịch trú). 
Những nguòi tu thiền mà mê đắm trạng thái định sâu 
(samãdhi) nhu vậy sẽ bị ngộ độc bởi trạng thái định của họ. 
Nếu họ có giói hạnh (sĩla) họ sẽ bị ngộ độc bởi giói hạnh của 
họ. Nếu họ buóc đi trên đuòng tu, họ sẽ bị ngộ độc bởi con 
đuòng đạo đó, bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp và sự kỳ diệu mà họ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 7 


trải nghiệm trên con đường tu đó, và cuối cùng họ không thể 
đi đến đích mục tiêu của con đường đó. 

Phật gọi đó là những sai lạc vi tế. Mặc dù tu được định 
hay giói như vậy cũng đã là tinh tế, tinh tế hon nhiều so vói 
mức độ còn thô tế của người phàm trần. Nhưng thực sự thì 
Phật chỉ muốn chúng ta có được một mức độ định phù hợp 
đúng đắn, một mức độ định đủ để trợ giúp phần tu trí tuệ, 
chứ không cần phải tu thiền định quá xa và bị dính kẹt trong 
những tầng siêu định như vậy. Sau khi chúng ta tu tập định 
đến một mức độ phù hợp vừa đủ, thì mức độ định đó nên 
được dùng để giúp cho việc phát triển trí tuệ. 

Định (samãdhi) là mức độ định của thiền định (samatha)- 
đó là mức độ tĩnh lặng- nó chỉ giống như miếng đá đè lên cỏ 
vậy. Trong trạng thái định chắc chắc và ổn định thì có trí tuệ 
trong đó, ngay cả khi đang mở mắt. Khi trí tuệ được sinh ra, 
nó bao hàm và hiểu biết ['thống trị'] tất cả mọi thứ. Do vậy, 
Đức Phật đã không muốn chúng ta phải đạt đến những tầng 
thiền định thâm sâu và kết thúc ỏ đó, bởi vì tu hưóng đó là 
đi lệch khỏi con đường đạo. (Tu hưóng đó là cao siêu, nhimg 
trạng thái cao siêu đó chỉ là tạm thòi khi nhập định, và cuối 
cùng vân không giải thoát. Còn đạo Phật là con đường đi 
đến sự giải thoát rốt ráo). 

Do vậy, điều cần thiết là không nên chấp thủ hay khăng 
khăng vào tư thế tọa thiền hay bất kỳ tư thế nào đó. Đâu 
phải chỉ có ngồi mói là thiền. Định đâu phải có mặt trong tư 
thế nhắm mắt, mỏ mắt, hay đang ngồi, đang điáng, đang đi, 
hay đang nằm. Định có mặt trong tất cả mọi tư thế và hoạt 
động. Những người già đâu có ngồi thiền lâu được, nhưng 
họ vân có thể thiền quán đặc biệt giỏi và họ có thể tu định 
một cách dễ dàng; họ cũng có thể tu tập phát triển rất nhiều 
trí tuệ. 



8 • Thiên sư Ajahn Chah 


Làm sao họ có thể phát triển trí tuệ như vậy? Bởi mọi 
thứ đều đánh thức họ. Khi họ mở mắt, họ không nhìn thấy 
mọi thứ rõ ràng như họ vân thường nhìn thấy trước đó, 
người già thì mắt mờ. Răng họ đau nhức và gãy rụng. Thân 
thể họ thì đau nhức, yếu ớt suốt ngày đêm. Nhưng chính đó 
là nơi tu học. Bởi vậy, thiền là việc dê-làm đối với những 
người già. Thiền là việc khó làm đối với những người trẻ. 
Người trẻ răng còn chắc chắn, nên họ còn ăn rất ngon miệng. 
Người trẻ còn ngủ sâu ngủ lâu. Tất cả những giác quan của 
họ còn rất nhạy cảm và cuộc đời vân còn vui thú và đẹp đẽ 
đối với họ; do vậy người trẻ vân còn mê đắm ngu mờ rất 
nặng trong thế giới thế tục. Đối vói người già, khi nhai thứ gì 
là đã thấy đau đớn hàm răng. Chính ngay đó là những vị 
thiên sứ (devadũta) đang nói với những người già; chính 
những thứ đó đang dạy những người già suốt ngày. Khi họ 
mở mắt, nhìn gì cũng lu mờ. Sáng thức dậy thì lưng đau 
nhức. Chiều lạnh thì đau chân đau xương. Vậy đó, tuổi già là 
vậy đó! Nhưng đó chính là những đề tài tốt nhất để họ tu 
học. Nhiều người già trong số quý vị cứ than rằng mình 
không thể thiền tập. Vậy quý vị muốn thiền về cái gì? (Tại 
sao không thiền về những sự già khổ và bất toại nguyện 
đó?). Quý vị muốn học thiền từ ai? (Sao không học thiền từ 
những thứ đó, đường lối của thân là cái chúng ta cần phải 
học từ đó). 

Đây chính là cách nhìn thấy thân trong thân và nhìn 
thấy cảm giác trong cảm giác. Quý vị đang nhìn thấy hay 
quý vị muốn trốn tránh chúng? Nếu nói mình già rồi nên 
không thiền tập được nữa là sai, đó là hiểu sai. vấn đề ở chô: 
mọi thứ có rõ ràng đối với mình hay không; mình có nhìn 
thấy mọi thứ rõ ràng được không. Người già có nhiều suy 
nghĩ suy tư, rất nhiều cảm giác cảm nhận, rất nhiều bất tiện 
và đau khổ. Mọi điều đều xảy ra đối với người già! Nếu 
những người già thiền thì họ sẽ thực sự chứng ngộ những 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 9 


điều đó, bởi nó xảy ra suốt ngày đối với tuổi già. Vì vậy nên 
tôi đã nói thiền là việc dê làm đối với nguời già. Quí vị Phật 
tử ở đây có thể thiền tốt nhất. Giống mọi nguời vân thuờng 
nói: "Khi nào già tôi vô chùa tu". Câu này thật là đúng nghĩa, 
nếu quý vị biết đuợc. Quý vị phải tự nhìn thấy điều đó tâm 
này. Điều đó là đúng đối với nguời già nhu chúng ta. Khi 
quý vị ngồi, điều đó đúng; khi quý vị đimg, điều đó đúng; 
khi quý vị đi, điều đó đúng. Tuổi già là chuông mà. Mọi thứ 
đều rối reng; mọi thứ đều nhu chuông ngại- Và mọi thứ đêu 
đang dạy quý vị. Không phải vậy sao? Quý vị có thể đimg dậy 
và ra về ngay bây giò, dê mà phải không? Nhung khi vừa 
đimg dậy: "ối đau!". Hay quý vị không thấy đau?. Thân nó 
đang hành quý vị đó. 

Chúng ta già rồi nên thân hành dữ lắm. Khi còn trẻ 
chúng ta không thích nghe có thể đimg bật dậy và bỏ đi nhẹ 
nhàng, không đau đón gì hết. Nhung lúc trẻ chua đau nên ta 
chua hiểu biết gì. Đến khi già, môi khi đimg dậy chúng ta 
phải nhăn mặt, chống chế và kêu "úi cha!". Đúng vậy không? 
Môi lần buóc đi, chúng ta học đuợc điều gì đó. Môi lần làm 
gì, chúng ta cũng thấy khó khăn bất tiện và học đuợc điều gì 
đó. Vậy sao quý vị lại nói già rồi khó thiền khó tu?. Vậy nếu 
không già quý vị thiền là thiền về cái gì khác hay nhìn vào 
thứ nào khác để thiền?. Ngay chô già khó già khổ, già đau 
già đón đó là những 'thiên sứ' đang nói chuyện vói quý vị 
đó. Cái thân hữu vi hành khổ (sankhãra) đang nói vói quý vị 
rằng: nó không phải là ổn định, chắc chắn hay thuòng hằng 
gì cả; rằng nó không phải là 'ta' hay là cái gì 'của ta' cả. 
Những thân hành đang nói chuyện liên tục suốt ngày vói 
quý vị đó. 

Nhung chúng ta thuòng nghĩ khác. Chúng ta không 
nghĩ rằng đó đúng là sự thật. Chúng ta cứ chiu theo những 
cách nhìn sai lạc và những ý tuỏng sai lầm của chúng ta, sai 



10 • Thiên sư Ajahn Chah 


khác với sự thật. Nhưng sự thật là, những người già đã tự 
nếm trải và nhìn thấy bản chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
thân này, và điều đó làm khởi sinh sự chán-bỏ và sự không- 
còn mê-đắm vào thân nữa. Bởi vì sao, bởi vì bằng chiáng nằm 
ngay bên trong họ suốt thòi gian già bệnh; chính họ đã nếm 
trải và chứng kiến sự thật đó. Tôi nghĩ đó là điều tốt. 

Có được sự nhạy cảm bên trong để luôn luôn ý thức 
biết về những điều sai điều đúng, điều thiện điều ác, thì 
được gọi là có Phật trí hay Phật tính. Chữ Phật có nghĩa là 
vậy. Không cần thiết phải tụng đi tụng lại chữ "Phật". Quý vị 
đã đếm số trái cây trong giỏ rồi, đâu cần đếm đi đếm lại. Môi 
lần ngồi xuống quý vị đâu cần phải đổ giỏ trái cây ra để đếm 
lại nữa. Quý vị cứ để yên chúng trong giỏ. Nhimg có kẻ 
không chắc hoặc dính tật nhó nhầm gì đó nên cứ đổ ra đếm 
đi đếm lại hoài. Loại người đó cứ thấy gốc cây hay chô mát là 
đổ giỏ trái cây ra và đếm lại từng trái vào giỏ. Rồi tiếp tục đi, 
đến chô dừng khác lại đổ ra và đếm lại. ông đếm đi đếm lại 
cùng số trái cây đó thôi. Đó là tính tham thể hiện, ông cứ sợ 
nếu không đếm lại, lõ mình đã đếm nhầm thì thiếu. Chúng ta 
cũng vậy, nhiều người cứ luôn tụng đi tụng lại chữ "Phật", 
họ sợ nếu không tụng đi tụng lại sẽ bị nhầm. Làm sao chúng 
ta nhầm lân được?. Chỉ có những người không biết chắc 
trong giỏ có bao nhiêu trái cây thì họ đếm đi đếm lại thôi. 
Còn ta, nếu đã hiểu biết rõ chữ "Phật" nghĩa là gì thì ta đâu 
cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Khi đang ngồi quý vị cứ 
ngồi. Khi đang nằm quý vị cứ nằm, bởi vì Phật vân là Phật ở 
đó, giỏ trái cây vẫn đầy đủ ỏ đó. 

Khi làm việc đức hạnh và công đức, chúng ta thường 
tụng: "Cau cho đây là duyên lành giúp chứng ngộ Niêỉ-bàn" 
{Nibbãna paccayo hotul). Thiệt ra không sai. Tạo duyên lành để 
giác ngộ Niết-bàn là tốt, cúng dường bố thí là tốt. Giữ giói 
hạnh là tốt. Thiền tập là tốt. Lắng nghe Giáo Pháp là tốt. Cầu 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành »11 


cho những việc đó là những duyên lành giúp chứng ngộ 
Niết-bàn. 

Nhưng Niết-bàn là cái gì vậy?. Ai biết không?. Niết-bàn 
được định nghĩa là sự vô-tham. Niết-bàn là không còn quan 
trọng thứ gì, không còn nắm giữ thứ gì, không còn cầu vọng 
thứ gì. Niết-bàn có nghĩa là buông-bỏ. Làm việc bố thí, cúng 
dường, cho đi và những việc công đức; tuân giữ các giói 
hạnh, và thiền tập về tâm từ... tất cả nhũng việc đó là để trừ 
bỏ những ô nhiêm và tính tham dục, là để làm cho tâm trống 
rông và sạch sẽ—tức không còn tính ích kỷ, không còn những 
quan niệm về cái 'ta', không còn chấp 'ta' chấp 'người', và 
không còn tham muốn thứ gì—không còn tham muốn có 
được gì hay trỏ thành gì gì nữa. 

Nibbãna paccayo hotu: Cầu đây là nhân duyên giúp đạt 
đến Niết-bàn. Làm việc bố thí cúng dường là thực hiện việc 
từ bỏ, buông bỏ. Còn lắng nghe giáo pháp vói mục đích là có 
được hiếu biết và buông bỏ, giúp dẹp bỏ sự tham chấp vào 
những thứ tốt xấu, đúng sai, sưóng khổ. Trưóc tiên, quý vị 
cần phải tập thiền để trỏ nên có-ý-thức (tỉnh giác) về những 
điều đúng và sai. Khi nhận thấy điều gì là sai xấu, chúng ta 
tránh bỏ nó. Khi nhận thấy điều gì là đúng thiện, chúng ta 
làm và tu dưỡng nó. Ta làm thiện ta thấy mình thiện. Nhưng 
sau khi làm được chuyện tốt thiện thì cũng dính tâm vào sự 
tốt thiện đó; đừng nghĩ ta thiện, đừng có ghim ghút vào tim 
việc thiện ta đã làm được. Cứ vô-tư đimg giữa sự thiện tốt 
đó, hoặc 'đimg trên' điều thiện đó, đừng 'đimg dưói' điều 
thiện— tức đừng bám riết hay dính chấp vào điều thiện mà ta 
đã làm. (Làm việc thiện một cách chân thành, vô tư và không 
tính toán, không tính công tính đức gì hết). Nếu chúng ta cứ 
'đimg dưói' điều thiện, thì suốt ngày điều thiện đó cứ bám 
riết lấy ta, và ta trỏ thành nô lệ cho nó. Ta trỏ thành nô lệ, và 
nó cứ thúc giục ta nghĩ ngợi đủ thứ hoặc làm đủ thứ, rốt 



12 • Thiên sư Ajahn Chah 


CUỘC tạo ra đủ thứ nghiệp và làm mất hết công đức. Nó 
chẳng giúp ta đến đâu, và kết quả cũng dẫn ta đến những sự 
bất hạnh và bất lành mà chúng ta đã từng có truớc kia. 

(Ví dụ bố thí giúp nguời nghèo khó vì lòng từ bi, đó là 
việc thiện cần nên làm. Nhung sau khi làm, đừng cố nghĩ 
nhiều về hành động tốt của mình, đừng thầm tính công đức. 
BỐ thí cúng duòng thức ăn, thuốc men... cho các tăng ni có 
điều kiện tu hành, đó là việc làm vô luợng công đức. Nhung 
sau khi bố thí, đừng cố nghĩ đến cái công đức vô luợng đó, 
đừng dính chấp rằng ta cần phải làm việc thiện để có nhiều 
công đức để đuợc là gì gì đó sau này...) 

Bỏ hết điều xấu ác để tích tạo công đức—tức là bỏ 
những điều tiêu cực để tu duõng những điều tích cực. Tích 
tạo công đức, phát triển công đức, giữ mình 'điíng trên' công 
đức đó. Giữ mình 'đứng trên' công đức và thất đức, 'điíng 
trên' tốt và xấu, 'điíng trên' thiện và ác. (Không dính vào sự 
xấu, không chấp vào sự tốt). Cứ luôn tu tập vói một cái tâm 
từ bỏ, buông bỏ và tự do tự tại. Điều này giống nhu vầy: dù 
quý vị đang làm gì, nếu quý vị làm với một cái tâm buông bỏ thì 
điêu đó mới tạo nhân duyên dẫn đêh Niêt-bàn giải thoát. Giải 
thoát, không còn tham muốn, không còn ô nhiêm, không còn 
dục vọng, rồi tất cả sẽ hợp nhập vào con đuòng đạo, tức là 
Bát Thánh Đạo, tức là chân pháp (saccadhamma). Đây là chỗ 
Tứ Diệu Đế nói đến: có trí tuệ hiểu biết về dục vọng (tanhã), 
đó chính là nguồn gốc của khổ (dukkha). Ba loại dục vọng 
chính: (i) dục vọng khoái lạc giác quan hay nhục dục 
(kãmatanhã), (ii) dục vọng muốn đuợc sống và đuợc tái sinh 
tốt hon (bhavatanhã), (iii) dục vọng vì không đuợc sống và 
không đuợc tái sinh, coi nhu chết là hết {vibhavatanhã). Ba 
loại dục vọng đó chính là nguồn gốc và nguyên nhân tạo ra 
khổ. Nếu quý vị đến gần dục vọng, nếu quý vị còn tham 
muốn đuợc này đuợc nọ hay trỏ thành này thành nọ, thì quý 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 13 


vị chỉ đang nuôi dưỡng thêm sự khổ, đang tạo thêm khổ, bởi 
những tham muốn đó là thứ gây ra khổ. Những tham muốn 
dục vọng đó chính là nguyên nhân. Nếu chúng ta tạo ra 
nhiều nguyên nhân của khổ, thì lẽ nhiên khổ sẽ xảy ra. Đó là 
lý nhân quả. Ví dụ như loại dục vọng thứ ba: vibhavatanhã: 
dục vọng vì không được tái sinh, dục vọng vì cho rằng chết 
là hết, chẳng sợ có trả báo trả nghiệp gì hết. Chính loại dục 
vọng này làm cho người ta cứ tham muốn tận cùng và làm 
mọi thứ để có được sự hưởng thụ khoái lạc trong kiếp này, 
họ tạo ra đủ loại nghiệp xấu ác, và cuối cùng tất cả càng sinh 
ra rất nhiều khổ đau. Nói đon giản, khổ là con đẻ của dục 
vọng. Khi có cha mẹ, khi có những tham muốn, khổ được 
sinh ra ngay. Khi nào không còn cha mẹ, nguồn gốc thì khổ 
không còn được sinh ra—không còn sinh ra con cái nữa. 

Đây chính là chỗ để thiền tập. Chúng ta cần nhìn thấy 
tất cả mọi dạng dục vọng (tanha) khiến cho ta có những tham 
muốn. Nhưng khi nói về tham muốn thì dê làm mọi người 
hiểu lầm. Một số người cho rằng bất kỳ loại tham muốn nào 
cũng là dục vọng, ví dụ như muốn có thức ăn để, muốn có 
tiện nghi nhà cửa để ỏ, muốn được an sinh. Chúng ta có thể 
có những loại tham muốn này theo cách tự nhiên và bình 
thường của chúng ta. Khi đói chúng ta muốn có thức ăn, 
chúng ta ăn và rồi xong. Đó là điều bình thường. Đây là tham 
muốn nằm trong giói hạn chấp nhận được và nó không gây 
ra những hậu quả xấu ác. Loại tham muốn này không phải 
thuộc về nhục dục hay khoái lạc. Nhưngnếu nó thuộc loại 
nhục dục hay khoái lạc giác quan thì nó trỏ thành thứ gì hon 
là sự tham muốn bình thường. (Có người ăn đủ, ăn lành 
mạnh để sống, điều đó là bình thường để sinh tồn. Nhưng 
cũng có người như sống để ăn; luôn thèm muốn ăn những 
đồ ngon đồ quý, ăn vì tham ăn tham uống). Loại tham muốn 
ăn uống mang tính dục vọng là ăn uống hon mức mình cần. 



14 • Thiên sư Ajahn Chah 


thèm muốn tìm tòi đồ ăn ngon bổ, tìm thấy khoái lạc trong 
ăn uống và ruợu bia... 

Một số nguòi kể cho tôi có những noi nguòi ta ăn óc 
khỉ sống. Họ bắt con khỉ ngồi bị ép dí xuống cái bàn có cái lổ 
chỉ lòi cái đầu lên, rồi họ lấy dao cắt sọ và móc ốc ra ăn. Kiểu 
ăn uống đó chẳng khác nào quỷ dữ hay quỷ đói. Đó không 
phải là sự ăn uống tự nhiên bình thuòng. Ăn uống kiểu này 
mà không phải là dục vọng sao. Họ cho rằng máu khỉ uống 
làm cho nguòi mạnh khỏe hon. Bởi vậy, những nguòi có dục 
vọng ăn bổ sống lâu cứ đi săn lùng bắt những con thú rừng 
nhu vậy về để ăn thịt và làm đồ nhậu say sua. Đó là kiểu ăn 
uống không bình thuòng. Đó là cách ăn của quỷ dữ và quỷ 
đói, đó là ăn vì khoái lạc đuợc ăn và khoái lạc đuợc tàn ác. 
Quỷ thì ăn đủ thứ than đá, ăn lửa, ăn mọi thứ, ăn mọi lúc 
mọi noi. 

Ăn uống không chừng mực, không lành mạnh, ăn uống 
tham tục là dạng dục vọng. Những nguòi ăn uống nhu vậy 
thì khi nói, khi nghĩ, khi ăn mặc, khi làm bất cứ gì họ cũng 
làm thái quá, vì họ lúc nào cũng muốn nhiều hon, lấn luót 
hon mức bình thuòng. Nếu chúng ta biết ăn, ngủ, và làm mọi 
thứ có chừng mực tự nhiên thì không có gì phuong hại hết. 
Do vậy, quý vị phải luôn biết rõ mình về những việc ăn, 
uống, ngủ làm sao cho đúng vói lẽ bình thuòng tự nhiên; 
nhò đó bót tạo ra khổ đau. Nếu chúng ta biết giữ mình trong 
chừng mực tự nhiên đúng đắn thì ta sẽ luôn thấy thu thái, dê 
chịu, ít khổ. 

Việc thiền tập và tích tạo công đức và giữ giói hạnh 
không phải là những việc quá khó làm, nếu chúng ta hiểu 
đúng về những việc đó. Điều gì là sai trái? Công đức là gì? 
Công đức là điều gì tốt lành và đẹp đẽ, không có hại mình và 
nguòi, bao gôm cả hành động, ý nghĩ và lòi nói. Từ đó tạo ra 
hạnh phúc. Không tạo ra điều gì tiêu cực. Công đức là vậy. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 15 


chỉ tạo ra những điều tích cực và tốt lành. Sự khéo thiện là 
vậy. 

Cũng giống như việc cúng dường và bố thí từ thiện. 
Khi chúng ta cho là chúng ta cố cho đi cái gì? Cho là nhằm 
mục đích tiêu diệt tâm tính ích kỷ, tiêu diệt cái quan niệm về 
cái 'ta' và cái 'vì ta'. ích kỷ là tâm tính cực kỳ mạnh và gây ra 
mọi sự khổ lụy. Những kẻ ích kỷ luôn muốn hon người và 
luôn tham muốn có nhiều hon người. Người ích kỷ là kẻ xấu, 
ví dụ đon giản như họ chỉ muốn ăn uống no nê, họ chẳng 
bao giò chịu rửa chén bát của mình. Họ để người khác dọn 
dẹp rửa chén bát của họ. Nếu họ ăn vói nhóm người, ăn xong 
họ thì chuồn ngay, để người khác dọn dẹp rửa chén bát. Đây 
là ích kỷ, vô trách nhiệm, cứ trút cái khổ cực cho người khác, 
ích kỷ là vị thân, là chỉ lo quyền lợi của mình, nhimg đích 
thực thì những người ích kỷ là những người không biết 
chăm lo cho chính mình, không giúp tu sửa bản thân mình 
và thực sự không biết thưong chính mình. Khi thực hành 
việc bố thí cho đi, chúng ta cố gắng tẩy sạch cái thói tính ích 
kỷ đó trong tâm chúng ta. Điều này được gọi là tạo công đức 
bằng việc bố thí, để có được một cái tâm bi mân, thưong xót 
và chăm lo tất cả mọi chúng sinh khác, không trừ chúng sinh 
nào. (Sự bố thí cho đi không nhất thiết phải bằng vật chất 
tiền bạc mà có thể bằng rất nhiều cách như sự phụ giúp, 
chăm lo, tỏ thái độ thưong mến, một nụ cưòi, lòi khuyên 
dạy...) 

Nếu người ta chỉ cần trừ bỏ được một thói tâm duy 
nhất, đó là tính ích-kỷ, thì họ sẽ giống như Phật rồi. Phật 
không làm bất cứ điều gì cho quyền lợi của riêng mình, Phật 
luôn đi tìm sự tốt lành cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta có 
được đạo và đạo quả khỏi smh trong tâm chúng ta như vậy, 
tức đạo bố thí và sự không còn ích kỷ, thì chúng ta chắc chắn 
sẽ tu tiến. Khi không còn tâm tính ích kỷ thì tất cả mọi hành 



16 • Thiên sư Ajahn Chah 


động đức hạnh, sự bố thí và sự thiền tập sẽ dân đến giải 
thoát. Ai biết tu tập như vậy sẽ được tự do, giải thoát và vượt 
lên trên tất cả mọi quy ưóc và hình tưóng bề ngoài của thế 
tục. 

Những nguyên lý thực hành căn bản không vượt quá 
tầm hiểu biết của chúng ta. Ví dụ, trong sự thực hành hạnh 
bố thí, nếu chúng ta thiếu trí tuệ thì sẽ không tạo ra công đức 
gì. Nếu không có hiểu biết, chúng ta chỉ nghĩ rằng bố thí chỉ 
đon thuần là sự cho đi. Ai cũng nghĩ đon giản rằng: "Khi nào 
tôi thấy thích cho thì tôi cho. Khi nào tôi muốn lấy trộm thì 
tôi lấy trộm. Khi nào tôi thấy rộng lòng thì tôi cho". Điều đó 
giống như một thùng nưóc đầy. Ta cứ đổ nưóc ra, rồi lại rót 
đầy trỏ lại; đổ ra rồi lại rót vào trỏ lại — cứ như vậy. Khi nào 
mói thực sự đổ ra hết luôn? Khi nào mói kết thúc chuyện đổ 
ra đổ vào, cho đi và lấy lại, chi ra và thu lại, ỏ trên đòi? Quý 
vị có thấy kiểu tu như vậy có tạo nhân gì đế dân đến Niết- 
bàn giải thoát hay không? Liệu thùng nưóc đó có thể đổ đi 
hết mà không cần rót vào lại hay không? Liệu chúng ta có thể 
bố thí và buông bỏ tất cả được hay không? Hay cứ đổ ra rồi 
trút vào — đến bao giò mói làm được? 

Cứ đổ ra trút vào, cho đi lấy lại thì chỉ là cái vòng lẩn 
quẩn (vatta). Nếu chúng ta nói về sự buông bỏ thực sự thì 
phải từ bỏ luôn cả những điều xấu lân điều tốt, lúc đó chỉ 
còn sự đổ ra. Ngay cả khi còn chút ít, ta vân dốc đổ hết ra. Ta 
không còn cố lấy vào thứ gì nữa, chỉ còn cho đi. Cứ múc đổ 
ra ngoài, từ từ cái thùng sẽ trống sạch. Còn nếu cứ bỏ ra một 
ít rồi cố lấy vào, đổ ra ít nưóc lại múc nưóc đổ lại vào thì cái 
thùng đó chẳng bao giò hết—hãy nghĩ về điều đó. Khi nào 
mói đổ hết nưóc trong thùng? Khi nào ta mói hết tham lam 
và ích kỷ? Giáo pháp không phải là thứ gì xa vòi. Nó ỏ ngay 
chô thùng nưóc. Quý vị có thể làm ỏ nhà. Hãy thử làm. Ta có 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 17 


thế múc đổ hết thùng nước hay không? Hãy thử làm ngày 
mai, quý vị sẽ thấy điều gì xảy ra. 

"Từ bỏ những điều xấu, làm những điều thiện, làm 
trong sạch cái tâm". (Kinh Pháp Cú). Phải từ bỏ những điều 
xấu ác trước, rồi sau đó tu dưỡng những điều thiện lành. Cái 
gì là thiện lành và công đức? Nó ở đâu? Nó giống như cá ở 
trong nưóc. Nếu chúng ta chịu múc đổ hết nưóc ra ngoài, ta 
sẽ có được cá—đon giản là vậy. Nếu quý vị không chịu múc 
đổ nưóc ra, làm sao bắt được cá? Nếu cứ tác nưóc ra rồi lại 
đổ nưóc vào, làm sao bắt được cá? Nếu không dẹp bỏ hết 
những điều xấu ác thì chúng ta không thấy công đức và 
chúng ta không thấy được cái gì là đúng và sự thật. Cứ cho 
đi lấy lại, cứ làm tốt rồi làm xấu, cứ rộng lượng rồi ích kỷ, cứ 
đổ nưóc ra lại đổ nưóc vào, chúng ta cứ mãi mãi là vậy, 
không có gì tiến bộ. Cứ làm như vậy thì chúng ta chỉ tốn thòi 
gian của cuộc đòi và tất cả những điều ta làm chỉ là vô nghĩa. 
Đến đây lắng nghe giáo lý đạo lý là vô nghĩa. Mọi cố gắng tu 
tập tu sửa cũng đều vô ích. Chúng ta không hiểu ra đạo lý 
của Đức Phật, do vậy những hành động của chúng ta chẳng 
mang lại kết quả gì như mình mong đợi. 

Khi Phật dạy về tu tập, Phật không chỉ dạy riêng cho 
những người xuất gia. Phật dạy cách tu đúng, cách tu đúng 
đắn. Supatipanno có nghĩa là người tu giỏi, tu đúng. 
Uiupatipanno có nghĩa là người tu một cách trực chỉ đến mục 
tiêu của đạo Phật. Nãyapatipanno có nghĩa là người tu để 
chứng ngộ con đưòng đạo, chimg ngộ đạo quả và Niết-bàn. 
Sãmĩcipatipanno có nghĩa là người tu nhắm hưóng đến sự 
thật, tu để tìm thấy sự thật. Bất cứ ai cũng có thể tu như vậy. 
Những ngưòi tu như vậy được gọi chung là Tăng Đoàn 
(Sangha) của những đệ tử đích thực (sãvaka) của Đức Phật. 
{Sãvaka: (HV) thanh văn, thinh văn). Những phụ nữ tại gia có 
thể là sãvaka. Đàn ông tại gia có thể là những sãvaka. Biết tu 



18 • Thiên sư Ajahn Chah 


dưỡng những phẩm hạnh và tu một cách đúng đắn như trên 
thì trở thành một sãvaka, trở thành một đệ tử thanh văn của 
Đức Phật. Một người có thể là một đệ tử thực thụ của Phật và 
có thể chimg thành giác ngộ. 

Hâu hết những Phật tử chúng ta không hoàn toàn hiểu 
biết đạo lý chỗ này. Sự hiểu biết của chúng ta còn hạn hẹp, 
chưa sâu xa, chưa đúng đắn. Phật tử chúng ta chỉ lo làm một 
số việc và nghĩ rằng mình sẽ có được ít nhiều công đức từ 
những việc đó. Chúng ta thường nghĩ việc đến chùa nghe 
giáo lý và cúng dưòng là có công có đức. Đó chỉ là nói vậy 
thôi. Đó là những hành động tốt lành nên làm, nhưng nó 
không có nghĩa là hê đi chùa cúng bái cúng dường là đổi lấy 
công đức đâu. Đích thực nếu người nào đến chùa cúng 
dường để cố ý 'tích tạo' công đức thì người đó chỉ đang tích 
tạo nghiệp xấu mà thôi. 

Quý vị chưa hiểu thấu chô này. Ai đến chùa cúng 
dường để cố tích công tích đức như vậy thì chỉ tạo ra nghiệp 
xấu mà thôi. (Việc cúng dường đó vói mục đích tham muốn 
công đức chứ không phải để buông bỏ). Nếu quý vị cúng 
dường để buông bỏ và giải tỏa cái tâm (tham), thì điều đó 
mói mang lại công đức. Còn nếu cúng dường hay làm gì vói 
mục đích có phưóc đức, thì họ chỉ tích tạo thêm nghiệp xấu 
mà thôi. 

Lắng nghe giáo lý để hiểu đúng đạo lý của Phật cũng là 
một việc khó. Phật Pháp trở nên khó hiểu và khó tu khi mọi 
người thực hành vói mục đích để đạt được công đức hay gì 
gì đó. Mọi người đều đang làm những việc như—giữ giói, 
ngồi thiền, bố thí, cúng dường —để mong đạt được điều gì 
đó. Họ làm vói mục đích được 'lại quả'!. Họ làm để cầu được 
gì đó; họ tu để được đắc gì đó. Nếu chúng ta cầu muốn công 
đức là chúng ta đang có tham dục. Thiệt ra, nếu có cái gì để 
đạt thì ai đạt được? Chúng ta. Nếu có cái gì để mất, thì ai mất 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 19 


nó? Chúng ta. Và khi mất cái gì, khổ đau lại xuất hiện, đúng 
không? Nguời không có gì thì đâu có gì để mất. 

Quý vị có bao giờ nghĩ rằng sống trên đời chỉ để làm 
đuợc có đuợc những thứ mình muốn chính là sống trong khổ 
sở? Sống nhu vậy chỉ mang lại khổ đau. Cứ muốn cái này rồi 
muốn cái khác, cố có cái này rồi cố có cái khác. (Tâm suốt đòi 
chỉ chạy theo tham muốn vốn không bao giò đuợc toại 
nguyện nhu ý). Vậy chi bằng, nếu chúng ta làm cho cái tâm 
này trống không sạch sẽ, chúng ta sẽ có đuợc mọi thứ. Làm 
cho tâm trong sạch trống không là giải thoát khỏi tất cả khổ 
sỏ suốt đòi đó. Làm cho tâm trong sạch trống không, chúng 
ta sẽ đạt đến những cảnh giói sống cao siêu tốt lành hon, đạt 
đến sự giải thoát Niết-bàn, và có đuợc những thành đạt tâm 
linh cao quý đáng mong uóc hon—đạt đuợc tất cả. Khi làm 
việc bố thí hay cúng duòng nếu chúng ta không có ý đồ mục 
đích hay sự dính chấp, thì tâm sẽ đuợc sạch không và thu 
thái. Chúng ta có thể buông bỏ và đặt xuống mọi thứ. Nhu 
khi chúng đang vác cái cây nặng đi hoài và than nó nặng 
quá. Giò chỉ cần đặt nó xuống đất là gánh nặng sẽ hết ngay. 
Thiệt là vậy, hê khi bạn có thứ gì thì bạn có gánh nặng. Bạn 
mang, cầm, giữ, ôm lấy, dính chấp thứ gì thì bạn sẽ có gánh 
nặng và lo âu vì nó. Chẳng bao giò đuợc thảnh thoi, thu thái, 
nhẹ nhàng. Vậy quý vị muốn mình đuợc thảnh thoi thu thái 
hay muốn mang vác nặng gánh? Nguòi ta khuyên rằng hãy 
buông bỏ gánh nặng xuống, quý vị lại nói rằng quý vị sợ 
buông bỏ rồi mình không còn gì. Nguòi ta khuyên một 
đuòng, quý vị làm một nẻo. 

Chúng ta muốn hạnh phúc, muốn thu thái, chúng ta 
muốn tĩnh lặng và bình an. Điều đó có nghĩa chúng ta muốn 
sự nhẹ nhàng, muốn trút bỏ gánh nặng và ràng buộc. Rõ 
ràng là vậy, khi thấy ta vác một cây nặng, nguòi ta khuyên ta 
nên bỏ cây xuống là hết gánh nặng. Chúng ta cứ mang nặng 



20 • Thiên sư Ajahn Chah 


và nói rằng nếu bỏ xuống thì ta không có gì. Nhimg thực sự 
nếu bỏ xuống, chúng ta mới hết gánh nặng, mới thấy khỏe và 
thu thái. Điều đó sẽ tốt hơn là cứ mang vác nó suốt đời. 
Nguời khuyên và nguời vác nghĩ khác nhau. 

Nếu chúng ta cúng duờng và làm những điều thiện tốt 
để mong đạt đuợc thứ gì, thì cách đó là không 'ăn', cách đó 
chẳng mang lại thứ gì. Cái chúng ta đạt đuợc chỉ là sự trở 
thành (tạo nghiệp, nghiệp hữu) và sự sinh thành. Càng tạo 
thêm nhân duyên để tái sinh trùng trùng. Cách làm đó 
không tạo nhân duyên dân đến giải thoát Niết-bàn. Niết-bàn 
là sự từ bỏ và buông bỏ. Nếu chúng ta tu mà còn muốn tu đế 
đuợc thứ gì, còn mong cầu, còn muốn nắm giữ, muốn đuợc 
này đuợc nọ, muốn đuợc nhu vầy nhu vậy, thì cách tu đó 
không tạo một nhân nào để dân đến chimg ngộ Niết-bàn. 
Phật muốn chúng ta nhìn ngay vào chô này, ngay cái chô 
trống không của sự buông bỏ. Chô đó mới là công đức. Đó 
mới là sự thiện khéo, thiện lành. 

Khi chúng ta tu tập công đức và đức hạnh, sau khi đã 
làm xong, chúng ta nên cảm thấy phận sự của mình đã xong. 
Làm xong là buông bỏ nó đi. Đừng mang nó theo bên mình. 
(Ví dụ, sau làm một việc tốt đừng cứ luôn nghĩ mình đã làm 
việc tốt. Làm việc tốt là đủ, làm xong thì buông bỏ, đừng 
nghĩ ta đã làm việc tốt, đừng nghĩ rằng ta tốt, đừng nghĩ ta 
làm việc tốt đó thì ta sẽ đuợc công đức này phuớc đức nọ). 
Tu là gì? Tu là tu sửa để từ bỏ. Chúng ta làm những việc 
thiện lành đó vì mục đích từ bỏ những ô nhiêm và tham dục. 
Chúng ta không làm những việc đó vì mục đích tích tạo 
thêm những ô nhiêm, tham dục và dính mắc trong tâm. Có 
nguời hỏi làm nhu vậy rồi chúng ta đi đâu? Thua rằng, 
chúng ta chẳng đi đâu cả! Làm nhu vậy tu nhu vậy là đúng 
đắn và chân thực. Vậy thôi. Tu đúng đắn và chân thực mới là 
điều quan trọng, đừng hỏi ta sẽ đuợc gì hay đi đến đâu. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 21 


Đa số Phật tử chúng ta mặc dù đã theo tu học và tu tập 
nhung vân thấy khó hiểu đạo lý đúng đắn chô này, nhu tôi 
đang nói. Đó là do còn dính Ma Vuong, có nghĩa là còn ngu 
mò và tham dục—tham dục muốn đuợc, muốn có, muốn 
thành, muốn đắc đạt gì gì đó—tham dục đó vân còn u ám 
xung quanh tâm trí của mình. Chúng ta chỉ nhìn thấy đuợc 
những hạnh phúc tạm thòi, ngắn ngủi. Ví dụ, khi chúng ta 
thù ghét ai đó, sự thù ghét đó dính nhiêm đầy trong tâm và 
làm chúng ta không đuợc bình an. Ta cứ nghĩ đến sự trả thù 
cho đã ghét. Ngày nào đó ta đến nhà nguòi đó chửi rủa, xỉ vả 
hoặc thậm chí tống khứ đuợc kẻ đó đi chô khác. Ta cảm thây 
nhẹ nhàng và vui lòng. Nhung đó chỉ là sự hài lòng tạm bợ. 
Liệu cái ô nhiêm sân hận đó có kết thúc hay chua? Ta chỉ mói 
giải tỏa tạm thòi vì mói trả thù xong, nhimg cái tính sân hận 
vân còn đầy trong tâm. Ta chua bémg bỏ nó khỏi tâm đuợc. 
Đó chỉ là một sự vui lòng bên trong sự sân hận và ô nhiêm 
mà thôi. Làm sao để tẩy sạch những thứ ô nhiêm, sân hận và 
tham dục trong tâm mói là điều quan trọng. Đó mói là việc 
tu và mục tiêu tu tập. 

Cũng giống nhu khi trong nhà có nguòi thân hay con 
cái chết, hoặc nhu khi bị mất tiền mất mất của, khi việc làm 
ăn bị thất bát: nguòi ta thuòng đi chuốc ruợu để giải sầu. Có 
nguòi lủi vô rạp xi-nê để tạm quên đòi. Họ gọi đó là những 
cách giải sầu. Làm nhu vậy có thực sự giải sầu đuợc không?. 
Thực ra những cách đó chỉ là giải pháp tạm thòi, chỉ để quên 
sầu não trong chốc lát, chứ không thể trị liệu nôi khổ đau 
một cách rốt ráo. Cũng giống nhu bạn bị đứt ỏ bàn chân, đi 
đâu chạm đất, đá, cát đều đau đón; bạn phải buóc lê từng 
buóc để tránh bót va chạm và đau đón. Nhung khi bạn gặp 
phải con cọp đang đi tói, bạn chỉ còn biết chạy nhanh hết cỡ 
chứ không còn nghĩ đến chô đau ỏ bàn nhân. Mối nguy hại 
từ con cọp là lón hon nhiều so vói chô đau ỏ bàn nhân; chỉ là 
tạm thòi trong lúc chạy sự đau đón đó không còn. Bởi vì tạm 



22 • Thiên sư Ajahn Chah 


thời lúc đó nôi sợ cọp lớn hơn nhiều so với cái đau ở bàn 
nhân. Nhung sau đó, sự đau đớn ở bàn chân vân còn đó, và 
bạn cần phải trị liệu đúng đắn ngay đó thì mới hết đau đuợc. 

Quý vị có thể có những phiền não hay khổ đau ở nhà, 
thấy khổ tâm quá. Rồi đi chuốc ruợu, tình trạng say ruợu là 
một dạng ngu mờ rất mạnh, lấn luớt cả những khổ sở ở nhà, 
do vậy quý vị thấy sự khổ sở ở nhà đã vơi đi. Nhung thiệt ra 
không phải vậy, đó chỉ là tạm thời, chỉ là sự say ruợu đang 
che mờ tâm trí mà thôi. Khi tỉnh ruợu thì những khó khổ vân 
còn đó. Do vậy, say không phải là giải pháp đúng đắn. Cứ 
lấy ruợu khống chế sự khổ sở, nhung sự khổ sở đó vân luôn 
quay lại. Cuối cùng chẳng đuợc gì, chẳng giải quyết đuợc gì 
để hết khổ; có chăng chỉ là chuốc lấy bệnh gan và chết sớm 
hơn. 

ớ đời có nhiều thứ sung suớng và hạnh phúc, nhung 
đó là những loại hạnh phúc của kẻ ngu mờ. Đó chỉ là cách 
của những nguời ngu si muốn có để khỏi bị khổ đau. Đó chỉ 
là cách chạy theo khoái lạc để lấn áp sự khổ đau; đó là cách 
không trí tuệ. Nhiều trạng thái ngu mờ khác nhau lân lộn 
trong tâm tạo nên một cảm giác 'đang sống tốt'. Thói thuờng, 
nếu cái tâm đuợc thả lỏng tự do chạy theo những trạng thái 
và thói tính khác nhau của nó thì nó có cảm giác đuợc hạnh 
phúc ít nhiều. Nhimg loại hạnh phúc này luôn hàm chứa sự 
bất hạnh bên trong nó. Mỗi lần có bất hạnh nổi lên thì sự khổ 
đau và tuyệt vọng của chúng ta càng nặng đô hơn. Nó nhu 
có một vết thuơng. Nếu có vết thuơng nhiêm độc bên trong 
mà chúng ta chỉ trị liệu bề ngoài thì nó vân không hết khỏi. 
Bề ngoài nhìn thấy tốt, nhimg sự nhiêm độc bên trong lan 
rộng ăn sâu, ta phải làm sao để cắt bỏ nó. Nếu bị nhiêm 
trùng bên trong mà ta chỉ điều trị bên ngoài thì sẽ không bao 
giờ hết. Bề ngoài chỉ là vậy, một chút hạnh phúc tạm thời, 
còn bên trong vân âm ỉ sự khổ đau tiềm tàng bộc phát. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 23 


Đường lối của thế gian này cũng giống vậy. Những vấn 
đề của thế gian chẳng bao giờ hết. Do vậy bao nhiêu luật lệ 
trên đòi đã được chế ra cho những xã hội và xứ sỏ khác nhau 
để liên tục giải quyết những vấn đề của thế sự. Những luật lệ 
mói liên tục được lập ra để xử lý những vấn đề và tình trạng 
mói xảy ra trên đòi. Luật lệ có thể giải quyết những vâh đề 
trong một thòi gian nào đó, nhưng càng lúc càng phải lập ra 
thêm nhiều luật lệ và giải pháp khác để liên tục xử lý đủ loại 
vấn đề phát sinh. Thế gian này là vậy, tất cả những luật lệ 
liên tục được chế ra để giải quyết và cải thiện những vấn đề 
bề ngoài của xã hội. Đó chỉ là bề ngoài, không thể nào giải 
quyết tận gốc bên trong. Sự nhiêm trùng vân còn âm ỉ sâu 
bên trong, nên chúng ta luôn cần phải cắt bỏ nó tận gốc. 
Ngưòi đòi chỉ tốt ỏ bề ngoài, tốt từ lòi nói và thể hiện bề 
ngoài. Lòi nói nghe tốt đẹp và vẻ mặt trông hiền lành tử tế, 
nhimg tâm của họ không tốt đẹp gì lắm đâu. 

Tâm chúng ta không thực tốt như vẻ bề ngoài. Khi 
chúng ta bưóc lên tàu và tình cò gặp một người quen. Chúng 
ta hay nói: "Tròi, gặp anh tôi mừng quá; tôi vừa nghĩ đến anh 
đó! Tôi cũng định bữa sau đến thăm anh đây!". Đó chỉ là lòi 
nói như xã giao khách sáo. Chúng ta đâu có thực sự nghĩ như 
vậy. Chúng ta chỉ có vẻ tốt ỏ bề ngoài, những bên trong ruột 
trong tâm chúng ta đâu nghĩ tốt như vậy. Chúng ta chỉ nói 
vậy thôi, chứ ngồi vói nhau sau một ly cà-fê hay ly trà là 
đường ai nấy đi thôi. Rồi sau này có tình cò gặp, ta vẫn tiếp 
tục nói sáo nói rông như vậy. Cứ như vậy, chúng ta mở 
miệng ra là như thiệt, nhưng chỉ là bề ngoài, giả tạo. Thiên hạ 
tốt ỏ bề ngoài nhưng thường thì họ không thực sự tốt ỏ trong 
lòng. 

Bậc đại sư [Phật] đã chỉ dạy về Giáo Lý và Giói Luật. 
Giáo lý và Giói luật là đầy đủ và thấu suốt. Không có gì hon 
đó, và không có gì trong đó cần phải thay đổi hoặc bổ sung 



24 • Thiên sư Ajahn Chah 


cho hợp với đời đại mói, bởi vì đó đã là rốt ráo, tột cùng; 
không có chuyện bị lỗi thòi. (Những luật lệ thế tục thì cần 
phải đuợc sửa đổi và bổ sung liên tục để kịp thòi xử lý nhiều 
vấn đề và tình trạng mói liên tục xảy ra trong xã hội thế tục). 
Giáo pháp và Giói luật là đầy đủ, và đó chính là noi chúng ta 
đang huóng tói. Không cần phải thêm bót gì cả, bởi vì đó là 
những lẽ thực tự nhiên, đó là chân lý, không cần thêm bót gì 
cả. Đó là đúng lẽ thực. Đó là sự thật. 

Do vậy, những Phật tử đến để lắng nghe những lòi dạy 
của Giáo Pháp và học hiểu để biết những sự thật chân lý đó. 
Nếu chúng ta hiểu biết chúng, tâm sẽ tiến vào Giáo Pháp. 
Nếu tâm tiến vào Giáo Pháp, Giáo Pháp sẽ tiến vào tâm 
chúng ta. Khi nào tâm một nguòi tiến vào Giáo Pháp thì 
nguòi đó có sự sống an lạc, hạnh phúc, nguòi đó có cái tâm 
đuợc bình an. Lúc đó tâm có cách của nó để giải quyết những 
vấn đề khó khổ, không còn đuòng để thoái lui hay suy đồi. 
Đau khổ và bệnh tật ôm lấy thân này, tâm có nhiều cách để 
giải quyết sự khổ đau đó. Tâm có thể giải quyết sự khổ đau 
đó một cách tự nhiên và không còn bị rót vào tuyệt vọng hay 
sợ hãi nữa. Tâm không còn khổ đau, không còn sợ hãi về sự 
khổ, đau, già, bệnh, chết nữa. Lúc đó, khi đạt đuợc gì chúng 
ta không lạc lối trong sung suóng, mừng vui. Khi mất nó 
chúng ta cũng không quá thất vọng, khổ sỏ. Đuợc không quá 
khích, mất không quá sầu; chúng ta hiểu đuợc bản chất của 
tất cả mọi sự ỏ trên đòi: cái gì có rồi sẽ phôi phai và mất đi. 
Vói một thái độ nhu vậy, chúng ta có thể tạo nên con đuòng 
để đi trên thế gian này. Chúng ta trở thành nguòi hiểu biết rõ 
ràng về thế gian {lokavidũ). Rồi thì những nguyên nhân tạo ra 
khổ {samudaya) không còn đuợc tạo ra nữa, và dục vọng 
(tanhã) cũng không còn. Lúc đó có mặt sự minh sát, tức sự 
nhìn thấy rõ ràng {vijiã: nguợc lại vói sự vô minh là aviiiã) — 
đó là sự hiểu biết về mọi thứ đúng nhu chúng thực là. Và sự 
hiểu biết đó chiếu sáng thế giói. Nó soi chiếu nhìn thấy rõ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 25 


những sự khen và chê. Nó soi chiếu rõ sự được và mất, sự 
vinh và nhục, sự sướng và khổ— đích thực là gì. Nó soi chiếu 
rõ trong tâm của người tu về sự thật sinh, già, bệnh, chết. 

Đó là lúc người tu đã đạt đến Giáo Pháp. Những người 
đó không còn tranh đấu vói sự sống và không còn phải luôn 
tìm những giải pháp cho sự sống còn và sưóng khổ ỏ trên 
đòi. Họ giải quyết những thứ có thể được giải quyết, họ làm 
việc đó một cách phù hợp, đúng đắn vói lẽ thực của thế giói. 
Đó là cách Phật đã dạy: Phật đã chỉ dạy những người có thể 
được chỉ dạy. Những ai không thể được chỉ dạy thì Phật bỏ 
qua. Cho dù Phật không bỏ qua họ thì họ cũng đã tự loại bỏ 
chính mình—do vậy Phật bỏ qua. Mói nghe chuyện này quý 
vị chắc sẽ vội thắc mắc: đã là Phật thì làm sao lại thiếu tâm từ 
bi như vậy?. Này quý vị, nếu quý vị quăng bỏ trái xoài thúi 
đi thì đó là thiếu tâm từ bi hay sao?. Chúng ta không còn sử 
dụng được trái xoài thúi đó, vậy thì quăng đi là tốt mà, chỉ 
vậy thôi. Đâu còn cách nào để giáo huấn những người đó. 
Phật cũng được kính phục là người thông thái trí tuệ nhất 
mà. Phật đã không gom hết mọi người và mọi thứ vào một 
đống hôn độn. Phật được cho là có con mắt thiên nhãn có thể 
nhìn thấy rõ ràng mọi thứ mọi sự đúng những chúng thực là. 
Phật là người hiểu biết thế gian. 

Người hiểu biết thế gian thì biết rõ mối hiểm họa của 
vòng luân hồi sinh tử {samsãra). Đối vói chúng ta là những đệ 
tử của Phật, chúng ta cũng có thể hiểu biết như vậy. Nếu 
chúng ta hiểu biết mọi thứ trên đòi đúng như chúng thực là, 
thì sự hiểu biết đó sẽ mang lại sự an lạc hạnh phúc thực thụ 
cho chúng ta. Những thứ gì là nguyên nhân tạo ra hạnh phúc 
và khổ đau cho chúng ta?—Hãy nghĩ kỹ về điều này!. Hạnh 
phúc và khổ đau chỉ là những thứ chúng ta tự tạo ra cho 
chúng ta mà thôi. Khi chúng ta tạo ra cái ý tưởng rằng cái gì 
đó là 'của ta' hay là 'ta', thì ngay đó chúng ta bị khổ. Mọi thứ 



26 • Thiên sư Ajahn Chah 


CÓ thể có lợi hay có hại cho chúng ta, lợi hay hại là tùy thuộc 
vào hiểu biết và cách nhìn của chúng ta. Do vậy Phật đã dạy 
chúng ta phải biết chú tâm vào chính mình, chú tâm vào 
chính hành động của mình, và chú tâm vào những sự tạo tác 
của tâm mình. Hê khi nào chúng ta quá thuong hay quá 
ghét, quá thích hay quá chê ai đó hay thứ gì đó, thì ngay đó 
chúng ta khổ đau khổ lụy; khi nào chúng ta bất an thì lúc đó 
là khổ đau. Chô này rất quan trọng, hãy suy xét kỹ chô này. 
Điều tra suy xét những cảm giác thuong yêu hay thù ghét, 
tham thích và ác cảm, rồi đứng lùi lại. Điáng lùi lại để nhìn 
thấy rõ những cảm giác đó là gì, đừng đứng gần chúng, 
chúng sẽ cắn ta. Quý vị nghe rõ chô này không?. Nếu chúng 
ta nắm lấy hay sò vô chúng, chúng sẽ cắn ta đau, chúng đá ta 
đau. Giống nhu khi bạn cho trâu ăn cỏ, bạn phải nên cẩn 
trọng. Chúng ta phải dè chừng khoảng cách để lõ nó có đá 
thì nó cũng đá không tói ta. Khi chúng ta đua cỏ cho nó ăn 
cũng đừng đua dí vô miệng nó, không chừng nó nhai tay ta 
luôn. Lòng yêu quý dành cho con cái, nguòi thân, của cải và 
tiền bạc cũng sẽ cắn chúng ta đau. Quý vị có hiểu nhu vậy 
không? Giống nhu khi cho trâu ăn, đừng đứng gần nó quá. 
Khi cho nó uống nuóc, đừng đứng sát miệng nó. Giữ dây 
cuong, nếu cần thì giựt cái miệng nó ra xa. Đây cũng là cách 
của Giáo Pháp, đó là nhìn thấy truóc mối hiểm nguy; đó là 
nhận ra bản chất vô thuòng, bất toại nguyện, và vô ngã, nhận 
ra mối hiểm họa, biết dùng những sự cẩn-trọng và giói-hạnh 
theo một cách có chánh niệm. 

Su ông Aiahn Tongrat không chỉ dạy gì nhiều; thầy chỉ 
luôn nói rằng: "Hãy cẩn thận! Phải thực cẩn trọng!". Đó là 
cách thầy hay chỉ dạy. "Phải thực cẩn trọng! Nếu không cẩn 
trọng, bạn sẽ bị dính ngay họng!". Thực sự là vậy. Ngay cả 
khi vị su đó không nói vậy, sự thực cũng đúng là vậy. Nếu 
không cẩn trọng, bạn sẽ dính lao ngay họng. Xin quý vị hiểu 
rõ chô này. Đây là chuyện tự mình phải lo, không phải đợi ai 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 27 


lo cho mình, vấn đề không phải chô người khác thưong hay 
ghét mình. Người khác ỏ xa mình, không dính líu hay xúi 
khiến chúng ta ta tạo nghiệp và tạo ra khổ đau. Chỉ là do 
chính ta, phải chú tâm vào chính mình. Đây là tài sản của 
mình, nhà cửa của mình, gia đình của mình, do vậy mình 
phải tự chú tâm lo lắng về chính mình. Chứ theo quý vị thì 
sao?. Thòi bây giò, khổ là từ chô nào ra? Chúng ta dính líu 
vào yêu thưong, ghét bỏ, và sợ hãi từ chỗ nào?. Hãy biết 
kiểm soát chính mình, hãy cẩn trọng về chính mình. Hãy 
phòng hộ chính mình để khỏi bị cắn. Nếu mọi sự không cắn 
ta đau, chúng cũng đá ta đau. Đừng nghĩ mọi thứ không cắn 
hay không đá ta. Hãy cẩn trọng để rủi có bị cắn thì cũng bị 
cắn nhẹ thôi. Đừng để điều gì cắn xé ta ra từng mảnh. Đừng 
cố nói vói chính mình rằng không có hiểm họa nào xung 
quanh. Tiền tài, danh lợi, người thân quý...tất cả đều sẽ cắn 
ta đau và đá ta đau, nếu chúng ta không biết chú tâm chánh 
niệm. Nếu chúng ta sống có chú tâm chánh niệm, chúng ta sẽ 
được thư thả, dê chịu. Hãy cẩn trọng và giữ giói hạnh để giữ 
mình. Khi cái tâm tham nắm điều gì và chạy theo nó, ta phải 
biết dừng nó lại. Tâm sẽ cưong lại và tranh đấu này nọ vói 
ta, nhưng ta phải đứng trụ vững đôi chân để kiềm giữ nó lại. 
Ta đimg vững ngay giữa đường tâm đi qua đi lại. Dẹp bỏ 
những thứ sưóng khoái giác quan qua một bên. Dẹp bỏ 
những điều khổ hạnh khổ thân qua một bên. Sưóng cũng 
không theo, khổ cũng không theo. Dẹp thưong qua một bên, 
dẹp ghét qua một bên. Dẹp sưóng qua một bên, dẹp khổ qua 
một bên. Cứ giữ mình ỏ giữa, cứ bưóc đi giữa tim đường, 
không phất pho hay ngã hưóng theo bên nào. Giữ mình ỏ 
giữa, không để tâm chạy theo cực đoan nào. Đó là trung đạo. 

Giống như những thân thể của chúng ta, chỉ gồm: đất, 
nước, gió, lửa—làm gì có 'con người' nào? Chẳng có 'ai' cả. 
Chỉ vài thứ như vậy kết hợp vói nhau tạo thành một cái mà 
chúng ta gọi là một 'con người' hay một 'cá nhân'. Điều đó là 



28 • Thiên sư Ajahn Chah 


sai. Đâu phải là một 'ai' cố định đâu. Đâu phải là thiệt; đó chỉ 
là thiệt theo cách nghĩ và quy uớc của thế tục. Đến lúc nào 
đó, những thành phần đó tan rã về lại trạng thái cũ của 
chúng: đâu còn cái 'con nguòi' nào đâu. Chúng ta đến ỏ 
trong thân này trong một thòi gian, rồi trong một mai hữu 
hạn chúng ta lại ra đi, bỏ lại bốn yếu tố tứ đại đó. Phần đất 
quay về vói đất, phần nuóc quay về vói nuóc, phần khí quay 
về vói khí, phần nhiệt quay về vói nhiệt. Quý vị muốn chạy 
theo chúng hay cố giữ chúng lại có đuợc không?. Chúng ta 
tói sống nuong nhò vào chúng trong một thòi gian; đến lúc 
chúng tan hoại bỏ đi, chúng ta phải để chúng đi. Khi chúng 
đến, chúng ta cứ để chúng đến. Chúng hợp rồi tan theo 
đuòng lối tự nhiên của chúng, ta đâu làm gì đuợc, ta đâu làm 
gì đuợc để giữ chúng lại mãi mãi, để sống truòng thọ mãi 
mãi vói thân này. Tất cả mọi hiện tuợng đều có rồi mất, đến 
rồi đi, sinh rồi diệt. Đó là lẽ sinh diệt. Đó là tự tính, là thực 
tính (sabhãva) của tất cả mọi thứ trên đòi. Tất cả chỉ là vậy. 
Chỉ là những sự đến-đi, có-mất, sinh-diệt liên tục. Chúng ta 
hiểu biết rằng tất cả mọi thứ đều đang trôi chảy qua, đều 
đang khỏi sinh và biến diệt; mọi sự đang có mặt thực tánh 
chỉ là những sự đang-sinh-diệt mà thôi. Đâu phải là 'cái gì' 
khác đâu. 

BỐ thí, cúng duòng, lắng ghe giáo pháp, thiền tập, bất 
cứ việc tu nào chúng ta làm, hãy làm vói mục đích phát triển 
trí tuệ. Phát triển trí tuệ là cho mục đích giải thoát, đó là sự 
tự do khỏi những điều kiện tạo tác và những hiện tuợng hữu 
vi trên thế gian. Khi chúng ta đã đuợc tự do tự tại thì dù 
chúng ta đang ỏ trong tình trạng nào chúng ta cũng không 
khổ đau. Nếu chúng ta có con cái, ta không thấy khổ. Nếu 
chúng ta làm việc, ta không thấy khổ. Nếu chúng ta có nhà, 
ta không thấy khổ. Ta trở nên giống nhu cây sen trong nuóc. 
"Ta lón lên trong nuóc nhung ta không khổ vì nuóc. Ta 
không bị chết đuối hay bị chết cháy, bởi ta sống trong nuóc". 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 29 


Nước có chảy có xô, nó cũng không làm gì được cây sen. Sen 
và nước có thể sống cùng nhau mà không xung khắc. Chúng 
sống cùng nhau, mặc dù sen là sen, nước là nước. Những thứ 
bùn dơ cặn bã trong nước không thể làm ô nhiêm cây sen, 
mà chúng có thể nuôi dưỡng cây sen lớn lên và ra hoa đẹp 
đẽ. 

Chỗ này cũng giống như chúng ta, nếu ta biết cách tu, 
hiểu biết, và sống. Tiền tài, nhà cửa, gia đình và tất cả những 
thứ ô nhiêm trong tâm; chúng không còn có thể làm ô nhiêm 
chúng ta, mà chúng có thể giúp chúng ta tu dưỡng những 
phẩm hạnh toàn thiện về tâm Imh, đó là những hạnh ba-la- 
mật {pãrami). Trong rừng tre, những lá tre già rơi xuống chất 
đống quanh gốc tre, mưa xuống làm phân hủy thành phân 
bón để bón lại cho cây tre. Măng mọc và tre lớn lên nhờ phân 
bón; chúng ta lại có măng để ăn, tre để dùng. Nhìn bên ngoài 
chúng ta nghĩ lá tre là những thứ rác rưởi vô giá trị. Hãy cẩn 
trọng—trong mùa khô, lỡ chúng ta để cháy rừng, cháy hết 
những đống lá là coi như đã đốt sạch nguồn phân bón sau 
này. Lúc đó chúng ta chẳng có măng để ăn, chẳng có tre để 
dùng. Chúng ta đốt rừng là đốt hết lá tre và nguồn phân bón. 
Đốt hết lá tre là đốt hết măng mọc tre lớn để chúng ta có 
dùng trong tương lai. 

Quý vị có hiểu chô này không? Quý vị và gia đình của 
mình có thể sống hạnh phúc và hòa hợp trong nhà của mình, 
không có hiểm họa bị lũ lụt hay hỏa hoạn. Nếu gia đình có bị 
lụt hay bị cháy thì chính là do những người trong nhà. Giống 
như phân bón cho tre vậy. Rừng tre có sống và lớn lên hay 
không đều do những lá tre làm phân bón. Những cây măng, 
cây tre có lớn lên đẹp đẽ hay không cũng nhờ có phân bón; 
phải biết giữ gìn nguồn phân bón, hãy biết cẩn trọng và giữ 
gìn sự hài hòa và giới hạnh trong gia đình. 



30 • Thiên sư Ajahn Chah 


Mọi thứ khởi sinh đẹp đẽ và rồi không đẹp đẽ, và rồi lại 
đẹp đẽ. Tăng trưởng và tàn hoại, rồi tăng trưởng rồi tàn hoại, 
sinh-trưỏng-hoại-diệt—đó là đường lối của mọi thứ trên thế 
gian. Nếu chúng ta hiểu rõ lẽ thực và bản chất tăng trưởng 
và hoại diệt là gì, thì chúng ta có thể tìm thấy kết luận về mọi 
thứ. Mọi thứ sinh trưởng và đi đến một giói hạn của chúng. 
Mọi thứ tàn hoại và đi đến giói hạn của chúng. Nhưng chúng 
ta vân bình an nhìn chúng, vì chúng ta hiểu rõ bản chất đích 
thực của mọi thứ là vậy, dù ta có làm gì thì chúng cũng đi 
theo quy luật sinh-trưỏng-hoại-diệt của chúng. Giống như 
trưóc kia có hỏa hoạn ỏ thành phố Ubon ỏ vùng này. Mọi 
người khóc than sầu khổ vì sự tàn phá của nó. Nhưng mọi 
thứ đã được xây dựng lại sau đó và những noi mói thực sự 
to lón hon và tốt đẹp hon nhiều so vói trưóc khi bị cháy; và 
giò mọi người thấy vui thích cái thành phố mói hon nhiều. 

Đây là đường lối của sự sống, là đường lối của nũng 
chu kỳ có và mất, sinh và diệt, mất và có, diệt và sinh. Mọi 
thứ đều có giói hạn của nó. (Ngay cả những lăng tẩm đền đài 
kiên cố nhất rồi cũng đến lúc tàn hoại. Hãy nhìn những 
thánh tích vĩ đại ỏ Ân Độ mà xem, sau vài trăm năm hay 
nhiều lắm một hai ngàn năm đã hoàn toàn tàn hoại và sụp 
đổ và biến mất. Rồi người ta lại xây những khu thánh tích 
mói để đánh dấu và tưởng niệm những thánh tích cũ đã bị 
tàn hoại. Làm gì còn cái nào từ thòi Đức Phật còn được 
nguyên vẹn đến bây giò?). Do đó Phật đã muốn chúng ta 
luôn luôn quán niệm về lẽ thực này. Khi còn đang sống hãy 
nên nghĩ về sự chết là cái kết thúc của một kiếp này. Đừng 
quá coi trọng mọi thứ, đừng coi thứ gì một cách quá đáng. 
Nếu mình nghèo, đừng cố làm hại hay lợi dụng người khác 
để được này được nọ. Hãy đối diện vói tình cảnh của mình 
và cố gắng sống và làm việc lưong thiện để tự giúp bản thân 
mình. Nếu mình được giàu có, đừng quá ỷ lại hay xao lãng 
vói sự giàu có và sung sưóng của mình. Cái gì cũng dê bị 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 31 


mất, không có gì là chắc chắn lắm đâu, thời cuộc và hoàn 
cảnh thay đổi liên tục. Hãy quán niệm về điều này! Kẻ giàu 
sang có thể trở thành nguời nghèo hèn trong ngày một ngày 
hai. Kẻ nghèo hèn có thể trỏ thành nguòi giàu có trong nay 
mai. Tất cả đều tùy thuộc vào những điều kiện vô thuòng và 
bất ổn định trên thế gian. Vì vậy, Phật đã từng nói: "Pamãão 
maccuno padam: Lãng tâm là con đường đi đến chỗ chết”. Có chú 
tâm (chánh niệm) là con đuòng đi đến chô bất tử vô sinh. Kẻ 
lãng tâm sống không có chánh niệm thì giống nhu nguòi 
chết. Đừng lãng tâm, đừng quên chánh niệm!. Tất cả mọi 
chúng sinh và mọi thứ hữu vi (sankhãrã) trên đòi đều là bất 
ổn định và vô thuòng. Đừng dính chấp dính chặt vào chúng; 
đừng tạo nên sự dính chặt hay ràng buộc vào thứ gì! Buồn 
hay vui, lên hay xuống, tấn tiến hay lụi tàn, thịnh hay 
suy...cuối cùng rồi cũng vậy, cuối cùng cũng đều quy về một 
chô. Hãy hiểu rõ điều này. Đây là lẽ thực. 

Sống trong thế giói này và nếu có tầm nhìn nhu vậy thì 
chúng ta có thể đuợc tự do tự tại khỏi mối hiểm họa. Dù 
chúng ta có đuợc nhiều thứ hay thành đạt nhiều điều trong 
đòi nhò những thiện nghiệp của mình, thì những thành đạt 
đó cũng chỉ là thế gian, và chúng sẽ bị mất đi hay tàn hoại; 
do vậy đừng quá bám chặt giữ chặt những thứ đó. Giống 
nhu con bọ cào xói mặt đất. Nó có thể đào xói lên một đống 
đất to hon thân nó, nhung đó cũng chỉ là một đống đất. Nếu 
nó có bỏ công cả đòi để đào sâu xuống đất, thì cái lổ hang đó 
cũng chỉ là cái lổ đất mà thôi. Nếu có con trâu đến bỏ một 
đống phân lên đó, đống phân trâu còn to lón hon cái đống 
đất của con bọ; nhung đống phân đó cũng chẳng là cái gì, 
nếu so vói những thứ tròi cao đất rộng khác. Đó chỉ là một 
đống đất. Những thành đạt của cải trên thế gian cũng giống 
nhu vậy; không phải là gì to tát đâu. Dù con bọ có bỏ suốt 
đòi đào thêm, đó cũng chỉ là cái lổ đất và đống đất mà thôi. 
Một con mua nào đó sẽ cuốn qua vào bất cứ lúc nào.... 



32 • Thiên sư Ajahn Chah 


Những người có những nghiệp tốt trên thế gian thì họ 
có trí thông minh để làm được nhiều việc thành đạt trên thế 
gian. Nhưng dù họ có làm tốt đến đâu, họ vân đang sống 
trong thế gian. Tất cả mọi thứ họ làm đều là thế tục và những 
thứ đó có những giới hạn của chúng; những thứ đó cũng tồn 
tại đến một lúc nào đó rồi cũng bị mất đi hay tàn hoại; chỉ là 
như vậy; và những người thành đạt đó cũng giống như con 
bọ đang đào được đống đất mà thôi. Lổ hang có sâu bao 
nhiêu, nó cũng nằm trong đất; đống đất có cao bao nhiêu, đó 
cũng chỉ là một đống đất. Những thành đạt có bao nhiêu, đó 
cũng nằm trong thế gian hữu hạn. Làm được việc, có được 
nhiều thứ, thành đạt nhiều thứ thì cũng là sự làm được và có 
được nhiều thứ trong thế gian này thôi. 

Xin quý vị hiếu rõ điều này và tu dưỡng sự buông-bỏ, 
tu tập sự không-dính-chặt vào mọi thứ của thế gian. Nếu 
không thành đạt được gì nhiều, cứ vui lòng và hiểu biết rõ 
đó cũng chỉ là những thứ thế tục. Nếu thành đạt được nhiều 
thứ, hãy hiểu biết rõ đó chỉ là những thứ thế tục. Hãy suy 
nghĩ quán niệm về những lẽ thật đó và đừng lãng tâm về 
những điều đó. Hãy luôn chánh niệm về những điều đó. 
Nhìn thấy hai mặt của mọi thứ, đừng dính vào một mặt nào. 
Khi thứ gì làm ta sung sưóng, hãy biết giữ mình hoặc cẩn 
trọng đimg lùi lại một bưóc, đừng quá khích hay quá mê say, 
bởi sự sung sưóng đó chẳng kéo dài bao lâu đâu. Những 
niềm vui sưóng thường qua nhanh. Khi vui sưóng hạnh 
phúc, đừng lao hết đà theo sự sưóng đó, bởi chẳng mấy chốc 
ta lại rót vào mặt sau của nó, đó là sự khổ và bất hạnh. Sống 
cẩn trọng như vậy là tốt. Sống chú tâm quán niệm về những 
lẽ thưc của moi thứ là tốt. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 33 


87 

Điều Đó Có Thể Làm Được 


Giờ xin quý vị hãy tập trung lắng nghe Giáo Pháp. Đây 
là lúc thích hợp để cho chúng ta, các Phật tử vùng này đến 
thăm chùa nhà để học Giáo Pháp để tăng truởng sự chánh 
niệm và trí tuệ. Hôm nay là ngày nghe pháp [thính pháp, 
dhammasavana]. Bố thí và tiếp nhận giáo pháp là việc chúng 
ta đã làm bấy lâu nay. Những hoạt động chúng ta thuòng 
làm trong ngày thính pháp này, bao gôm việc tụng kinh 
tuởng niệm Đức Phật, chấp nhận giói hạnh, thiền tập và lắng 
nghe giáo pháp; tất cả đuợc hiểu là những phuong pháp và 
nguyên tắc để tu tập phát triển tâm linh. Những việc đó chỉ 
nhằm mục đích tu tập tâm chứ không phải nhắm tới điêu gì khác. 

Ví dụ, đến khi tiếp nhận giói hạnh, một nhà su sẽ đọc 
rõ những giói hạnh và nguòi Phật tử tại gia sẽ thệ nguyện 
nhận lấy những giói hạnh đó để sống giữ theo chúng. Các 
Phật tử đừng nên hiểu lầm nghi thức đó là cái gì khác, đó chỉ 
đon giản là nghi thức mà thôi. Chứ thiệt ra đức hạnh không 
phải là thứ gì có thể đuợc ban phát cho quý vị. Đâu phải các 
su thầy đang ban phát đức hạnh cho quý vị; đức hạnh không 
phải là thứ được xin hay cho. Chúng ta không thể cho tặng 
đức hạnh cho người khác, ớ nhiều vùng chúng ta thường 
nghe người ta nói những câu như: "Quý thầy ban phát giói 
hạnh" và "chúng ta đã nhận được giói hạnh". Nhứt là ỏ quê, 
nhiều người cứ nói như vậy và cứ hiểu lầm đó là chuyện 
phát và nhận. Ai cũng nghĩ như vậy, họ nghĩ nếu những 
ngày rằm đến chùa mà các sư thầy không ban phát giói hạnh 
thì mình không nhận được đức hạnh. Đó là cách nghĩ ngu 
mò có từ thòi xa xưa ỏ nhiều làng quê. Nếu cứ nghĩ như vậy 
thì các Phật tử sẽ bỏ luôn trách nhiệm của mình, không còn 



34 • Thiên sư Ajahn Chah 


tin và cam kết thực hiện giới hạnh bằng chính bản thân 
mình. Nhiều đời cứ nghĩ như vậy và truyền dạy con kiểu 
như vậy, nên con cái sau này cứ tiếp tục đến chùa đế 'nhận 
lãnh' giói hạnh từ các nhà sư. Và lâu dần các nhà sư cũng tin 
rằng chính họ là người 'ban phát' những giói hạnh và đạo 
đức cho các Phật tử tại gia. Thực sự thì đạo đức và những 
giói hạnh đâu phải là như vậy. Chúng đâu phải là những thứ 
được 'cho' hay 'nhận'; nhưng tại các dịp Phật tử đến chùa 
cúng dường hay làm công đức, chúng ta thường dùng những 
nghi thứ này theo truyền thống đạo Phật cổ xưa và hay dùng 
những từ ngữ như vậy. 

Thực ra, đạo đức hay đức hạnh là nằm bên trong 
những ý định (ý hành) của mọi người. Nếu bạn có ý thức 
quyết định kiêng cữ và không làm những điều xấu ác qua 
hành động và lòi nói, thì lúc đó là bạn giữ giói hạnh, lúc đó 
đức hạnh được khỏi sinh bên trong bạn. Bạn phải biết rõ đức 
hạnh bên trong tâm mình. Việc các Phật tử thệ nguyện trưóc 
ngưòi khác thì cũng tốt. Quý vị cũng có thể tự mình thường 
nhó đến những giói hạnh. Nếu quý vị không biết rõ những 
giói hạnh là gì thì quý vị có thể hỏi người khác chỉ bảo giùm. 
Điều đó dê làm, không có gì phức tạp hay xa vòi. Thực sự 
khi nào quý vị muốn nhận được đức hạnh và Giáo Pháp thì 
quý vị sẽ có chúng lúc đó; tức là bằng cách tự mình biết rõ về 
giói hạnh. Đó giống như bầu không khí bao quanh chúng ta. 
Hê khi nào chúng ta thở, chúng ta hít không khí vào bên 
trong. Tất cả mọi hành động tốt và xấu cũng giống như 
không khí; ta hành động tốt lành thì như hít vào đức hạnh 
tốt lành, và ngược lại. Nếu chúng ta muốn làm điều tốt thiện, 
chúng ta có thể làm mọi lúc, mọi noi. Chúng ta có thể làm 
một mình hoặc cùng làm vói người khác. Việc xấu ác cũng 
vậy. Chúng ta cũng có thể làm một mình, hoặc làm vói vài 
người, hoặc hùa theo làm vói số đông người khác, làm ở noi 
công khai hoặc làm một cách kín đáo. Giống như vậy đó. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 35 


(Nhimg dù làm một mình, làm với số ít hay số đông người 
khác, làm công khai hay lén lút, thì chỉ có tự mình biết rõ 
nhất về hành động và đức hạnh của mình là gì). 

Tất cả những chuyện đó đã có sẵn trong đời chúng ta, 
làm tốt hay làm xấu, đức hạnh hay không đức hạnh. Nhưng 
về khoản đức hạnh hay đạo đức, chúng ta coi đó là điều 
thông thường cần có đối vói con người; người không có đạo 
đức thì chẳng khác gì súc vật. Nếu ai muốn sống như một 
con vật thì sự tốt hay sự xấu đâu có ý nghĩa gì vói người đó 
nữa đâu; thú vật thì làm gì biết phân biệt đức hạnh và vô 
đức. Một con mèo bắt chuột ăn thịt, ta khó mà nói đó là hành 
động ác độc, bởi con mèo làm gì biết phân biệt điều gì là 
đúng hay sai, là lành hay ác. Những loài chúng sinh đó nằm 
bên ngoài loài người. Chúng thuộc về cảnh giói súc sinh. 
Phật đã chỉ ra rằng nhóm súc sinh đó chỉ biết sống theo 
những nghiệp của súc sinh. Chúng sinh có thể biết được 
những điều đúng và sai, thiện và ác chính là con người. Phật 
đã dạy Giáo Pháp và đạo Phật cho con người. Nếu con người 
không có đức hạnh và sự hiểu biết về những điều đúng-sai, 
thiện-ác đó thì coi như họ không khác gì so vói những loài 
súc sinh. Do vậy chúng ta cần phải học hiểu thêm về những 
điều đúng-sai, thiện-ác để chúng ta làm cho mình trỏ thành 
những con người có thể hiểu biết hon loài vật. Đây là chô 
chúng ta phải biết tận dụng lợi thế được làm người để thực 
thi những việc tu dưỡng đức hạnh và tạo thiện nghiệp theo 
hưóng dân của đạo Phật. 

Phật Pháp là giáo lý thâm sâu lấy nền tảng đức hạnh là 
cái cần-phải-có. Rồi khi nào có đức hạnh, chúng ta có nền 
tảng để tu tiến theo Giáo Pháp. Đức hạnh có nghĩa là phẩm 
chất sống theo những giói hạnh, giói hạnh là những điều 
chúng ta không được phép làm và những điều chúng ta nên 
làm. Giáo Pháp là nói về quy luật của tự nhiên và về con 



36 • Thiên sư Ajahn Chah 


người hiểu biết về tự nhiên- đó là cách mà mọi sự hiện hữu 
diên ra theo đường lối tự nhiên. Tự nhiên không phải là 
những thứ chúng ta có thể chế ra. Đường lối tự nhiên xảy ra 
tùy theo những điều kiện nhân duyên của nó. Lấy ví dụ đon 
giản về loài vật. Có một số loài vật như con công, chúng 
được sinh vói nhiều vẻ đẹp và màu sắc khác nhau trên thân 
chúng. Chúng đâu phải do con ngưòi tạo ra hay chế ra, con 
người đâu tài tình đến vậy; chúng chỉ đon giản được tạo ra 
bởi những đường lối của tự nhiên. Đó là ví dụ đon giản nhất 
về tự nhiên. 

Tất cả mọi thứ của tự nhiên đều đang có mặt trong thế 
gian này—cách nói này cũng mói chỉ là cách nói bằng sự 
hiếu biết thế tục của chúng ta. Đức Phật đã dạy chúng ta 
phải hiếu biết rõ về bản chất của tự nhiên, và cứ để cho cho 
tự nhiên vận hành theo những điều kiện tự nhiên của nó. Đó 
là nói về thế giói vật chất bên ngoài, tức phần những sắc 
pháp (rupa-dhammas). Còn đối vói thế giói bên trong chúng 
ta, tức là những danh pháp (nãma-dhammas), có nghĩa là cái 
tâm, thì chúng ta không thể bỏ mặc cho cái tâm tự do vận 
hành và lăng xăng chạy theo những điều kiện búa xua này 
nọ liên tục của nó. Nó cần phải được tu tập. Cuối cùng, 
chúng ta có thể nói tâm là người thầy của thân hành động và 
lòi nói; (tâm dân đầu, tâm điều khiển); do vậy nó cần phải 
được tu tập và huấn luyện để dân dắt và điều khiển những 
hành động và lòi nói một cách đúng đắn và thiện khéo. Nếu 
cứ để tâm chạy theo những động lực và trạng thái này nọ của 
nó thì giống như làm cho một người trỏ thành loài vật. Tâm 
cần phải được giáo dục và huấn luyện. Tâm can phải đi đến 
hiểu hiêỉ ve tự nhiên, chứ ta không nên bỏ mặc nó chạy theo tự 
nhiên. 

Chúng ta đã được sinh ra trên thế gian này và tất cả 
chúng ta đều bị dính nhiêm những thứ ô nhiêm của tham. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 37 


sân, si. Tham dục làm cho chúng ta thèm khát mong muốn có 
được hết thứ này đến thứ nọ và do vậy làm chúng ta điên 
đảo, mất cân bằng. Tự nhiên là như vầy. Tự nhiên không làm 
điều gì bắt cái tâm chạy theo sau những xung động tham 
muốn của tâm. Nhưng nếu cứ để tâm chạy theo tự nhiên, nó 
chỉ dân đến bị đốt cháy bởi lửa tham dục và dân đến sự sầu 
não. Tốt nhất là chúng ta cần huấn luyện cái tâm trong sự 
thật, trong Giáo Pháp. 

Khi nào có sân hận ác cảm khỏi sinh bên trong chúng 
ta, chúng ta cứ muốn thể hiện ra vói mọi người; thậm chí có 
thể đến mức độ chúng ta có thể tấn công, làm hại hay thậm 
chí giết người. Nhưng, chúng ta đừng nên bỏ mặc 'để yên' 
cho điều đó xảy ra theo xung động tự nhiên như vậy của cái 
tâm. Chúng ta hiêỉ rõ bản chất tự nhiên của điêu gì đang xảy ra. 
Chúng ta nhìn rõ điêu đang xảy ra đích thực là gị và chúng ta dạy 
cho cái tâm biết rõ vê đỉêu đó. Đó là cách tu học theo Giáo Pháp. 

Còn về phần si cũng vậy. Khi có si, chúng ta bị ngu mò 
si mê về tất cả nhiều thứ. Nếu chúng ta cứ để mặc cái tâm 
ngu mò như vậy thì chúng ta sẽ cứ mãi si mê và vô minh. Do 
vậy Đức Phật đã dạy chúng ta phải hiểu biết về tự nhiên, dạy 
tâm biết về tự nhiên, huấn luyện và điều chỉnh tự nhiên cho 
cái tâm, và làm cho tâm hiểu biết chính xác bản chất tự nhiên 
là gì. 

Ví dụ, con người được sinh ra vói hai phần thân và 
tâm, tức hai phần danh sắc. Lúc đầu cái thân và tâm này 
được sinh ra, sau đó chúng biến đổi, và cuối cùng chúng biến 
diệt. Đây là lẽ thường; đây là bản chất tự nhiên của chúng. 
Sinh rồi diệt. Chúng ta chẳng làm được gì nhiều để thay đổi 
sự thật sinh-biến-diệt đó. Còn duyên hợp thì còn, hết duyên 
hợp thì tan. Chúng ta chỉ còn cách huấn luyện cái tâm của 
chúng ta càng nhiều càng tố, và đến lúc phải đến, chúng ta 
phải từ bỏ buông bỏ tất cả mọi thứ. Phải từ bỏ tất cả, bởi con 



38 • Thiên sư Ajahn Chah 


người đâu có khả năng thay đổi sự thật sinh-biến-diệt đó hay 
vượt qua điều đó. Giáo Pháp mà Đức Phật đã dạy là thứ 
được áp dụng và img dụng ngay khi chúng ta đang ở đây, 
để làm cho ba nghiệp "lòi nói, hành động và ý nghĩ" của 
chúng ta được đúng đắn và phù hợp. Điều đó có nghĩa là 
Phật đã dạy cho cái tâm của chúng ta để cho chúng ta không 
bị ngu mò đối vói lẽ thực tự nhiên, không bị ngu mò đối vói 
những thực tại do quy ưóc và giả lập trưóc mắt chúng ta. Vị 
Thầy đã dạy cho chúng ta nhìn thấy thế giói, nhìn thấy bản 
chất thực của thế gian thế tục. Giáo Pháp của Phật là giáo lý 
để nhìn thấy cao hon thực tại thế gian và để vượt qua thế 
gian thế tục. Chúng ta đang ỏ trong thế gian. Chúng ta được 
sinh ra trong thế gian này; Phật đã dạy chúng ta vượt lên 
trên thế gian thế tục, chứ không nên làm tù nhân của những 
đường lối và thói tính của thế gian thế tục. 

Giống như một viên kim cưong dù có bị rót xuống lổ 
bùn do. Dù là bùn do hay những thứ hôi hám bao quanh 
cũng không làm mất giá trị của kim cưong, không làm mất đi 
màu sắc và ánh sáng của kim cưong. Dù bùn do và những 
thứ hôi hám bọc dính hết kim cưong, nó vân là nó như 
nguyên tính. Bùn do ô nhiêm là ô nhiêm; kim cưong là kim 
cưong. Hai thứ chẳng ô hợp vói nhau. Hai thứ khác nhau. 

Vậy đó, Phật đã dạy chúng ta phải ở trên thế gian thế 
tục, có nghĩa là phải hiểu biết thế giói một cách rõ rệt. (Chữ 
thế gian và thế giói là đồng nghĩa, nhimg đôi lúc là khác 
nghĩa nhau. Chữ 'thế gian' hay dùng để chỉ thế giói bên 
ngoài. Chữ 'thế giói' hay dùng để chỉ thế giói bên trong tâm 
con người). Chô này Phật dùng chữ 'thế giói' nhưng không 
phải Phật đang chỉ về tròi cao biển rộng và trần gian, mà 
Phật đang chỉ về cái tâm. Đó là thế giói của tâm, đó là cái 
vòng sinh tử luân hồi liên tục {samsãra) bên trong những cái 
tâm của chúng ta. Phật đang nói về cái vòng luân hồi liên tục 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 39 


đó, đang nói về thế giới đó. Đây là thế giới mà Phật đã hiểu 
biết một cách rõ rệt rõ ràng; khi chúng ta nói đến câu "hiểu 
biết thế giới một cách rõ ràng" là chúng ta đang nói về 
những điều nhu vậy. Đúng không? Chứ nếu ý Phật muốn 
nói về thế giới là thế gian trần gian này, thì có lẽ Phật cần 
phải bay đi bay đến tất cả mọi nơi trên thế gian này thì mới 
gọi là 'hiểu biết hết thế gian này một cách rõ ràng'. Chữ 'thế 
giói' ở đây không phải là thế gian hay trần gian này. Ý không 
phải nhu vậy. Ý ở đây chỉ là một điểm duy nhất. Tất cả mọi 
pháp đều quy về một điểm duy nhất. Giống nhu mọi nguời 
nam nữ đều quy về một thứ là 'con nguời sinh tử'. Khi 
chúng ta hiểu biết về bản chất sinh tử của một nguời, chúng 
ta hiểu biết rõ ràng về bản chất sinh tử đó của mọi nguời 
trong vũ trụ này. Họ không khác nhau. Tất cả mọi nguời đều 
quay về một chỗ duy nhất, đó là sinh tử. 

Hoặc nhu khi chúng ta học về nhiệt nóng. Nếu chúng 
ta đã biết đuợc sự nóng 100 độ c là gì, thì nóng 100 độ c là 
giống nhau cho dù nóng là đuợc tạo nên bởi lửa, do mặt trời, 
hay do nguồn điện. Đã biết rõ về một điểm này thì sau này 
có sự nóng nào trên đời chúng ta cũng có thế biết nó là nhu 
vậy. Giống nhu vậy, Đức Phật đã hiểu biết rõ một điểm duy 
nhất và nhờ vậy Phật biết rõ bao trùm về thế giới. Ví nhu 
Phật đã điều tra hiểu biết rõ sự lạnh là gì, thì khi Phật đến 
nơi nào trên thế gian lạnh nhu vậy, Phật đã biết rõ về sự lạnh 
đó. Phật đã dạy về một điểm duy nhất, để cho mọi chúng 
sinh đều ở sống trong thế gian hiểu biết rõ mọi thứ về thế 
gian, hiểu biết đuợc bản chất của mọi thứ thế gian. Cũng 
giống nhu việc hiểu biết về con nguời. Hiểu biết về đàn ông 
và phụ nữ, hiểu biết về những hành vi và cách sống của 
những chúng sinh con nguời trên thế gian. Sự hiểu biết của 
Phật là nhu vậy. Phật điều tra hiểu biết rõ một điểm (một 
bản chất hay quy luật), thì Phật hiểu biết rõ về bản chất của 
mọi sự thể khác. 



40 • Thiên sư Ajahn Chah 


Giáo Pháp được giảng dạy bởi Người Thầy là để cho 
chúng sinh vượt qua sự khổ đau. Mà "vượt qua sự khổ đau" 
có nghĩa là gì? Chúng ta cần phải làm gì đế "thoát khỏi khổ 
đau"?. Điều cần thiết là chúng ta phải học hiểu ít nhiều; 
chúng ta cần phải đi đến và bưóc vào học hiểu những suy 
nghĩ và cảm nhận của cái tâm của chúng ta. Chỉ cần làm như 
vậy. Tâm chính là thứ hiện tại chúng ta chưa thay đổi được 
gì nó. Nếu chúng ta có thể thay đổi cái tâm, chúng ta có thể 
được tự do khỏi tất cả mọi sự khổ đau và bất toại nguyện 
trong cuộc đòi. Chỉ bằng cách thay đổi một chô này: ngay 
chô cái cách nhìn cố hữu tự truyền kiếp của chúng ta, ngay 
chô cái cách suy nghĩ và cảm nhận về thế giói của chúng ta. 
Nếu chúng ta đi đến một cách cảm nhận mói về mọi thứ 
trong thế gian, nếu chúng ta đi đến một sự hiểu biết mói, thì 
chúng ta có thể chuyển hóa và vượt qua những nhận thức 
(tưởng) và hiểu biết cố hữu trưóc giò. (Cái lý của đạo là vậy). 

Giáo Pháp uyên nguyên đích thực của Đức Phật không 
phải là thứ gì xa vòi huyền hoặc. Giáo lý Phật dạy về cái attã, 
tức cái 'ta', còn gọi là cái 'ngã'; và sự thật là mọi thứ đều 
không có cái 'ta' hay 'bản ngã' thực nào cả. Tất cả chỉ có vậy. 
Tất cả mọi giáo lý của Phật đều cuối cùng chỉ ra một sự thật 
rằng: "Đây không phải là một cái 'ta', đây không thuộc ve cái 'ta'; 
không có thứ gì là của 'ta', của 'chúng ta' hay của 'ai' nào cả". 
Đến tận bây giò, khi chúng ta tiếp xúc vói sự thật này, chúng 
ta vân không thể thực sự hiểu về nó, chúng ta không thể 
diên-dịch được nó một cách xác thực đúng đắn. Chúng ta 
vân luôn luôn nghĩ rằng: 'Đây là ta, đây là của ta'. Chúng ta 
dính chặt và ràng buộc vào mọi thứ, và chúng ta đặt ý nghĩa 
và giá trị cho mọi thứ dính vói cái 'ta' (không có thực) của 
mình. Khi chúng ta nghĩ như vậy và làm như vậy, chúng ta 
càng không thể thoát bỏ khỏi mọi thứ; sự dính líu càng ngày 
càng thêm lún sâu và mọi sự rắc rối khổ lụy càng lúc càng tệ 
hon và khó gõ hon. Nếu chúng ta hiểu biết rằng không có cái 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 41 


'ta' cái 'ngã' nào hết, hiểu biết rằng thân và tâm thực sự là vô 
chủ thể, thực sự là vô-ngã (anattã) như Đức Phật đã nói rõ; 
nếu hiếu biết được điều này thì chúng càng suy xét điều tra 
thêm nữa vào tất cả mọi sự mọi thứ khác trên đòi để cuối 
cùng chúng ta có thể đi đến giác ngộ về cái lẽ thực vô-ngã 
bên trong mọi sự sống. Chúng ta sẽ thực thụ chứng ngộ rằng 
không có một cái 'ta' cố định nào và không có một cái 'ai' cố 
định nào. 'Ta', 'người đó', 'ông A', 'bà B', 'họ'...thực sự chỉ là 
những tên gọi và quy ưóc của thế tục để chúng ta dễ giao lưu 
và sinh tồn. Khoái cảm chỉ là khoái cảm. Cảm giác chỉ đon 
thuần là cảm giác. Trí nhó chỉ là trí nhó. Ý nghĩ chỉ là ý nghĩ. 
Tất cả mọi thứ 'đon thuần' chỉ là vậy. Sưóng chỉ là sưóng; 
khổ chỉ đon giản là khổ. Thiện chỉ là sự thiện, ác chỉ là sự ác. 
Tất cả mọi thứ đều đon thuần có mặt như vậy. Đích thực, 
không có cái khổ thực sự hay cái sưóng thực sự. Chúng chỉ 
đon giản là những trạng thái mà thôi. Chỉ là trạng thái 
sưóng, chỉ là trạng thái khổ; chỉ là sự nóng, chỉ là sự lạnh; chỉ 
là một 'con người' hay một 'cá thể' được quy ưóc như vậy. 
Quý vị cần phải tu tập quán xét để nhìn thấy tất cả những 
thứ đó chỉ là vậy; cùng lắm cũng chỉ là vậy, tốt lắm cũng chỉ 
là vậy. Chỉ là đất, chỉ là nưóc, chỉ là nhiệt, chỉ là khí. Chúng 
ta phải "đọc" được những thứ đó, chúng ta phải hiểu biết 
được những thứ đó chỉ-là-như-vậy; chúng ta phải quán xét 
điều tra ngay điểm này. Cứ tu tập như vậy rồi sau này sự 
nhận thức của chúng ta sẽ thay đổi; chúng ta sẽ có một cảm 
nhận khác hẳn về những thứ đó. Một sự quyết kết và cam kết 
chắn chắn rằng không có một cái 'ta' hay cái 'ngã' cố định 
nào, và rồi từ từ tất cả mọi thứ dính líu vói khái niệm 'cái ta' 
sẽ dần dần được tháo gõ và dẹp bỏ. Một khi cách nhận thức 
(tưởng, tâm tưởng) cũ trưóc giò của chúng ta đã được tháo 
bỏ thì cách nhận thức mói ngược lại sẽ khỏi sinh và tăng 
trưởng một cách đều đặn, chắn chắn. 



42 • Thiên sư Ajahn Chah 


Khi sự giác ngộ về tính vô-ngã (anattã) đến được mức 
trọn vẹn thì chúng ta có khả năng liên hệ với tất cả mọi thứ 
trên thế gian - với tất cả những của cải, tài sản và những 
ràng buộc mà chúng ta trân quý nhất trên đời, với những 
quan hệ người thân và bạn bè, gia tài, sự thành đạt, danh 
phận và địa vị - chúng ta coi tất cả đều là những thứ có rồi 
mất, không có gì là 'của ta' cả, chỉ giống như quần áo. Khi 
quần áo còn mói chúng ta mặc; khi chúng do bẩn chúng ta 
đem giặt; sau một thòi gian chúng cũ rách, chúng ta giục bỏ 
chúng. Chẳng có gì khác vói bình thường cả; chúng ta cứ liên 
tục giục bỏ những quần áo phai tàn cũ kỹ và lại bắt đầu 
dùng đồ mói. (Dù nhanh hay chậm, dù sóm hay muộn, tất cả 
mọi thứ có đó rồi mất đó, tất cả mọi thứ đều hư tàn và biến 
mất. Chẳng có thứ gì là 'trường tồn của chúng ta, chẳng có gì 
là của ta hay của ai. Tất cả mọi thứ đều vô-ngã, kể cả bản 
thân chúng ta cũng là vô-ngã). 

Từ đó, chúng ta sẽ có cái cảm nhận chính xác như vậy 
về sự sống và sự có mặt của chúng ta trên thế gian này. 
Chúng ta sẽ không khóc than hay sầu tiếc về tất cả mọi thứ. 
Chúng ta sẽ không còn bị dày vò, khổ lụy hay bị gánh nặng 
vì chúng. Tất cả chúng chỉ là y hệt như chúng trưóc giò, 
nhưng trưóc kia tâm ta nhận thức (tưởng) chúng là này là nọ; 
giò thì tâm chúng ta nhận thức và hiểu biết chúng theo một 
cách hoàn toàn khác. (Hoàn toàn ngược lại và đúng đắn hon, 
đúng như chúng đích thực là). Giò thì sự hiểu biết của chúng 
ta sẽ được nâng cao hon và nhò đó chúng ta nhìn thấy sự 
thật. Rồi chúng ta sẽ đạt đến một tầm nhìn cao nhất và đạt 
đến Giáo Pháp uyên nguyên đã được chỉ dạy, đó là Giáo 
Pháp hay Chân Pháp mà chúng ta cần phải hiểu biết và nhìn 
thấy. Đâu là Giáo Pháp mà chúng ta cần phải hiểu biết và 
nhìn thấy? Nó ở ngay đây, ngay bên trong chúng ta, ngay 
trong thân và tâm này. Chúng ta đã có nó rồi; chúng ta chỉ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 43 


còn việc phải đi đến hiểu biết nó và nhìn thấy nó. (Đó chính 
đi đến giác ngộ Giáo Pháp). 

Ví dụ, tất cả chúng ta đã được sinh ra vào cảnh giói loài 
người này. Bất cứ chúng gì ta có được thì chúng ta cũng sẽ 
mất nó đi. Chúng ta nhìn thấy mọi ngưòi sinh ra và chết đi. 
Đó chúng ta chỉ mói nhìn thấy điều đó đang xảy ra, nhưng 
chúng ta chưa thực sự nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng. 
Khi có ai sinh ra chúng ta chúc mừng vui mừng; khi có ai 
chết chúng ta khóc than thưong tiếc. Cứ như vậy, chẳng có 
kết thúc nào, chẳng bao giò hết mấy chuyện sinh mừng chết 
khóc đó. Cứ mãi mãi diên ra như vậy và chẳng bao giò kết 
thúc chuyện ngu xuẩn đó của chúng ta. Thấy ai sinh ra 
chúng ta mừng vui, thiệt ngu xuẩn. Thấy ai chết chúng ta 
khóc than, thiệt là ngu xuẩn luôn. Suốt đòi và quanh đi quẩn 
lại chỉ toàn sự ngu si. Hãy nhìn cho kỹ lại tất cả chô này. 
Những chuyện xảy ra là thuộc về tự nhiên: có sinh là có tử. 
Hãy quán xét Giáo Pháp ngay đó, đó là Giáo Pháp chúng ta 
cần phải hiểu biết và nhìn thấy. Giáo Pháp này đang có mặt 
ngay đây. Hãy đặt tâm trí vào ngay chô này. Hãy nô lực giói 
hạnh và tự chủ. Giò chúng ta đang ỏ giữa mọi thứ rối beng 
trong thế gian này. Chúng ta không nên sợ hãi về cái chết. 
Nhưng chúng ta cần phải biết sợ hãi những cảnh giói thấp 
xấu, nên biết sợ hãi sự tái sinh vào những cõi cực kỳ khổ đau 
và đọa đầy như địa ngục, quỷ đói, súc smh... Đừng có sợ 
chết, vì trưóc sau gì cũng chết; có sợ thì cũng vậy, sợ thì cũng 
phải chết. Đừng sợ chết; thay vì vậy nên thấy sợ địa ngục. 
Tức là, quý vị nên biết sợ hãi về những việc xấu ác khi còn 
đang sống trên cõi này. Chuyện này đã có tự bao giò, đâu 
phải chuyện mói. Quy luật nhân quả của nghiệp ác quả ác đã 
có mặt từ tự bao giò rồi. Nhiều người còn sống nhimg chẳng 
thèm biết chút gì về chính họ. Họ cứ nghĩ: "Mắc gì phải lo 
những việc mình đang làm là thiện hay ác; ai mà biết được 
sau khi chết sẽ ra sao. Khéo lo xa, hão huyền". Họ không hề 



44 • Thiên sư Ajahn Chah 


nghĩ tới luật nhân quả của tự nhiên; họ không hề nghĩ tới 
những hạt giống họ đã gieo rải sẽ tạo thành gì trong tuong 
lai. Họ chỉ biết nhìn trái cây đã chín. Họ chỉ chằm chằm vào 
cái truóc mắt, họ không nhận ra đuợc cái trái cây chín họ 
đang có thì chắc chắc phải xuất phát từ một hạt giống; rồi 
ngay bên trong trái cây chín chúng ta đang cầm cũng chứa 
đựng một hay nhiều hạt giống của tuong lai. Những hạt 
giống này đang chò gieo trồng để lại mọc lên cây và lại ra 
hoa kết trái. Những hành động ngu si và vô minh của chúng 
ta cứ liên tục xảy ra nối tiếp nhau theo cách nhu vậy, chúng 
ta chẳng cần biết gì về lý nhân quả, chúng ta chẳng cần hiểu 
biết gì về những quan hệ tuong quan tuong tức của tất cả 
mọi hành động. 

Khi tâm còn quá nhiều những ràng buộc dính mắc, thì 
lúc đó chúng ta còn nếm trải nhiều khổ lụy nặng nề, sầu não 
nặng nề và khó khăn nặng nề. Noi chúng ta trải nghiệm 
nhiều khó khổ chính là noi có nhiều hấp dân nhất, noi có 
nhiều sự thèm muốn và sự quan tâm nhất. Xin quý vị biết rõ 
chô này để xử lý cho chính mình. Hiện giò quý vị còn sống 
và còn hoi thỏ, quý vị hãy cố liên tục nhìn ngay vào chô này 
và đọc kỹ chô này cho đến khi nào quý vị có thế "diên dịch" 
ra đuợc nó là gì và xử lý nó, xử lý vấn đề khó khổ ngay chô 
này. 

Bất cứ cái gì chúng ta trải nghiệm đều là một phần góp 
vào cuộc đòi chúng ta, nhung đến một ngày chúng ta cũng 
ròi bỏ nó. Vì vậy đừng để thòi gian trôi qua uổng phí. Phải 
thực hành, tu tập tâm linh, tu duõng cái tâm. Hãy lấy cái sự 
góp phần, sự ròi bỏ và sự mất mát làm đối tuợng (đề mục) 
để quán xét ngay bây giò và tại đây, quán xét cho đến khi 
chúng ta trỏ nên tinh thông và thiện khéo về điều đó, quán 
xét cho đến khi quý vị có thể nhìn thấy điều đó là bình 
thuòng và tự nhiên: tất cả chỉ là những sự hợp tan, có mất. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 45 


Khi lo âu và tiếc nuối về điều đó, ta có trí tuệ hiểu biết để 
nhận biết những giới hạn của sự lo âu và tiếc nuối đó, chúng 
ta biết rõ đúng theo lẽ của sự thật. Nếu chúng ta biết xem xét 
và coi mọi sự theo cách nhu vậy thì trí tuệ sẽ khỏi sinh. Hê 
khi nào có khổ khỏi sinh thì có trí tuệ khỏi sinh, nếu chúng ta 
khéo biết suy xét về sự khổ đó. Nhung mọi nguòi thuòng 
không chịu suy xét điều tra; vậy mói càng khổ ở đó. 

Khi có trải nghiệm suóng hay khổ hoặc dê chịu hay khó 
chịu khỏi lên, trí tuệ có thể khỏi sinh ngay đó. Nếu chúng ta 
hiểu biết đuợc sự suóng và sự khổ đúng nhu chúng đích 
thực là, thì chúng ta hiểu biết Giáo Pháp. Nếu chúng ta hiểu 
biết Giáo Pháp, thì chúng ta hiểu biết thế giói một cách rõ 
ràng. Nếu chúng ta hiểu biết thế giói một cách rõ ràng, thì 
chúng ta hiểu biết Giáo Pháp. 

Thực tình là, đối vói hầu hết chúng ta, nếu cái gì không 
làm ta vui thì ta chẳng muốn biết đến nó. Chúng ta dính 
ngay sự sân tức, ác cảm hay kháng cự đối vói nó ngay. Nếu 
ta ghét ai ta chẳng muốn nhìn cái mặt người đó hoặc ỏ gần 
nguòi đó. Điều đó thấy thì thuòng tình, nhung đó là dấu 
hiệu của kẻ ngu si, của nguòi không thiện khéo; đó không 
phải là cách của một nguòi tốt lành và thiện khéo. Còn nếu 
chúng ta thích ai thì dĩ nhiên chúng ta muốn ỏ gần nguòi đó, 
tìm mọi cách để đuợc tiếp cận hay ở gần nguòi đó, thích 
đuợc thân thiện vói người đó. Điều này cũng thuộc loại ngu 
si. Mọi thứ thích/ghét đều là như nhau, giống như hai mặt 
của bàn tay. Khi để úp chúng ta chỉ thấy mu bàn tay, lòng 
bàn tay bị che khuất. Khi để ngửa chúng ta thấy lòng bàn tay, 
mu bàn tay bị che khuất. Sự sưóng che đậy cái khổ; và sự 
khổ đau che đậy sự sưóng. Khi bị đau nhức cái chân, ta chỉ 
thấy mặt khổ đau; khi bót đau đi hay hết đau, ta thấy có 
sưóng khoái, vì không có khổ đau. Cái sai che đậy cái đúng, 
cái đúng che đậy cái sai. Chúng ta cứ luôn nhìn thấy một mặt 



46 • Thiên sư Ajahn Chah 


của sự thật, chúng ta chỉ nhìn thấy một phía của vấn đề, nhìn 
như vậy nên sự hiểu biết của chúng ta là không toàn diện; 
chúng ta chỉ nhìn phiến diện. Hãy tu tập nhìn thấy mọi vấn 
đề một cách toàn diện, tu tập khi chúng ta còn đang sống. 
Luôn nhìn vào mọi thứ, tách ly cái đúng khỏi cái sai, tách ly 
cái thiệt khỏi cái giả; nhận biết cách mọi thứ đúng như chúng 
thực là, rồi chấm dứt những cách nhìn một mặt một phía từ 
trưóc giò, để đi đến sự bình an. Sau một thòi gian tu tập, rồi 
sẽ đến lúc chúng ta có thể xuyên phá mọi thứ giả lập để đi 
đến sự thật và đi đến buông bỏ hoàn toàn. Còn ngay bây giò, 
chúng ta phải cố gắng tu tập để tách ly mọi mặt, để nhìn thấy 
rõ bản chất hai-mặt của mọi thứ, như đã nói trên - và cố 
gắng xuyên phá chúng để đi đến sự thật, như đã nói trên. 

Phật đã dạy về tóc, lông, móng, da và răng. Phật dạy 
phải tách ly chúng ra ngay đây. Những người không biết 
tách ly các thành phần bộ phận thì họ cứ luôn ôm giữ nó như 
chính của mình. Hiện thòi quý vị chưa thể tách ly mình khỏi 
những bộ phận đó thì quý vị nên khéo léo thiền quán về nó. 
Chúng ta chưa ròi bỏ thế giói này, vậy chúng ta phải nên cẩn 
trọng. Chúng ta nên quán xét nhiều, tức tu tập thiền quán 
nhiều, làm những việc rộng lòng bố thí từ thiện, ôn đọc kinh 
điển, tu tập nhiều thứ: để nhằm phát triển trí tuệ nhìn thấy 
rõ về tính vô thường, khổ và vô ngã trong tất cả mọi sự sống. 
Ngay cả khi tâm không muốn lắng nghe, chúng ta cũng phải 
luôn chủ động tu tập như vậy. Luôn duy trì tu tập để đi đến 
hiểu biết ngay trong hiện tại. Điều này nhất quyết phải làm 
được. Một người có thể chứng nhận sự hiểu biết để chuyển 
hóa bản thân và vượt trên thế gian. Chúng ta hiện đang bị 
mắc kẹt trong thế gian. Chỉ có tu tập, chỉ có cách đó mói 'tiêu 
diệt' cái thế gian. Bằng cách nào? Bằng cách quán xét và nhìn 
thấy vượt trên thế-gian giả lập và như vậy chúng ta mói có 
thế vượt trên cái thế-giói bên trong chúng ta. Ngay cả khi 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 47 


chúng ta còn đang sống trong thế gian này, sự hiểu biết và 
cách nhìn của chúng ta vân có thể vượt trên thế gian. 

Trong một kiếp sống ở thế gian, một người tạo ra đủ 
thứ nghiệp tốt và xấu. Giò thì chúng ta phải cố gắng tu tập 
đức hạnh và loại bỏ những nghiệp xấu ác đó. Rồi đến khi 
nghiệp quả tốt xảy đến, chúng ta không cần phải đimg bên 
dưói những điều tốt đó, mà chúng ta có thể vượt lên trên 
những điều tốt đó luôn. (Phải tu vói tinh thần hiểu biết như 
vậy). Nếu quý vị không vượt lên trên những điều tốt đó thì 
quý vị sẽ suốt đòi làm nô lệ cho những đức hạnh và những 
khái niệm thiện tốt của quý vị. Nếu chỉ tu tói mức đó thì quý 
vị cũng gặp khó khăn, sẽ còn hoài khổ lụy, chẳng bao giò hết 
nưóc mắt. (Bỏ ác làm thiện, làm thiện bỏ luôn thiện luôn, 
đừng bám víu vào những điều tốt thiện mà mình đã làm; 
không dính ác, không dính thiện). Dù quý vị có làm được 
nhiều việc thiện đến mức nào, nhimg nếu quý vị cứ bám chặt 
vào đó thì quý vị sẽ không được giải thoát và sẽ không bao 
giò hết khổ lụy và nưóc mắt. Nhưng nếu ai biết vượt lên trên 
những điều thiện luôn thì người đó sẽ tìm thấy sự giải thoát, 
hạnh phúc và không còn nưóc mắt ngắn dài. Nưóc mắt đã 
hết. Hoàn toàn có khả năng chấm dứt khổ lụy. Chúng ta nên 
học cách sử dụng đức hạnh, chứ không để đức hạnh sử dụng 
mình. 

Nói tắt gọn, trọng điểm giáo lý của Đức Phật là chuyển hóa 
cách nhìn của con người. Hoàn toàn có thể thay đổi cách nhìn 
nhận của một người. Yêu cầu là gì? Chỉ cần chịu nhìn vào 
mọi thứ và sự thay đổi đó sẽ xảy ra!. Sau khi được sinh ra, 
chúng ta sẽ nếm trải qua những sự già, bệnh, chết và chia ly. 
Những điều này đang xảy ra ngay đây. Chúng ta đâu cần 
nhìn trên tròi trên mây hay nhìn đâu xuống hố sâu vực thẳm. 
Giáo Pháp mà chúng ta cần phải nhìn thấy và hiểu biết có thể 
được tìm thấy ngay bên trong chúng ta, trong môi khoảng 



48 • Thiên sư Ajahn Chah 


khắc thời gian, trong mọi lúc hiện thời. Khi thấy ai sinh ra, 
chúng ta mừng vui. Khi thấy ai chết đi, chúng ta u sầu. Đó là 
cách chúng ta trải qua trong cuộc sống. Đó là những điều 
chúng ta cần phải suy xét để hiểu biết, nhung chúng ta chẳng 
bao giò chịu thực sự nhìn kỹ nhìn sâu vào những điều đó để 
nhìn thấy sự thật. Chúng ta dính kẹt sâu trong ngu tối vô 
minh. Chúng ta cứ hỏi: "Khi nào ta nhìn thấy Giáo Pháp", 
nhimg nó đang ỏ ngay đây, chúng ta có thể nhìn thấy nó 
ngay bây giò và tại đây. 

Đây chính là Giáo Pháp chúng ta cần phải học để nhìn 
thấy. Đó là điều Phật đã dạy. Phật không dạy về những thứ 
nhu tròi thiêng, quỷ thần, rồng nãga, những thiên thần hộ 
mệnh, những loại thần ghen quỷ hòn, những vong linh này 
nọ. Phật dạy những thứ mà con nguòi cần nên hiểu biết và 
nhìn thấy. Đó là những sự thật mà chúng ta thực sự có khả 
năng giác ngộ. Những hiện tuợng bên ngoài là nhu vậy, thể 
hiện ba đặc tính [vô thuòng, khổ, vô ngã] của mọi sự hiện 
hữu. Những hiện tuợng bên trong, nghĩa là bên trong thân 
này, thì cũng nhu vậy. Sự thật đó có thể nhìn thấy ở noi tóc, 
lông, móng, da và răng. Truóc kia chúng mói sinh ra tuoi trẻ. 
Giò chúng đã già đi, tàn hu. Tóc giò đã xo xác, gảy rụng và 
bạc màu. Nó vậy đó. Quý vị không nhìn thấy sao? Hay quý 
vị lại nói đó là cái quý vị không thể nhìn thấy? Chắc chắc là 
có, chỉ cần quý vị để ý suy xét một chút là quý vị có thể nhìn 
thấy. 

Nếu chúng ta quan tâm để ý tói tất cả những thứ đó và 
quán xét về chúng một cách nghiêm túc, thì quý vị sẽ đạt đến 
một sự hiểu biết thực thụ cho riêng mình. Nếu có điều gì 
không thể làm đuợc thì chắc hẳn Phật đã không tốn công tốn 
sức nói để làm gì đâu. Bao nhiêu nguòi, hàng chục và hàng 
trăm ngàn học trò của Phật đã thực hành theo Phật và đạt 
đến giác ngộ?. Nếu một nguòi chịu nhìn và nhìn sâu vào mọi 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 49 


thứ thì người đó có thể đi đến hiểu biết về mọi sự đang diên 
ra ở đó. Giáo Pháp là như vậy. Chúng ta đang sống trong thế 
gian. Phật khuyên chúng ta nên hiểu biết về thế gian. Sống 
trong thế gian, chúng ta đạt đến sự hiểu biết từ trong thế 
gian. Phật được gọi là một lokavidũ: người hiểu biết thế gian 
một cách rõ ràng. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sống 
trong thế gian những không bị dính kẹt trong những đưòng 
lối cách thức của thế gian; sống giữa những tham dục và sân 
hận nhưng không bị mắc kẹt trong tham dục và sân hận. 
Điều này có thể được nói và được giải bày bằng ngôn ngữ 
bình thường. Đó là cách Đức Phật đã giảng giải. 

Thông thường chúng ta nói gì cũng dựa vào cái chủ thể 
như 'ta', 'của ta', 'là ta'. Đó là attă, là bản ngã. Chúng ta suy 
nghĩ, nói, làm tất cả đều vì cái 'ta' và cái 'của ta'; cho cái 'ta' 
và cái 'của ta'; và tại cái 'ta' và cái 'của ta'. Nhưng nếu chúng 
ta chịu tu tập để nhìn ra sự thật vô-ngã, tâm có thể liên tục 
nhận biết sự vô-ngã {anattã), sự vô chủ thể, sự không có cái 
'ta' đó. Quý vị hãy suy nghĩ về chô này!. Khi chúng ta nói 
chuyện vói trẻ con, chúng ta nói một cách. Khi chúng ta nói 
chuyện vói người lón, chúng ta nói cách khác. Nếu chúng ta 
dùng những từ ngữ thích hợp vói trẻ con để nói cho người 
lón, thì cách đó đâu được đúng. Hoặc nếu dùng từ ngữ dành 
cho người lón đi nói vói trẻ con thì trẻ con nghe cũng không 
thuận. Cách dùng những quy ưóc một cách đúng đắn là 
chúng ta phải biết mình đang nói vói ai. Chúng ta cũng luôn 
nói về cái 'ta' và 'của ta', 'anh' và 'của anh'...vân vân, nhimg 
nếu hưóng vào bên trong, tâm là Giáo Pháp, tâm đang an trú 
trong sự nhận biết thường trực về sự thật vô-ngã {anattã). 
Quý vị phải nên tu tập để tâm có được cái nền tảng như vậy. 
(Dù bên ngoài chúng ta đang sống, nói và làm bằng những 
quy ưóc và những danh từ khái niệm hữu-ngã, nhimg bên 
trong tâm đã thấy biết rõ tính vô-ngã của mọi sự sống và mọi 
sự quy ưóc đó). 



50 • Thiên sư Ajahn Chah 


Do vậy Phật mới nói chúng ta nên lấy Giáo Pháp làm 
nền tảng, làm co sỏ. Sống và tu tập trong thế gian, liệu quý vị 
có nên lấy những cái nhu thân ta, ý tuỏng của ta, tham muốn 
của ta, ý kiến và quan niệm của riêng ta làm nền tảng hay 
không? Không, làm nhu vậy là không đúng, chỉ là chủ quan; 
lấy mấy thứ đó làm co sỏ sự thật là không đúng, không 
khách quan. Giáo Pháp đâu phải là tiêu chuẩn của chúng ta; 
Giáo Pháp là sự thật và chân lý, nó không thể là dựa trên cái 
'ta' ích kỷ nhu vậy. Nếu lấy cái ta làm co sỏ sự thật, bạn sẽ 
biến thành một kẻ tự tôn, tự ngã, chủ quan. Còn nếu lấy 
nguòi khác làm co sỏ tiêu chuẩn thì bạn chỉ là kẻ rồ dại, mê 
nịnh vào nguòi đó. Chỉ dựa vào tiêu chuẩn của ta hay dựa 
vào tiêu chuẩn của nguòi khác thì không phải là cách của 
Giáo Pháp. Giáo Pháp đâu có dựa theo bất kỳ cá nhân hay 
những nhân tính nào. Giáo Pháp chỉ dựa vào sự thật. Giáo 
Pháp đâu đon giản dựa theo những sự thích hay hay sự ghét 
của nguòi nào; những phản rỉng thích, ghét, tham, sân đó 
của con nguòi thì chẳng liên quan gì đến sự thật của mọi thứ. 
Sự thật là sự thật. (Ta thuong ghét tham sân gì kệ ta chứ, đâu 
liên quan gì đến mặt tròi. Mặt tròi là tự nhiên, nó luôn mọc ỏ 
phuong đông, dâu tùy thuộc vào cảm tính của con nguòi). 

Nếu chúng ta thực sự xem xét về tất cả điều này và chịu 
điều tra quán xét thấu đáo để hiểu biết sự thật, thì nhò đó 
chúng ta sẽ buóc vào con đuòng đạo đúng đắn. Cách sống 
của chúng ta sẽ trở nên đúng đắn. Sự suy nghĩ sẽ đúng đắn. 
Những hành động và lòi nói sẽ trở nên đúng đắn. Do vậy 
chúng ta thực sự nên nhìn vào tất cả điều này. Tại sao chúng 
ta có khổ? Bởi do thiếu sự hiểu biết, không hiểu biết đuợc 
mọi thứ xuất phát từ đâu và kết thúc ỏ đâu; bởi do không 
hiểu biết những nguyên nhân gây ra khổ; đó chính là sự ngu 
mò, vô minh. Khi nào còn có ngu mò thì còn những tham 
dục khỏi sinh, và khi bị những tham dục dân dắt chúng ta 
tạo ra những nguyên nhân của khổ đau. Thì kết quả phải là 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 51 


khổ đau. Khi chúng ta gom nhóm đống củi và bật lửa đốt 
cháy, sao chúng ta nghĩ nó không nóng? Sao không nóng 
được, lửa cháy thì phải nóng chứ. Có nguyên nhân phải có 
kết quả chứ. Mình gây ra lửa cháy thì kết quả là lửa nóng. Đó 
chính là nguồn gốc của sự nóng. 

Nếu chúng ta hiểu được những điều này thì ngay đó 
đức hạnh sẽ được sinh ra, đức hạnh khỏi sinh từ đó. Giáo 
Pháp sẽ khỏi sinh ra ỏ đó. Do vậy, hãy chuẩn bị bản thân. 
Phật đã dạy chúng ta phải chuẩn bị bản thân. Quý vị không 
cần phải lo lắng lo toan quá nhiều về mọi thứ mọi sự. Quý vị 
chỉ cần nhìn vào đây. Nhìn ngay vào chô không có tham dục, 
nhìn ngay vào chỗ không có nguy hại. Nibbãna 'paccayo hotu - 
Đức Phật đã dạy như vậy: hãy để nó là một nhân để dẫn đến 
Niết-bàn. Nếu điều đó trỏ thành một nhân để dẫn đến chimg 
ngộ Niết-bàn thì điều đó có nghĩa là nhìn vào chô mọi thứ 
trống không, nhìn vào chô mọi thứ đã làm xong, nhìn vào 
mọi thứ đã đi đến chô kết thúc của chúng, chô chúng đã diệt 
sạch. Nhìn vào chô không còn nhân, chô không còn cái 'ta', 
cái 'của ta' hay cái 'ai' chủ thế nào hết. Cách nhìn đó sẽ trở 
thành nguyên nhân và điều kiện [nhân và duyên] để đạt đến 
Niết-bàn giải thoát. Vậy thì, từ bây giò quý vị hãy thực hành 
lòng rộng lượng bô-thí để trỏ thành một nhân giúp chứng 
ngộ Niết-bàn. Thực hành giớỉ-hạnh đạo đức để trỏ thành một 
nhân giúp dân đến chimg ngộ Niết-bàn. Thực hành thiên-tập 
để trở thành một nhân dân đến chimg ngộ Niết-bàn. Chú-tâm 
lắng-nghe những giáo-lý để trở thành một nhân giúp dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn. Vậy đó, chúng ta dành hết nô lực cho 
những hoạt động tu tập Giáo Pháp trỏ thành những nhân 
giúp dân đến Niết-bàn. Nhưng nếu chúng ta không nhắm 
đến mục tiêu Niết-bàn, nếu chúng ta chỉ lo nhắm vào những 
mục tiêu ích kỷ của cái 'ta', cái ngã, sự ràng buộc và dính 
chấp một cách không ngừng, thì mọi việc tu hành sẽ không 
trở thành một nhân nào để dẫn đến Niết-bàn. 



52 • Thiên sư Ajahn Chah 


Khi chúng ta đối xử với những người khác và họ luôn 
nói về cái 'ta', 'của ta', 'của chúng ta' và bản ngã, thì chúng ta 
lập thức đồng ý vói cách nói đó. Chúng ta lập tức nghĩ: "ừ, 
điều đó đúng thôi!". Nhưng thực ra điều đó không đúng. 
Ngay cả khi cái tâm đang nói "Đúng, đúng" thì chúng ta 
cũng phải nô lực kiểm soát chô này. Cũng giống như một 
đứa trẻ sợ ma. Có thể cha mẹ cũng sợ ma luôn. Nhưng là cha 
mẹ thì không nên nói về sự sợ ma, nếu họ nói họ sợ ma thì 
đứa con sẽ cảm thấy nó không được bảo vệ, nó càng sợ hon. 
Cha mẹ phải nói: "Không, không có ma nào hết. Ba mẹ không 
sợ ma. Đâu có ma cỏ gì mà con phải sợ. Con đang ỏ trong 
nhà mình vói ba mẹ mà, sao con lại sợ như vậy". Dù cha mẹ 
có thể cũng sợ ma, nhưng khi nghe con cái nói sợ ma, cha mẹ 
cũng nói sợ luôn thì có lẽ cả cha mẹ con cái cùng nhảy lên và 
bỏ chạy, cuối cùng bỏ nhà bỏ cửa đi chô khác luôn. 

Làm người bĩnh tĩnh phải nên kiểm soát được chô này. 
Hùa nhau sợ và bỏ chạy là không khôn ngoan. Chúng ta phải 
biết nhìn vào sự việc một cách rõ ràng và học cách đối diện 
xử lý nó. Ngay cả khi quý vị cảm thấy những hình tưóng lò 
mò là thực, quý vị cũng phải tự khuyên mình đó không phải 
là thực. Cứ làm ngược lại như vậy. Phải dạy dô chính mình ỏ 
bên trong nội tâm. Khi nào tâm đang trải nghiệm thế giói 
theo co sỏ cái 'ta' và nó nghĩ rằng đó là đúng là thực, thì 
ngay lúc đó quý vị phải có khả năng nói lại rằng: "Điều đó là 
không đúng, đó không phải thực". Quý vị phải cố boi nổi 
trên mặt nưóc, đừng để bị chìm trong biển lũ của những thói 
tâm thói tính của thế gian thế tục. Nưóc thế tục sẽ tràn ngập 
cái tâm của chúng ta nếu chúng ta cứ chạy theo mọi thứ thế 
tục. Chúng ta cứ bỏ 'nhà' chạy theo mọi thứ thế tục bên 
ngoài, khi bị lũ lụt cuốn đi, còn ai chăm sóc 'căn nhà' của 
chính mình? 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 53 


Nibbãna paccayo hotu - người tu không cần phải nhắm 
đến điều gì khác hay mục tiêu nào khác. Chỉ cần nhắm đến 
mục tiêu Niết-bàn. Đừng nhắm đến những mục tiêu thế tục, 
tất cả những sự trở thành và sinh thành, tất cả mọi sự công 
đức và đức hạnh đều vân còn là mục tiêu thế tục. Hãy làm 
những hành động công đức và tích tạo những thiện nghiệp, 
hy vọng điều đó sẽ giúp chúng ta đạt đến những trạng thái 
tốt lành hon, chúng ta không cần phải ưóc muốn nhiều thứ; 
chỉ cần nhắm đến mục tiêu rốt ráo là Niết-bàn. Nếu chỉ muốn 
nhắm đến phần giói hạnh và định tâm, thì chúng ta sẽ còn 
lẩn quẩn trong những pháp thế tục này, vẫn quay về chỗ cũ. 
Không cần thiết nhắm đến việc chimg đắc những phần thế 
tục đó —chúng ta chỉ nên nhắm đến chô chấm dứt, chô rốt 
ráo, đó là Niết-bàn giải thoát. 

Tmh trạng chúng ta là như vầy. Sự sống của chúng ta là 
một tiến trình trỏ thành và sinh thành liên tục. Trong suốt cả 
tiến trình trỏ thành (nghiệp hữu) và sinh thành (tái sinh) liên 
tục đó, chúng ta luôn luôn lo âu sợ hãi về rất nhiều điều 
nhiều thứ. (Cuộc đòi chỉ là những chuôi dài âu lo đằng sau 
một số khoái sưóng và hạnh phúc có mất liên tục). Khi có 
chia cách chia ly, khi có ai chết, chúng ta khóc than và sầu 
khổ. Tôi thường nghĩ rằng, điều đó thiệt là ngu. Chúng ta 
khóc than về cái gì? Quý vị nghĩ người ta sống rồi sẽ đi về 
đâu? Nếu mọi người vân còn tạo nghiệp, vân còn trở thành 
và tái sinh, vân còn lẩn quẩn trong vòng tử sinh thì họ đâu có 
thực sự đi đâu. (Họ chưa có khả năng biến mất như những 
bậc giải thoát A-la-hán). Khi con cái ỏ quê lón lên, chúng đi 
học đi làm ỏ thủ đô Bangkok, chúng vân nghĩ về cha mẹ. 
Chúng đâu nhó đến cha mẹ ai khác ngoài cha mẹ mình. Khi 
chúng về quê, chúng về lại nhà của cha mẹ mình chứ đâu về 
nhà người khác. Rồi khi chúng phải lên lại thủ đô, chúng lại 
nghĩ nhó đến cha mẹ của mình ỏ miền quê Ubon này. Chúng 
có nhó nhà ỏ quê khác không? Quý vị nghĩ sao?. Cũng vậy. 



54 • Thiên sư Ajahn Chah 


khi hơi thở tắt và chúng ta chết, dù có trải qua bao nhiêu 
trăm ngàn kiếp ở cõi sống nào, nhung khi những nhân trở 
thành (nghiệp hữu, hhava) và sinh thành (tái sinh, upatti) vẫn 
còn, thì thức sẽ cố tìm cách tái sinh về lại những nơi thân 
thuộc ở trần gian này. Tôi nghĩ, chỉ là do tất cả chúng ta đều 
quá sợ hãi về điều này. (Sợ hãi về sinh tử, sợ hãi về những 
chuyến đi mịt mù sau khi chết; sợ hãi cho nguời thân yêu và 
sợ hãi cho chính mình sẽ đến lúc chết đi). Do vậy, mong quý 
vị đừng khóc than quá nhiều về những sự chết chóc và biệt 
ly. Hãy nghĩ kỹ về những điều tôi mới nói. Kammam satte 
vỉbhaiati: nghiệp thúc đẩy chúng sinh vào những sự tái smh 
khác nhau. Họ sẽ không đi xa đâu, bởi họ vân còn lẩn quẩn 
trong những vòng nghiệp hữu và tử sinh đó. Họ lăn lộn, 
chìm nổi, vào ra trong vòng sinh tử: chỉ có vậy; chỉ thay đổi 
những sinh trạng, sinh dạng, hình tuớng, và xuất hiện bằng 
những hình tuớng khác nhau sau khi chết, nhimg chúng ta 
không thể biết đuợc hay nhìn thấy những điều đó. Chỉ là sự 
đến và đi, đi và đến, sinh diệt và diệt sinh lẩn quẩn trong 
vòng luân hồi {samsăra), không thực sự đi đâu hết; (đâu có 
thoát ra đuợc khỏi vòng luân hồi sinh tử mà đi đâu). Chỉ lẩn 
quẩn ở đây. Giống nhu trái xoài mới rụng xuống từ cây xoài: 
nó chẳng biến đi đâu cả. Nó chỉ đang ở đó gần cây xoài. Do 
vậy Đức Phật đã dạy: Nibbãna paccayo hotu: Hãy lấy Niết-bàn 
làm mục tiêu duy nhất. Hãy nô lực tu tập hết mình để đạt 
đuợc mục tiêu đó; đừng có nhắm đến những mục tiêu gần 
của thế tục, đừng kết thúc nhu một trái xoài chỉ rụng xuống 
duới cây và chẳng đi đến đâu cả. 

Hãy thay đổi và chuyển hóa cảm nhận của quý vị về 
mọi thứ theo cách nhìn nhu vậy. Nếu quý vị biết chuyển đổi 
nhu vậy, quý vị sẽ có đuợc sự bình an lớn lao. Thay đổi cách 
nghĩ và cách nhìn, xin quý vị hãy làm vậy; hãy đi đến để 
thấy và biết. Nếu quý vị đã thấy và biết, vậy thì còn uớc 
muốn đi tới chô nào nữa? Lúc đó cái gì là cũng có. Giới hạnh 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 55 


cũng sẽ có mặt. Giáo Pháp cũng hiện tiền. Điều này đâu phải 
là quá xa xôi; do vậy mong quý vị suy xét suy nghĩ về chỗ 
này. 

Khi quý vị chuyển đổi cách nhìn thì quý vị sẽ nhận thấy 
điều đó giống nhu đang nhìn những chiếc lá rụng khỏi cây. 
Khi lá già và khô héo, nó rụng khỏi cây. Và khi đến mùa 
khác, chúng lại mọc ra lại. Có ai đi cứ đi than khóc khi nhìn 
lá rụng và mừng vui khi thấy lá mọc ra không? Nếu quý vị 
làm vậy, chắc quý vị cũng điên khùng đến noi rồi, phải 
không? Điều đó chỉ là vậy, chết chỉ là vậy, chết sống chỉ là 
nhu vậy, đó chỉ là đuòng lối sinh diệt của tự nhiên. Nếu 
chúng ta biết nhìn mọi thứ theo cách nhìn nhu vậy thì chúng 
ta đuợc thu thái và bình tâm. Chúng ta hiểu rõ đó chỉ là 
những trật tự và đuòng lối diên ra của tự nhiên. Không cần 
biết chúng ta đã chết và tái sinh tái sinh bao nhiêu lần nhiêu 
kiếp đã rồi, đó đon giản là quy luật của tự nhiên. (Có sinh là 
có tử). Khi nguòi nào chịu học hiểu Giáo Pháp, đạt đuợc sự 
hiểu biết rõ ràng và thực thụ chuyển đổi cách nhìn về thế 
gian theo cách nhu vậy, nguòi đó sẽ thực chimg sự bình an 
và sẽ đuợc giải thoát khỏi những sự hoang mang sợ hãi trong 
cuộc sống này. 

Nhung điều thực sự quan trọng là chúng ta đang có 
cuộc sống đó ngay đây, ngay trong hiện tại. Chúng ta đang 
nếm trải những nghiệp quả của những nghiệp thiện ác trong 
quá khứ. Khi những chúng sinh đuợc sinh ra vào trong thế 
gian này, đó là sự biểu hiện của những nghiệp trong quá 
khứ. Tất cả mọi thứ suóng, khổ, vui, buồn chúng ta đang có 
trong hiện tại đều là kết quả của những hành động (nghiệp) 
chúng ta đã làm truóc đây. Nghiệp đuợc sinh trong quá khứ 
và đuợc nếm trải trong hiện tại. Rồi thì hiện tại lại chính là co 
sỏ của tuong lai, bởi trong khi nếm trải những nghiệp quá 
khứ, chúng ta tạo nên những nghiệp mói là nhân của tuong 



56 • Thiên sư Ajahn Chah 


lai; và tương lai sẽ nếm trải những nghiệp chúng ta đang làm 
trong hiện tại. Sự di chuyển từ kiếp sống này qua kiếp sống 
khác cũng xảy ra theo nguyên lý (nhân quả nghiệp quả) như 
vậy. Quý vị phải nên hiểu rõ điều này. 

Việc lắng nghe Giáo Pháp sẽ giải quyết những sự nghi 
ngờ nghi vấn của quý vị. Việc lắng nghe Giáo Pháp sẽ khai 
sáng cách nhìn của quý vị về mọi thứ trên đời, và chuyển đổi 
cách sống của quý vị. Khi những nghi ngờ đã được giải tỏa, 
khổ đau sẽ chấm dứt. Quý vị sẽ không còn tạo tác những 
tham muốn và những khổ lụy uu phiền trong tâm trí. Rồi thì 
sao, rồi khi có thứ gì không làm quý vị vui sướng, quý vị 
cũng không thấy khổ đau, bởi quý vị đã hiểu được bản tính 
thay đổi vô thường của mọi thứ mọi sự trong đời. Và nếu có 
thứ gì làm quý vị vui sướng, quý vị cũng không bị quá khích, 
không chạy dính theo nó, không bị dính độc bởi nó, bởi quý 
vị đã biết rõ cách để buông bỏ mọi thứ một cách đúng đắn. 
Quý vị biết duy trì một cách nhìn cân bằng, bởi quý vị đã rõ 
biết về lẽ vô thường và đã biết cách để giải quyết những vấn 
đề theo đúng Giáo Pháp. Quý vị biết rõ những trạng thái tốt 
và trạng thái xấu đều luôn luôn biến đổi, vô thường. Sau khi 
đã biết rõ bản chất vô thường của những hiện tượng bên 
trong (thân này), chúng ta đi đến biết rõ những hiện tượng 
bên ngoài. Nếu không dính chấp vào những thứ bên ngoài, 
thì chúng ta không dính chấp vào những thứ bên trong (thân 
này). Sau khi quán sát mọi thứ bên trong bản thân mình và 
bên ngoài bản thân mình, chúng ta nhìn thấy tất cả đều hoàn 
toàn tương tợ giống nhau. 

Bằng cách tu tập và đạt đến theo cách như vậy, chúng 
ta có thể thường trú an trú trong một trạng thái tự nhiên, đó 
là sự bình an và tĩnh lặng. Nếu chúng ta có bị chửi mắng hay 
bị sỉ nhục, chúng ta vân không bị kích động hay sân tức. Nếu 
chúng ta được khen ngợi hay nịnh hót, chúng ta cũng không 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 57 


bị kích động hay tự mãn tự đại. Cứ để mọi sự diên ra theo 
cách như vậy, chúng ta bình tâm, không bị tác động bởi 
những thứ bên ngoài và người ngoài. Đó là sự tự do. Đó là 
giải thoát. Nếu đã hiểu biết rõ bản chất của hai cực đoan 
sưóng và khổ đích thực là gì, thì chúng ta có thể sống trong 
sự bình an thư thái. Nếu đã làm được vậy, chúng ta đâu còn 
chạy theo hay dừng lại ỏ cực đoan sưóng hay khổ nào nữa. 
Đây mói chính là niềm hạnh phúc và bình an đích thực, vượt 
trên tất cả mọi thứ của thế gian. Lúc đó người tu đã vượt trên 
tất cả mọi điều thiện ác. Vượt trên nhân quả, vượt trên sinh 
tử. Sau khi được sinh ra vào thế gian này, một người có thể 
vượt trên thế gian. Vượt trên thế gian, hiểu biết rõ thế gian— 
đây mói chính là mục tiêu của lòi Phật dạy. Phật không 
nhắm đến những mục tiêu con ngưòi phải tiếp tục chịu khổ 
lụy. Phật mong muốn mọi người đạt đến sự bình an, biết rõ 
sự thật của mọi thứ, và chứng đạt trí tuệ bát-nhã. Đây chính 
là Giáo Pháp, đây chính là sự hiểu biết về bản chất của mọi 
thứ trên thế gian. Tất cả mọi thứ tồn tại trên thế gian đều là 
tự nhiên. Do vậy chúng ta không cần phải sống ngu mò và 
âu lo về lẽ tự nhiên đó. Dù chúng ta có ỏ đâu, những quy 
luật tự nhiên đó vân có mặt như vậy. 

Điều quan trọng nhất là trong khi chúng ta còn đang 
sống, chúng ta nên huấn luyện cái tâm sao cho được quân- 
bình đối vói tất cả mọi thứ. Chúng ta nên có khả năng cho đi, 
chia sẻ của cải vật chất. Đến lúc nào đó, chúng ta nên biết cho 
đi một phần những gì mình có cho những người khốn khó 
nghèo hèn; cũng giống như cách quý vị phân cho của cải tài 
sản cho con cháu vậy. Cho đi và chia sẻ như vậy sẽ làm 
chúng ta thấy hạnh phúc; và nếu ai có thể cho đi tất cả thì khi 
gần đất xa tròi người đó sẽ không còn sự ràng buộc hay lo âu 
nào, bởi vì đâu còn thứ gì nữa để mà lo. Đức Phật đã dạy 
phải biết cách "chết trưóc khi chết", phải kết thúc mọi thứ 
trưóc khi mọi thứ chấm dứt. Rồi chúng ta sẽ được thư thái. 



58 • Thiên sư Ajahn Chah 


bình an. Hãy phá bỏ mọi thứ trước khi mọi thứ vỡ tan; hãy 
kết thúc mọi thứ trước khi mọi thứ chấm dứt. (Hãy buông bỏ 
tất cả mọi thứ trước khi không thể mang theo thứ gì). Đây là 
ý của Phật khi Phật dạy về Giáo Pháp. Cho dù quý vị có lắng 
nghe giáo lý giáo pháp suốt cả trăm cả ngàn đại kiếp chăng 
nữa, nếu quý vị không hiểu ra những điểm này thì quý vị 
không thể nào tháo gõ khổ đau và không thể nào tìm thấy sự 
bình an đích thực. Quý vị sẽ không nhìn thấy Giáo Pháp. 
Nhưng nếu quý vị hiểu được những điều này và có khả năng 
giải quyết mọi thứ thì đó được gọi là nhìn thấy Giáo Pháp. 
Cách nhìn mọi thứ đúng vói Giáo Pháp có thể làm chấm dứt 
khổ đau. Nó có thể giải trừ tất cả mọi nhiệt não và sầu não. 
Bất cứ ai nô lực tu tập một cách thành tâm, ai biết chịu khó 
chịu khổ để tu tập, ai biết huấn luyện và phát triển bản thân 
đến tối đa tiềm năng của chính mình, những người đó sẽ đạt 
đến sự bình an và chấm dứt. Dù họ sống ỏ đâu, họ cũng 
không bị khổ. Dù họ có trẻ hay già, họ vẫn không bị khổ. Dù 
phải ỏ trong tình huống nào, dù phải làm bất cứ việc gì, họ 
vẫn không bị khổ, bởi tâm của họ đã đạt đến chỗ khổ đã tận 
diệt, đạt đến chô của sự bình an. Vậy đó. Đó là lẽ tự nhiên. 
Nếu họ nô lực tu tập như vậ thì sẽ đạt đến chô như vậy. 

Như vậy, Phật đã dạy con người phải thay đổi cách 
nhận thức về thế gian, và lúc đó sẽ có Giáo Pháp hiện tiền. 
Khi tâm đã hòa đồng vói Giáo Pháp, thì Giáo Pháp sẽ tiến 
vào tâm và trái tim. Lúc đó tâm và Giáo Pháp trỏ thành một, 
không còn phân biệt được. Đây chính là chô được chémg ngộ 
bởi những ai tu tập thực thụ, đó là chính sự chuyển đổi cách 
nhìn và cách trải nghiệm về mọi thứ. Toàn bộ Giáo Pháp là 
paccattam [Giáo Pháp là để tự mỗi người tự chứng thấy, phải 
tự mình chimg ngộ]. Giáo Pháp không phải là thứ có thế 
được cho, ban, truyền hay chuyển giao; điều đó là không thể. 
Nếu chúng ta cho Giáo Pháp là thứ khó được chứng ngộ thì 
nó sẽ khó được chémg ngộ. Nếu chúng ta coi Giáo Pháp là dê 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 59 


nhìn thấy thì nó sẽ dê nhìn thấy đối với chúng ta. Ai có thế 
quán xét để nhìn thấy một điểm thì không cần phải quán xét 
để nhìn thấy tất cả mọi thứ khác. Sau khi nhìn thấy rõ bản 
chất của một điểm, ví dụ nhìn thấy bản chất sinh và chết, 
nhìn thấy sự sinh và diệt của các hiện tuợng theo lẽ tự nhiên, 
thì nguời đó sẽ nhìn thấy đuợc lẽ thực đó trong tất cả mọi 
thứ khác. Đó chỉ là vấn đề sự thật, chỉ là lẽ thực. 

Đây là cách của Đức Phật. Phật đã dạy giáo lý vì phúc 
lợi của tất cả chúng sinh. Phật mong muốn chúng ta vuợt 
trên khổ đau và đạt đến bình an. Điều đó không có nghĩa là 
chúng ta phải chết truóc để vuợt lên sự bình an. Chúng ta 
đừng nên nghĩ chúng ta sẽ đạt đến sự bình an sau khi chết; 
chúng ta phải vuợt qua khổ đau ngay bây giò và tại đây, 
ngay trong hiện tại. Chúng ta vuợt qua ngay bên trong 
những nhận thức (tuỏng) của chúng ta về mọi thứ, vuợt qua 
ngay trong kiếp sống này, vuợt qua bằng cách nhìn mói khỏi 
sinh ngay trong tâm này của chúng ta. Khi ngồi ta hạnh 
phúc; khi nằm ta hạnh phúc; dù ta đang ở đâu ta cũng hạnh 
phúc. Chúng ta trỏ nên vô-lỗi, vô-tác, vô-nhiễm; chúng ta 
không còn nếm trải những nghiệp quả xấu ác, và chúng ta 
sống trong một trạng thái tự do tự tại. Tâm trong suốt, sáng 
tỏ, và tĩnh lặng. Không còn bóng tối hay ô nhiêm. Nguòi nhu 
vậy là đã đạt đến niềm hạnh phúc tối thuợng theo cách của 
Đức Phật. Mong quý vị hãy tự mình điều tra quán chiếu để 
tự mình tìm ra niềm hạnh phúc đó. Mong tất cả những Phật 
tử ở đây có thể đạt đến năng lực hiểu biết đó. Khi gặp khó 
khổ, thì tu tập để làm voi nhẹ sự khổ. Khi có sung suóng, thì 
hạ thấp sự khoái suóng đó xuống; đến khi nó đuợc giảm 
thiểu, chấm dứt sự suóng đó luôn. (Gặp khổ không sân tức, 
gặp suóng không quá khích, giữ tâm bình lặng ỏ giữa). Mọi 
nguòi cần phải tự mình tu tập nhu vậy, do vậy quý vị hãy 
suy xét kỹ những lòi tôi vừa nói. Cầu mong quý Phật tử an 
lạc và tu tiến. 



60 • Thiên sư Aiahn Chah 


88 

Chùa Vô Minh 


hay đi không quan trọng, sự suy nghĩ của chúng ta 
mới là quan trọng. Vì vậy tất cả thầy, hãy cùng làm với nhau, 
hãy cùng tu và cùng sống trong hòa hợp. Đây có thể sẽ là di 
sản các thầy tạo ra cho chùa Wat Pah Nanachat Bung Wai, tức 
Thiền viện Rừng Thiền của quận Bung Wai này. Đừng để cái 
tên của thiền viện bị gọi thành 'Chùa Wat Pah Nanachat 
Woon Waỉ', có nghĩa là 'chùa của sự Vô Minh và Rắc Rối'.^ 
Bất cứ ai đến đây tu học cũng nên giúp góp phần tạo nên di 
sản tốt lành cho chùa này. 

Nhu đã nhìn thấy, những Phật tử tại gia đã cúng 
duòng chu cấp tất cả những y phục, thức ăn, noi ỏ tu, và 
thuốc thang khá đầy đủ cho chúng ta. Thực ra họ chỉ là 
những nguòi dân quê bình thuòng, nhung họ đã hết lòng 
cúng duòng chu cấp hết khả năng vì lòng tin sâu sắc vào đạo 
Phật. Là nguòi xuất gia tu hành, các thầy đừng có dính chấp 
theo những ý nghĩ của mình; các thầy thuòng hay nghĩ rằng: 
"À, tôi đã cố dạy cho các Phật tử tại gia, nhung họ cứ làm tôi 
thất vọng quá. Bữa nay là ngày đi chùa nên họ tói chùa đê 
nhận lãnh giói hạnh. Rồi ngày mai họ lại đi đánh bắt cá tôm, 
lại sát sanh. Họ lại uống ruợu. Họ cứ làm những việc phạm 
giói giữa ban ngày ban mặt mà ai cũng có thể nhìn thấy. Rồi 
đến ngày đi lễ chùa tiếp theo, họ lại đến chùa để lễ lạy, lại 
nhận lãnh giói hạnh và lắng nghe các sự thầy giảng dạy giáo 


2 [Phần lớn bài giảng này trước đây đã được in thành sách với tên "Không 
Còn Nghi Ngờ"]. 

3 [Vô minh và Rắc rối là chữ thiền sư hay dùng. Chữ Woon Wai trong tiếng 
Thái có nghĩa là rắc rối, phiền rối]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 61 


pháp. Sau đó họ lại về xách lưới đi đánh bắt cá tôm, giết thịt 
súc vật, và lại uống rượu như thường". 

Các thầy có thể khá thất vọng khi nghĩ đến họ như vậy. 
Các thầy nghĩ những việc chỉ dạy giáo pháp của mình đối 
với các Phật tử tại gia không mang lại ích lợi nào hết. Bữa 
nay họ đến lê lạy nhận lãnh giói hạnh để kiêng giữ đạo đức, 
ngày mai họ lại xách lưói xách lao ra sông giết cá giết cua. 
Một tu sĩ chưa có nhiều trí tuệ thì thường cảm thấy nản lòng 
và thấy mình thất bại trong việc chỉ dạy các Phật tử tại gia; 
người đó cứ nghĩ việc truyền dạy đó không mang lại kết quả 
gì. Nhưng không phải những nô lực của các thầy là không 
kết quả gì; chỉ là những Phật tử tại gia đó không có được kết 
quả gì. Dĩ nhiên việc cố gắng chỉ dạy họ vói tâm hạnh tu sĩ 
của mình cũng có ít nhiều kết quả tốt lành chứ sao không. 
Nhưng khi thấy thực trạng đó, các thầy bắt đầu thấy khổ vì 
nghĩ không kết quả. Vậy chúng ta phải làm sao đây? 

Chúng ta tự mình quán xét chính mình để nhận ra rằng 
những ý hành thiện lành của chúng ta đã mang lại một số ích 
lợi và thực sự có ý nghĩa. Chỉ là lúc này những khả năng 
(căn) tâm linh của các Phật tử tại gia đó chưa được phát triển. 
Họ chưa được mạnh mẽ. Do vậy hiện thòi chúng ta nên kiên 
nhẫn tiếp tục chỉ dạy cho họ. Chứ nếu chúng ta bỏ cuộc, 
chúng ta sẽ trỏ thành những người còn tệ hon họ bây giò 
nữa. Nếu các thầy biết kiên nhân làm những việc chỉ dạy 
giáo pháp, đến ngày nào đó họ cũng trưởng thành và họ sẽ 
nhận ra những việc làm bất thiện đó của họ. Lúc đó họ sẽ 
thấy hối lôi và xấu hô về những việc làm phạm giói và bất 
thiện đó. Từ đó họ biết tu sửa. 

Còn hiện thòi, họ có đủ lòng tin vào đạo Phật, họ vân 
đang cúng dường chu cấp những vật dụng, thức ăn để chúng 
ta có điều kiện sống tu ỏ đây. Tôi nghĩ như vầy: đây là một 
việc làm lón lao. Không phải là việc nhỏ. Họ cúng dưòng 



62 • Thiên sư Aiahn Chah 


thức ăn, chô ở, thuốc thang để chữa trị thân bệnh của chúng 
ta, đó đâu phải là việc nhỏ nhặt. Chúng ta thì đang cố gắng 
tu tập đế huớng tới Niết-bàn. Nếu chúng ta không có gì để 
ăn thì cũng khó mà sống tu cho đuợc. Không có gì ăn thì làm 
sao ngồi thiền ỏ đây? Không có gì ăn sức ỏ đâu chúng ta xây 
sửa chô tu trong cái chùa này? 

Chúng ta phải nhận biết lúc các căn tâm linh của nguòi 
ta còn chua đuợc phát triển chín chắn. Chúng ta nên làm gì? 
Chúng ta giống những nguòi bán thuốc dạo. Các thầy 
thuòng nghe những nguòi bán thuốc dạo vừa đi vừa rao bán 
đủ loại thuốc khác nhau. Mấy nguòi bị bệnh nhức đầu hay 
đau bụng có thể đến mua.^ 

Tmh cảnh kẻ xuất gia chúng ta cũng giống nhu nguòi 
bán thuốc dạo đó. Chúng ta nhận tiền từ nguòi mua thuốc, 
chúng ta không nhận tiền từ nguòi không mua thuốc. Chúng 
ta thấy vui vì có nguòi mua thuốc này thuốc nọ. Nhimg nếu 
có những nguòi chỉ ỏ trong nhà, họ không chịu đi ra đuòng 
để mua thuốc của ta, chúng ta cũng đâu nên trách cứ gì họ. 

Nếu chúng ta chỉ dạy giáo lý cho nguòi ta nhung nguòi 
ta không thể thực hành, chúng ta không nên bực tức hay 
trách họ. Đừng làm vậy! Đừng trách họ, thay vì vậy hãy kiên 
nhân chỉ dạy tiếp họ và dân dắt họ từ từ. Đến khi nào các căn 
tâm linh của họ đủ chín muồi, lúc đó tự họ sẽ muốn thực 
hành theo đạo lý đã đuợc dạy. Cũng giống nhu khi chúng ta 
bán thuốc, chúng ta cứ làm công việc bán thuốc của mình. 
Khi nào nguòi ta có bệnh, khi nào họ muốn mua, tự họ sẽ 
buóc ra khỏi nhà và đến mua thuốc. Những nguòi ỏ trong 
nhà không buóc ra đuòng mua thuốc của ta có lẽ họ vân 


^ [ớ Thái Lan cũng giống như các nước Á Châu, thậm chí ở các thành thị 
Nhật Bản, nhiều người bán dạo dùng loa phát thanh đi rao bán đủ thứ thuốc 
thang và vật dụng.] 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 63 


đang thấy khỏe, họ vân chưa bị đau bệnh. Ta không cần 
trách cứ gì họ. 

Các thầy cứ giữ thái độ như vậy, mọi chuyện sẽ suôn sẻ 
thôi. Điều gì đến sẽ đến. Thời Phật còn sống cũng vậy, Phật 
và các thánh đệ tử cũng đi chỉ dạy nhiều người, nhimg đâu 
phải ai cũng thực hành ngay và thực hành được liền. 

Ngay cả chúng ta cũng muốn làm được ngay nhiều thứ, 
nhimg còn ít nhiều lý do nào đó ta vân chưa làm được; đó là 
các căn của chúng ta vân chưa đủ chín chắn. Việc hoàn thiện 
tâm linh, tức tu tập các ba-la-mật (pãramĩ) của chúng ta vẫn 
chưa được hoàn thiện. Cũng giống như trái vân đang còn lón 
lên trên cây. Chúng ta đâu thể thúc ép nó mau chín—nó vân 
còn non, nhỏ, chua bởi nó vân chưa lón xong. Chúng ta đâu 
thế ép nó lón nhanh, ngọt nhanh, chín nhanh—chúng ta phải 
để nó chín theo tính chất tự nhiên của nó. Thòi gian trôi qua 
và mọi thứ đổi thay, người ta có thể sẽ đến lúc chín chắn và 
thiện khéo về tâm linh. Cũng như thòi gian trôi qua, trái sẽ 
lón lên, trưởng thành và chín ngọt theo cách tự nhiên của nó. 
Nếu biết nghĩ về lẽ tự nhiên như vậy, các thầy sẽ thấy dê 
chịu và bình tâm. Nhưng nếu các thầy cứ thất vọng và không 
kiên nhân, các thầy cứ luôn hỏi sao trái xoài lâu chín quá, sao 
nó chua quá. Nó còn chua bởi nó chưa chín. Đó chỉ là tính 
chất tự nhiên của trái cây. 

Mọi người trên thế gian cũng giống vậy. Điều đó khiến 
tôi hay nghĩ về giáo lý của Phật về bốn loại hoa sen. Một số 
còn ỏ dưói bùn, một số đã mọc lên khỏi đáy bùn nhưng vân 
còn nằm dưói nưóc, một số đã lên được mặt nưóc, và một số 
thì đã vượt lên khỏi mặt nưóc và đang ra nhụy kết hoa thom 
ngát. Đức Phật có thể giảng dạy những giáo lý của mình cho 
đủ loại người khác nhau bởi Phật hiểu rõ những loại người 
khác nhau, những mức độ căn co khác nhau của họ về tâm 
linh. Chúng ta nên nghĩ về điều này và không nên cảm thấy 



64 • Thiên sư Ajahn Chah 


khó chịu vì những điều đang xảy ra không theo ý chúng ta. 
Đừng khó chịu với những Phật tử tại gia chỉ vì họ không 
cùng lúc thực hành giáo lý theo ý chỉ dạy của chúng ta. Cứ 
coi mình nhu một nguòi bán thuốc dạo. Công việc của chúng 
ta là quảng cáo, trình bày những tính năng và ích lợi của 
thuốc, và luôn luôn có thuốc sẵn sàng cho nguòi mua. Nếu 
có ai bệnh thì họ sẽ tự đến mua thuốc. Tuong tự, khi các căn 
co tâm Imh của mọi nguòi chua đuợc chín chắn giò họ chỉ có 
đuợc lòng tin (tín) vào đạo Phật. Chúng ta đâu thể ép họ 
nhảy vào thực hành ngay cho đuợc. Nếu nhìn thấy đuợc lý lẽ 
chô này, các thầy không còn thấy bực tức vói họ nữa. 

Sống tu ỏ đây trong chùa này chắc hẳn có nhiều ý 
nghĩa. Chắc hẳn không phải là vô ích. Tất cả các thầy ỏ đây, 
hãy cùng sống tu một cách hòa hợp và thân thiện. Khi nào 
gặp trỏ ngại và khó khổ, hãy niệm tuỏng những công hạnh 
của Đức Phật. Sự hiểu biết (tri kiến) mà Phật đã giác ngộ là 
cái gì? Phật đã dạy những điều gì? Giáo Pháp chỉ ra những 
điều gì? Tăng đoàn phải thực hành theo những cách thức 
nào? Việc thuòng xuyên tuởng niệm những phẩm hạnh của 
Tam Bảo sẽ mang lại rất nhiều lợi lạc. 

Dù các thầy là nguòi Thái hay nguòi xứ khác thì cũng 
không quan trọng. Điều quan trọng là phải biết giữ gìn hòa 
khí và cùng sống tu ôn hòa. Nhiều nguòi từ bốn phuong xa 
xôi đã đến đây viếng thăm chùa. Khi những nguòi thuòng 
dân đến thăm chùa tổ Wat Pah Pong, tôi hay giục họ đến 
đây, đến thăm chùa, đến đây để tu. Đây là di sản mà các thầy 
đang tạo dựng. Duòng nhu mọi nguòi có lòng tin và rất 
hoan hỷ vói điều đó. Do vậy đừng quên mất bản thân mình. 
Các thầy nên dân dắt mọi nguòi hon là bị dân dắt bởi nguòi 
đòi. Phải nỗ lực hết mình để tu tập và thiết lập chính-mình 
một cách vững chắc, rồi kết quả tốt đẹp sẽ có thôi. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 65 


Còn nghi ngờ nào về việc tu tập mà các thầy cần được 
giải tỏa không? Tôi nói việc tu tập đúng đắn theo Giáo Pháp 
sẽ dẫn đến kết quả giác ngộ đúng đắn. Các thầy còn có nghi 
ngò gì về điều này không? 

Câu Hỏi: Thưa thầy, khi tâm đang không thực sự suy 
nghĩ gì hết, nhimg nó cứ như trong một trạng thái u tối và đò 
đân, có cách nào chúng ta làm để làm cho tâm sáng tỏ lên 
không? Hay chúng ta chỉ nên ngồi yên để vậy? 

Aịahn Chah: Trạng thái đó luôn bàng bạc xảy ra hay nó 
chỉ xảy ra trong khi thầy ngồi thiền? Sự u tối đó chính xác là 
như thế nào? Đó có phải là sự ngu mò do thiếu trí tuệ hay 
không? 

Câu Hỏi: Khi con ngồi thiền, con không bị đò dân hay 
buồn ngủ (hôn trầm), nhưng con cảm thấy tăm tối, một dạng 
tối mò hay tối đen. 

Aịahn Chah: Vậy là thầy muốn làm cho tâm sáng trí 
lên, đúng không? Vậy thầy nên thay đổi tư thế thiền, và nên 
chuyển qua tư thế đi-thiền nhiều hon. Đó là một cách. Thầy 
có thể đi thiền mỗi lần ba giò luôn, cho đến khi thầy thấy mệt 
luôn. 

Câu Hỏi: Thưa thầy, con đã tập đi thiền mỗi ngày vài 
tiếng, và con thường có nhiều nghĩ suy khi đang đi thiền. 
Nhưng điều làm con thực sự lo chính là trạng thái u tối này 
môi khi con ngồi thiền. Vậy con có nên ý thức tỉnh giác về 
trạng thái đó và buông bỏ nó, hoặc có những phưong tiện 
nào khác con nên dùng để đối trị nó? 

Aịahn Chah: Tôi nghĩ có lẽ tư thế của thầy chưa được 
cân bằng. Khi thầy đi thiền, thầy hay có nhiều ý nghĩ. Vậy 
thầy nên thực tập nhiều thiền quán suy lý, tức là đổi chủ đề 
quán xét liên tục, làm vậy tâm sẽ dần dần hết nghĩ suy. Nó 
không còn dính theo hay ám ảnh theo ý nghĩ đó (tức ý nghĩ 



66 • Thiên sư Ajahn Chah 


về trạng thái u tối khi ngồi thiền). Nhưng đừng quá bận tâm. 
Hiện thời, thầy cứ tăng thời lượng đi thiền nhiều hơn. Tập 
trung vào việc đi thiền. Rồi nếu tâm có lăng xăng, kéo nó về 
và thực tập quán xét, chẳng hạn như quán xét điều tra về các 
bộ phận của thân, (tức chuyển đổi mục tiêu/đề tài quán xét 
của tâm). Thầy cứ liên tục nghĩ đến điều đó hay chỉ thi 
thoảng mới nghĩ đến nó? Khi thầy trải nghiệm trạng thái tăm 
tối đó, thầy có thấy khổ vì nó không? 

Câu Hỏi: Con thấy bực dọc vì trạng thái đó của tâm. 
Con không phát triển được định (samãdhi) hay tuệ gì cả. 

Aịahn Chah: Khi thầy bị tình trạng này trong tâm, khổ 
khởi sinh bởi do không hiểu biết. Lúc đó có sự nghi ngờ về 
tại sao tâm lại bị như vậy. Nguyên lý quan trọng trong thiền 
tập là: khi có bất cứ sự gì xảy ra, đừng có nghi ngờ về nó. 
Nghi ngờ chỉ làm tăng thêm khổ. Khi tâm có u tối ngu mờ, 
đừng nghi ngờ về điều đó. Nếu tâm sáng tỏ và tỉnh thức, 
cũng đừng nghi ngờ về điều đó. Đó chỉ là một trạng thái của 
tâm. Nếu nó u tối và ngu mờ, đừng nghi ngờ về điều đó. Cứ 
tiếp tục thiền tập một cách cần mân, không dính theo những 
phản ứng này nọ đối với trạng thái đó. Chỉ cần ghi nhận và 
tỉnh giác biết rõ về trạng thái đó của tâm, đừng có nghi ngờ 
về nó. Đó chỉ là trạng thái, nó chỉ là nó như vậy. Nếu ta dung 
dưỡng sự nghi ngờ và bắt đầu dính líu theo nó, và đặt tên coi 
nó là này là nọ, thì nó sẽ u tối. 

Khi thầy thiền tập, những trạng thái đó là những thứ 
thầy phải gặp phải trong tiến trình thiền tập. Thầy không cần 
phải có những nghi ngờ về những trạng thái đó. Chỉ nhận 
biết nó với sự tỉnh giác và buông bỏ. Ghi nhận và buông bỏ. 
Còn về sự buồn ngủ (hôn trầm)? Khi ngồi thiền thầy có bị 
buồn ngủ hay tỉnh thức? 

(Người hỏi không trả lời) 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 67 


CÓ lẽ khó mà nhó lại nếu thầy bị buồn ngủ (hôn trầm) 
trong khi ngồi thiền! Nếu thầy có bị hôn trầm, khi ngồi thiền 
hãy mở mắt ra. Đừng nhắm mắt. Thay vì nhắm mắt, mở mắt 
ra và nhắm nhìn vào một tiêu điểm phía truóc, ví dụ nhu 
ngọn nến. Đừng nhắm mắt! Đây là một cách để loại bỏ 
chuông ngại buồn ngủ khi ngồi thiền. 

Khi ngồi thiền các thầy có thể nhiều lúc nhắm mắt lại, 
không sao. Nếu tâm đuợc sáng rõ, không bị buồn ngủ, thì 
các thầy có thể ngồi thiền vói mắt nhắm lại. Nếu tâm đò đân 
và buồn ngủ (hôn trầm), thì các thầy nên mở mắt và nhìn vào 
một tiêu điểm nào đó phía truóc. Tiêu điếm đó giống nhu là 
một vật thể làm đối tuợng thiền, tức một kasỉna dùng làm đối 
tuợng trong thiền định. Sau khi làm nhu vậy, các thầy có thể 
làm cho tâm tỉnh thức và tĩnh lặng. Cái tâm buồn ngủ thì 
không tĩnh lặng, nó đang bị cản trỏ bởi chuông ngại và do đó 
nó bị u tối. 

Nhân tiện chúng ta cũng nên nói về sự ngủ. Các thầy 
không thể đi hay làm gì đuợc nếu không đuợc ngủ. Đó là lẽ 
tự nhiên của thân. Nếu khi đang thiền tập mà các thầy cảm 
thấy buồn ngủ một cách không thể nào chịu nổi, lúc đó hãy 
nên đi ngủ. Đây là một cách giải tỏa chuông ngại buồn ngủ 
khi nó đang chế ngự chúng ta. Còn nếu các thầy vân tiếp tục 
thiền, hãy mỏ hai mắt ngay khi thấy có xu huóng buồn ngủ. 
Nhắm mắt lại một chốc và kiểm tra trạng thái tâm. Nếu tâm 
sáng rõ thì các thầy có thể thiền vói mắt nhắm lại. Rồi sau đó 
nên nghỉ giải lao. Nhiều nguòi phải luôn chiến đấu vói sự 
buồn ngủ. Họ ép bản thân mình không ngủ, kết quả là môi 
khi ngồi xuống thiền họ luôn luôn bị ngủ gà ngủ gật, và cứ 
ngồi trong một trạng thái không tỉnh giác. 

Câu Hỏi: Thua thầy, liệu chúng ta có thể tập trung noi 
chóp mũi hay không? 



68 • Thiên sư Ajahn Chah 


Aịahn Chah: Được đó. Bất cứ cách nào các thầy thấy 
tiện, cách nào các thầy thấy thoải mái và nó giúp các thầy cố 
định cái tâm thì các thầy nên tập trung vào cách đó. 

Nó giống như vầy: khi thiền tập, chúng ta thường bị 
dính theo những ý tưởng, ý nghĩ; tức chúng ta thường bị 
'nhó bài' theo những lý thuyết và hưóng dân mà chúng ta đã 
được học, trạng thái lúc đó có thể rất khó khó hiểu và khó 
chỉnh. Khi chúng ta thực tập bài tập thiền tiêu chuẩn, ví dụ 
như chánh niệm về hoi-thỏ, đầu tiên chúng ta phải hạ quyết 
tâm rằng bây giò ta sẽ ngồi xuống thiền tập nó, và chúng ta 
sẽ chọn việc chánh niệm vào hoi-thỏ làm nền tảng của chúng 
ta. Chúng ta chỉ tập trung vào hoi thở ở ba điểm, đó là chỗ 
hoi thỏ đi qua lổ mũi, qua ngực, và qua bụng. Khi thỏ vào, 
hoi thỏ đi qua mũi, rồi qua ngực, cuối cùng đến bụng. Khi 
thỏ ra, hoi thỏ bắt đầu từ bụng, đi qua ngực và cuối cùng đi 
qua lổ mũi. Chúng ta chỉ đon thuần nhận biết nó như vậy. 
Đây là cách chúng ta bắt đầu kiểm soát cái tâm, cột chặt sự 
tỉnh giác [sự biết] vào ba điểm: điểm bắt đầu, điểm giữa, và 
điểm cuối của hoi thở vào và hoi thở ra. 

Trưóc khi bắt đầu, trưóc tiên chúng ta nên ngồi xuống 
và thả lỏng cái tâm. Chô này giống việc may áo trên máy 
may. Khi chúng ta mói bắt đầu học may, chúng ta nên ngồi 
trưóc máy may để làm quen vói nó và cảm thấy thoải mái. 
Lúc này, chúng ta chỉ cần ngồi và thỏ. Chưa cần phải cố định 
sự chú tâm vào bất cứ thứ gì, chỉ cần nhận biết mình đang 
thỏ. Lúc này chúng ta chỉ ghi nhận hoi thỏ đang nhẹ hay 
nặng, dài hay ngắn mà thôi. Sau khi đã ghi nhận được nó, 
chúng ta mói bắt đầu tập trung sự chú tâm vào hoi thỏ-vào 
và hoi thỏ-ra tại ba điểm tiếp xúc đã nói trên. 

Chúng ta tu tập như vậy cho đến khi trỏ nên thành 
thục về hoi thỏ, và hoi thỏ sẽ vào ra êm nhẹ. Giai đoạn kế 
tiếp là chỉ tập trung sự chú tâm vào cảm nhận về hoi thỏ ỏ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 69 


nơi tiếp xúc nơi chóp mũi hoặc ở ngay giữa môi trên. Ngay 
lúc này, chúng ta không cần quan tâm hơi thở dài hay ngắn 
nữa, chỉ tập trung duy nhất vào nơi cảm nhận hơi thở đi vào 
và đi ra mà thôi. 

Sau đó, những hiện tuợng khác nhau có thể tiếp xúc với 
các giác quan, hoặc có thể một số ý nghĩ sẽ khởi sinh. Đây 
đuợc gọi là ý nghĩ ban đầu, đó là vitakka, thuờng đuợc dịch là 
(HV) tầm. Là vầy, tâm khởi lên ý nghĩ, ví dụ, về bản chất của 
những thứ hữu vi (sankhãrã), hoặc về thế giới, hoặc về bất cứ 
điều gì. Khi tâm đã khởi ý nghĩ đó lên, tâm sẽ muốn dính 
chặt hoặc nhập luôn với ý tuởng đó. Nếu ý tuởng đó là một 
đối tuợng thiện lành, cứ để cho tâm nhận lấy nó. Nếu ý 
tuởng đó là thứ gì bất thiện thì để tâm quán xét về nó, sau 
khi quán xét thì yếu tố hoan hỷ, vui lòng và hạnh phúc sẽ có 
mặt. Tâm sẽ rõ sáng và sáng tỏ trong khi hơi thở đi vào và đi 
ra và trong khi tâm nhận lấy những ý tuởng ban đầu đó. Rồi 
ý tuởng ban đầu (tầm) sẽ trở thành ý tuởng suy lý, tức là 
vicãra, thuờng đuợc gọi (HV) là tứ. Là vầy, tâm bắt đầu phát 
triển sự quen thuộc với đối tuợng, tự nó nô lực và hòa nhập 
vào ý tuởng suy lý đó. Ngay lúc này, không có sự buồn ngủ 
hay hồn trầm nào cả, tâm hoàn toàn tỉnh thức. 

Sau khi tâm khởi xuớng tầm và hòa nhập với tứ trong 
một thời luợng thích hợp, các thầy hãy huớng chú tâm về lại 
hơi thở. Rồi tiếp tục thiền, rồi sẽ tiếp tục xuất hiện ý tuởng 
ban đầu (tầm) và ý tuởng suy lý (tứ). 

(Tâm có ý tuởng chọn đối tuợng hay đề mục để quán 
xét (đó là tầm), sau đó tâm có ý tuởng quán xét điều tra xung 
quanh đối tuợng đó (đó là tứ). Ý tuởng ban đầu là tìm (tầm) 
ra đối tuợng quán xét; ý tuởng tiếp theo là bám quanh (tứ) 
đối tuợng đó để quán xét, điều tra, suy lý về nó). 

Rồi các thầy tiếp tục thiền, tâm tiếp tục xuất hiện ý 
tuởng ban đầu và ý tuởng suy lý, lại tầm và tứ, tầm và tứ... 



70 • Thiên sư Ajahn Chah 


cứ tiếp tục diễn ra như vậy. Nếu các thầy đang quán xét về 
một đối tượng hay đề mục, ví dụ như một bản chất của các 
pháp hữu vi (sankhãra), thì tâm sẽ trải nghiệm một sự tĩnh 
lặng (định) thâm sâu hơn, và nhờ đó sinh ra yếu tố hoan hỷ 
(hỷ) trong tâm. Có tầm và tứ, và nhờ đó dân đến niềm hạnh 
phúc vui tươi (hỷ lạc) trong tâm. Trong lúc như vậy sẽ không 
còn có mặt hôn trầm, không còn sự buồn ngủ hay đờ dân 
trong tâm. Tâm sẽ không bị u tối nếu chúng ta biết cách tu 
tập như vậy. Tâm sẽ vui tươi và khoan khoái. 

Niềm khoan khoái đó sẽ bắt đầu phai dần và biến mất 
sau một chốc thời gian, vì vậy lúc này các thầy có thể khởi 
xướng lại một ý tưởng ban đầu (tầm) khác. Lúc này tâm sẽ 
vững chắc và bám chắc với đối tượng/đề mục mới—nó 
không bị xao lãng. Rồi các thầy lại tiếp tục với ý tưởng suy lý 
(tứ), lúc này tâm sẽ hòa nhập thành một vói đối tượng đó. 
Khi các thầy thực hành một sự thiền tập nào thích hợp với 
tính khí của mình, và nhờ đó thiền rất tốt, thì môi khi các 
thầy chọn lấy một đối tượng thì yếu tố hoan hỷ khoan khoái 
sẽ tự động khởi sinh dê dàng: đó là trạng thái khoan khoái 
đến nôi lông tóc dựng lên, còn tâm thì đắm mình trong niềm 
hân hoan khoái lạc và thỏa mãn. Tâm tươi mát và cảm khoái 
chưa từng có trước đó. 

Khi tâm nó như vậy thì nó đâu thể nào bị đờ dân hay 
hôn trầm cho được. Lúc này người tu cũng đâu có sự nghi 
ngờ nào. Cứ tầm rồi tứ, rồi tới tầm và tứ, cứ lặp đi lặp lại như 
vậy, và niềm khoan khoái hoan hỷ cứ sinh ra. Rồi sau đó sẽ 
yếu tố hạnh phúc {sukha, lạc). 

Điều này xảy ra trong tư thế ngồi thiền. Sau một thời 
gian ngồi thiền, các thầy có thế đứng dậy và đi thiền. Tâm có 
thể giống y vậy trong tư thế đi thiền. Đi thiền cũng tương tự, 
nó không buồn ngủ, nó cũng liên tục có tầm và có tứ, lại tầm 
và tứ, rồi yếu tố khoan khoái hoan hỷ đó cũng khởi sinh. Lúc 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 71 


đó không sẽ có mặt bất cứ chướng ngại {nĩvaranaỴ nào và 
tâm không bị ô nhiêm lúc đó. Dù sự gì xảy ra, đừng để ý; lúc 
này các thầy không cần phải nghi ngờ về những trải nghiệm 
mà mình có thể có trong khi thiền tập ỏ giai đoạn này, cho 
dù trải nghiệm đó có thể như là ánh sáng, sự hỷ lạc, hay bất 
cứ là gì. Đừng dung dưỡng sự nghi ngò về những trạng thái 
đó của tâm. Dù tâm bị u tối hay tâm được bừng sáng thì 
cũng đừng chú trọng đến những trạng thái đó, đừng để dính 
theo những trạng thái đó. Cứ buông bỏ, cứ gạt bỏ chúng qua 
một bên. Cứ tiếp tục bưóc đi thiền, cứ tiếp tục ghi nhận mọi 
sự đang diên ra trong tâm mà không bị mê dính theo chúng. 
Đừng thấy khổ vì những trạng thái đó của tâm. Đừng có 
nghi ngò gì về chúng. Chúng chỉ là những trạng thái như 
chúng là, chúng chỉ xảy ra như những hiện tượng tự nhiên 
của tâm mà thôi. Nhiều lúc tâm vui. Nhiều lúc tâm buồn. 
Trong tâm, lúc có thể sướng, lúc có thể khổ; hoặc có lúc là bế 
tắt, bít bùng. Thay vì cứ nghi ngò, chỉ cần hiểu biết rằng đó 
chỉ là những trạng thái của tâm; một trạng thái nào của tâm 
xảy ra là do lúc đó các nhân đã hội đủ chín muồi đế xảy ra 
trạng thái đó. Ngay lúc này một trạng thái tâm đang thể 
hiện; đó là cái mà người tu cần ghi nhận. Cho dù tâm đang u 
tối, ta cũng không cần phải thất vọng về nó. Nếu tâm có sáng 
tỏ, ta cũng không nên quá khích quá mừng vì nó. Đừng có 
bất cứ nghi ngò gì về những trạng thái của tâm, cũng đừng 
nghi ngờ gì về những phản ứng của mình đối vói những 
trạng thái đó (nếu ta có phản lỉng này nọ). 

Cứ bưóc đi thiền cho đến khi các thầy thực sự thấy mệt, 
sau đó ngồi xuống. Khi ngồi xuống, hãy quyết định tâm là ta 
ngồi xuống; đừng có ngồi đại ngồi xuống một cách hòi hợt. 


5 [Năm chướng ngại cản trở sự tu tập đó là: Tham dục, sân giận, bất an và lo 
lắng, buồn ngủ và đờ đân, và nghi ngờ. Trước kia (HV) dịch là năm triền cái 
hay ngũ cái]. 



72 • Thiên sư Ajahn Chah 


Rồi khi ngồi thiền thầy lại thấy buồn ngủ, hãy mở mắt và chú 
tâm vào một đối tượng phía trước. Như vầy, cứ đi thiền đến 
khi nào tâm tách ly khỏi những ý nghĩ và tâm được tĩnh tại, 
lúc đó thầy mói quay lại ngồi xuống thiền. Nếu thầy thấy 
sáng suốt và tỉnh thức, thầy có thể nhắm mắt ngồi thiền. Nếu 
thầy bị buồn ngủ trỏ lại, mỏ mắt ra và chú mục vào một đối 
tượng nào phía trưóc. 

Đừng có cố thiền suốt ngày suốt đêm. Khi nào thấy 
buồn ngủ thì thầy cứ đi ngủ để thân được nghỉ ngoi. (Về 
khoa học, khi thân mệt cần nghỉ ngoi thì nó khiến người 
buồn ngủ; đó là phản ứng tự nhiên của mọi loài). Cũng giống 
như thức ăn chúng ta ăn: môi ngày ăn một bữa. Cứ đến giò 
ăn, chúng ta đưa thức ăn vào thân. Đó là nhu cầu ăn để giữ 
thân sống. Nhu cầu ngủ nghỉ thì cũng giống vậy. Đến lúc cần 
nghỉ ngoi, ta phải để thân nghỉ ngoi. Sau khi chúng ta đã 
nghỉ ngoi đúng mực, chúng ta thức dậy. Khi thức dậy đừng 
để tâm lò đò đê mê trong sự ngu mò, ngái ngủ. Phải dậy và 
bắt tay vào việc—bắt đầu tu tập. Bắt đầu đi thiền nhiều 
nhiều. Nếu các thầy bưóc đi quá chậm, tâm sẽ trỏ lại đò dân 
và ngái ngủ; nếu vậy phải bưóc nhanh hon một chút. Hãy tự 
mình tìm ra nhịp bưóc đúng mức nhất cho mình trong khi 
bưóc đi thiền. 

Câu Hỏi: Thưa thầy, có phải vitakka (tầm) và vicãra (tứ) 
là một? 

Aịahn Chah: Khi thầy đang ngồi thiền và bất ngò có ý 
nghĩ về một ai đó khỏi lên trong đầu thầy—đó được gọi là ý 
nghĩ hay ý tưởng ban đầu, tức là vỉtakka (tầm). Rồi thầy lấy 
cái ý tưởng ban đầu (về người đó) và bắt đầu suy xét suy lý 
về nó một cách chi ly, kỹ càng —đó được gọi là vicara (tứ). 
Vitakka (tầm) là chọn lấy ý tưởng đó làm đối tượng/đề mục; 
còn vicăra (tứ) là điều tra suy lý xung quanh cái đối tượng/đề 
mục đó. Ví dụ, chúng ta chọn ý tưởng về cái chết làm đề mục 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 73 


và bắt đầu quán xét về nó nhu vầy: "À, tôi sẽ chết, mọi nguời 
đều sẽ chết, mọi chúng sinh đều sẽ chết; khi chết họ sẽ đi về 
đâu?". Rồi dừng lại! Dừng lại và mang ý tuởng đó trở lại (tức 
là chọn [tầm] cái ý tuởng đó trở lại để làm đề mục). Rồi tiếp 
tục suy lý quán xét về nó. Rồi sự thiền quán cứ tiếp tục nhu 
vậy, tầm và tứ, rồi tầm đến tứ..., rồi sau một khoảng thời 
gian thích hợp thì dừng lại; dừng lại và huớng sự chú tâm 
chánh niệm trở lại đối tuợng ban đầu là hơi-thở. Nhiều lúc 
cái ý tuởng suy lý (tứ) đó cứ lăng xăng, lờn vờn và không 
quay về lại, do vậy chúng ta cần phải dừng lại. Cứ chú tâm 
vào đó cho đến khi tâm sáng tỏ và rõ ràng. 

Nếu chúng ta tu tập ý tuỏng suy lý {vicãra, tứ) vói một 
đối tuợng phù hợp vói tính khí của ta, thì ta có thể trải 
nghiệm lông tóc của thân dựng đimg lên, nuóc mắt chảy ra 
ràng rụa, đó là một trạng thái cực kỳ khoan khoái, rất nhiều 
điều suóng khoái hỷ lạc xảy đến. 

Câu Hỏi: Thua thầy, điều này có thể xảy ra đối vói bất 
kỳ ý nghĩ nào hay không, hay đó chỉ đon thuần là một trạng 
thái tĩnh lặng (định) xảy ra? 

Ajahn Chah: Đó là khi tâm đuợc tĩnh lặng. Ý nghĩ đó 
không phải là một sự phóng tâm bình thuòng. Ta ngồi thiền 
vói một cái tâm bình lặng và rồi ý tuỏng ban đầu đó xuất 
hiện. Đó là vitakkha (tầm). Ví dụ, tôi vừa nghĩ đến nguòi anh 
của tôi mói qua đòi. Hoặc tôi nghĩ đến một vài nguòi thân 
khác. Đây là lúc tâm đang tĩnh lặng —sự tĩnh lặng không 
phải là thứ gì chắc chắn ổn định, nhung ngay lúc này tâm 
đang đuợc tĩnh lặng. Sau khi ý nghĩ ban đầu (tầm) đó xuất 
hiện, tôi tiếp tục đi vào ý nghĩ suy lý (tứ), tức là tôi tiếp tục 
quán xét suy lý xung quanh cái ý nghĩ ban đầu đó. Nếu dòng 
ý nghĩ đó đang là thiện khéo và tốt lành, thì nó dân tói sự 
thu thái của tâm và sự vui suóng, và lúc đó khởi sinh một 
niềm khoan khoái hoan hỷ do chính tâm tự trải nghiệm. Sự 



74 • Thiên sư Aiahn Chah 


khoan khoái hoan hỷ (hỷ, piti) được sinh ra từ hành động 
tầm và tứ diên ra bên trong một trạng thái tĩnh lặng. Chúng 
ta không cần phải đặt tên cho trạng thái đó là tầng thiền định 
(jhana), Nhất Thiền, hay Nhị Thiền gì đó. Chúng ta chỉ cần 
gọi đó là sự tĩnh lặng (định). {Trong giai đoạn này, yêu tốhỷ là 
nối bật, bên cạnh hai yêu tô'là tam và tứ). 

Yếu tố tiếp theo là hạnh phúc, tức yếu tố lạc (sukha). Là 
vầy, theo tiến trình từ đầu, ta cứ tiếp tục tu tập vói tầm và tứ 
như đã nói trên. Cuối cùng, đến một lúc nào đó tâm sẽ dẹp 
bỏ luôn những tầm và tứ đó đặc biệt khi trạng thái tĩnh lặng 
(định) càng lúc càng thâm sâu hon. Tại sao tâm bỏ tầm và tứ? 
Bỏd trạng thái tâm lúc này đã trỏ nên tinh lọc, tinh tế và vi tế 
hon nhiều. Tâm và tứ {vitakka và vicăra) lúc này vẫn còn 
thuộc dạng tưong đối thô tế hon, do đó chúng phải bị dẹp 
bỏ. Chỉ còn lại yếu tố hân hoan (hỷ) cộng vói niềm hạnh 
phúc (lạc) và yếu tố hợp nhất-điểm của tâm. Đến khi tâm đạt 
đến hết mức những yếu tố này, tâm trỏ thành trống không. 
Đó chính là trạng thái thiền định sâu. 

Trong giai đoạn thiền này, chúng ta không cần phải mê 
dính theo hay trú tâm vào bất kỳ yếu tố hỷ, hay lạc hay nhất- 
điểm nào hết. Những trạng thái đó sẽ tự nhiên diên tiến từ 
bưóc này sang bưóc tiếp theo. Tiến trình là như vầy, (i) ban 
đầu có những ý tưởng tầm và tứ {vitakka và vicãra), rồi có yếu 
tố hoan hỷ {piti), rồi có yếu tố lạc (sukkha), và rồi có yếu tố 
hợp nhất-điểm của tâm (ekaggatã). Đó là năm yếu tố chính 
của trạng thái tầng thiền định ihana. 

Rồi tiến trình tâm loại bỏ các yếu tố tiếp diên ra như 
vầy: (ii) sau khi những ý nghĩ tầm và tứ bị dẹp bỏ, còn lại 
những yếu tố hỷ, lạc và nhất-điểm của tâm. (iii) Rồi sau khi 
yếu tố hỷ bị dẹp bỏ,^ còn lại yếu tố lạc và nhất-điểm của tâm. 


^ [Trong kinh điển ghi là: "Với sự phai biến của (yếu to) hoan hỷ"] 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 75 


(iv) Rồi sau khi yếu tố lạc cũng bị dẹp bỏ luôn, thì cuối cùng 
chỉ còn lại yếu tố nhất-điểm và yếu tố buông-xả (upekkha) 
trong tâm. Điều này có nghĩa là: theo tiến trình, tâm càng lúc 
càng trỏ nên tĩnh lặng hon và tĩnh lặng hon nhiều; song song 
tâm càng lúc càng loại bỏ những yếu tố thô tế hon những 
yếu tố kia, tức là những đối tuợng của tâm càng lúc càng trỏ 
nên giảm bót cho đến lúc chúng phai biến hết, chỉ còn lại sự 
nhất-điểm của tâm và sự buông-xả trong tâm.^ 

Khi tam đuợc tĩnh lặng và đuợc hội tụ, điều đó có thể 
xảy ra. Đó là cái năng lực của tâm, chính trạng thái tâm tự nó 
chứng đắc trạng thái tĩnh lặng (định sâu) đó. Khi tâm ỏ 
tromng những trạng thái nhu vậy, nó đâu thể có sự buồn 
ngủ hay u ám nào. Sự buồn ngủ không thể nào tiến vào trong 
tâm, sự buồn ngủ đó sẽ bị biến mất. Cũng tuong tự đối vói 
những chuông ngại khác nhu tham dục, sân giận, bất an và 
lo lắng, và nghi ngò, chúng không thể nào có mặt khi tâm 
đang ỏ trong trạng thái tĩnh lặng và siêu sạch đó. Mặc dù 
những chuông ngại đó vân còn tiềm ẩn bên duói tàng thức 
của tâm của nguòi thiền, nhung chúng không thể nổi lên 
trong trạng thái tâm tĩnh lặng và tinh tế ngay lúc này. 

Câu Hỏi: Thua thầy, chúng ta có nên nhắm mắt khi 
thiền để đóng cửa khỏi mọi thứ bên ngoài, hay là chúng ta cứ 
mỏ mắt và đối diện xử lý những thứ đó ngay khi chúng ta 
nhìn thấy chúng? Tức, điều quan trọng là nên nhắm mắt hay 
mỏ mắt khi ngồi thiền? 

Aịahn Chah: Chỗ này tôi đã từng chỉ nhiều lần cho 
nhiều nguòi hỏi truóc đây. Nhu vầy, khi chúng ta mói bắt 
đầu tập tu, điều quan trọng là chúng ta cần tránh bị nhiều 
thứ bên ngoài tác động vào các giác quan. Nói cách khác, khi 


^ (Giai đoạn (i), (ii), (iii) và (iv) với các yếu tố ở nó có thể tưởng ứng được gọi 
là các tầng thiền định là Nhất thiền, Nhị thiền, Tam thiền, và Tứ thiền). 



76 • Thiên sư Ajahn Chah 


mới bắt đầu tập tu, điều cần thiết là chúng ta nên sống tách 
ly và lánh trần. Vì lý do đó, khi mới tập thiền chúng ta nên 
nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy những thứ có 
thể tác động và làm xao lãng chúng ta, để chúng ta tạo sức 
mạnh cho cái tâm. Đến khi nào tâm đuợc mạnh mẽ thì ta có 
thế mỏ mắt, lúc đó những thứ ta nhìn thấy không còn có thể 
lay động hay làm xao lãng chúng ta. Lúc đó nhắm mắt hay 
mỏ mắt không thành vấn đề. 

Khi nằm nghỉ ngủ chúng ta thuòng nhắm mắt. Sự ngồi 
thiền vói mắt nhắm chính là một noi an trú cho một nguòi 
thiền. Chúng ta thấy thích và thấy buông ngoi nghỉ ngoi 
trong tu thế ngồi thiền nhắm mắt đó. Đây mói chính là co sở 
quan trọng đối vói chúng ta. Nhimg khi chúng ta không ngồi 
thiền, liệu chúng ta có thể đối diện xử lý mọi đối tuợng xung 
quanh hay không?. Khi chúng ta nhắm mắt ngồi thiền, chúng 
ta thấy sự lợi lạc thu giãn của việc, nhu đã nói trên. Nhimg 
đến khi mỏ mắt ra và kết thúc giò ngồi thiền chính thức, liệu 
chúng ta có thể xử lý mọi thứ mọi sự xảy đến xung quanh ta, 
hay không?. (Vấn đề là khả năng xử lý của chúng ta cho 
đúng theo đạo lý và Giáo Pháp. Và chúng ta cần phải tu tập 
để có đuợc những năng lực đó). Lúc đó mọi thứ không bị 
tuột khỏi tay mình. Chúng ta không bị bỏ mất bất cứ thứ gì 
đang diễn ra. Vê căn bản là chúng chỉ đang xử lý mọi thứ đang 
diên ra. Rồi sau đó chúng ta quay lại giò ngồi thiền chính 
thức, chúng ta sẽ thực thụ có thể phát triển nhiều trí tuệ lón 
hon nữa. 

Đây chính là cách chúng ta phát triển việc thiền tập. 
Đến khi nguòi tu đã đạt đến chô hoàn thành thuần thục thì 
lúc đó nhắm mắt hay mỏ mắt cũng giống nhu nhau. Tâm 
không bị thay đổi hay chệch đuòng lạc huóng. Trong mọi lúc 
của ngày—sáng, trua, hay tối—trạng thái của tâm cũng đều 
nhu vậy. Chúng ta an trú nhu vậy. Chẳng có gì có thế lay 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 77 


động cái tâm của ta. Khi sướng khởi lên, chúng ta nhận biết 
"Nó là không chắc" và nó biến qua. Khi khổ khởi sinh, chúng 
ta nhận biết "Nó là không chắc" và nó biến qua. Cứ như vậy. 

Nếu bây giờ đang khởi sinh ý nghĩ sẽ bỏ y hoàn tục, các 
thầy nên nhận biết ngay ý nghĩ đó là không chắc chắn. Điều 
đó là không chắc, nhưng các thầy nghĩ là chắc chắn. Hãy 
nghĩ lại, trước kia các thầy nghĩ mình muốn được thọ giới đê 
đi tu và các thầy đã nghĩ điều đó là chắc chắn. Nhimg giờ các 
thầy đã đòi bỏ ý hoàn tục, vậy ý muốn xuất gia đi tu trưóc 
kia đâu còn chắc chắn đâu. Tất cả mọi điều đều không chắc 
chắn, nhưng các thầy không nhìn thấy lẽ thực đó, bởi do còn 
sự ngu tối trong tâm. Tâm đang nói dối vói mình rằng: "Vô 
chùa ta chỉ bỏ phí thòi gian thôi, chẳng tu được đến đâu 
đâu". Nhimg nếu các thầy bỏ y cà-sa quay lại đòi thế tục, bộ 
các thầy không lãng phí thòi gian ỏ đó hay sao? Các thầy 
không suy nghĩ kỹ về điều đó. Bỏ y hoàn tục, quay về làm 
lụng, trồng rau lúa, nuôi heo bò... bộ đó không phải là lãng 
phí thòi gian đòi người hay sao? Bộ các thầy nghĩ chúng ta 
được sinh ra trên đòi chỉ để làm những việc sinh nhai đó thì 
mói gọi là sống hay sao? 

Chuyện kế có một ao cá.® {Tóm tắt ý). Qua ngày tháng 
vùng đó ít mưa và khô cạn. Một ngày kia có con chim đến 
đậu bên bò ao. Nó nói vói mấy con cá dưói ao nưóc cạn: "Tôi 
thấy thưong hại cho mấy chú cá các bạn quá. ớ đây cạn khô 
còn không đủ nưóc để làm ưót vây lưng của các bạn. Các bạn 
có biết cách đây không xa có một hồ nưóc to hay không? ớ 
đó nưóc sâu mấy thưóc, ỏ đó cá có thểboi lội sung sưóng". 

Khi đàn cá trong ao cạn nghe vậy, chúng rất phấn 
khích. Chúng nói vói con chim: "Nghe ngon lành quá, nhưng 
cách nào chúng tôi đến được đó?". 


® (Chuyện này đã ghi ở bài giảng số 39, Phần 6, Quyển I của bộ sách này). 



78 • Thiên sư Ajahn Chah 


Con chim: "Dê thôi. Tôi sẽ dùng miệng gắp các bạn bay 
đến đó, mỗi lần một bạn cá". 

Bầy cá bàn bạc với nhau: "ớ đây không còn sống được 
nữa. Nước còn không đủ ngập cái đầu chúng ta. Chúng ta 
phải đi thôi". Vậy là chúng xếp hàng lần lượt để con chim 
gắp đi từng con một. 

Sau khi gắp một con bay đi khỏi ao, con chim đáp 
xuống đất và ăn thịt con cá ngay. Rồi nó bay lại ao cạn và 
nói: "Bạn cá đó hiện giò đang boi lội sung sưóng trong hồ 
nưóc lón đó, bạn ấy nhắn các bạn mau mau đến hồ nưóc đó 
cùng sống vui vói bạn ấy!" 

Nghe thiệt đáng mê đối vói bầy cá. Bầy cá nôn nao 
chen lấn lên trưóc để được 'bạn điểu' lần lượt gắp đi đến hồ 
nưóc lón hạnh phúc. 

Con chim lần lượt gắp hết số cá đó và ăn thịt hết. Rồi 
nó quay lại hồ nưóc để coi còn con cá nào nữa không, ớ đó 
chỉ còn con cua. Con chim sổ tuồng cũ để gạt con cua đến hồ 
nưóc lón. Con cua nghi ngò, nó cũng hỏi con chim bằng cách 
nào nó tói được hò nưóc lón. Con chim cũng nói để nó gắp 
cua bay đi. Nhimg con cua có trí khôn. Nó nói vói con chim: 
"Vậy làm như vầy. Tôi sẽ ngồi trên lưng anh và ôm lấy cổ 
anh, anh bay đến đó. Nếu anh giỏ trò gì tôi sẽ bóp nghẹt cổ 
anh bằng hai cái càng cứng của tôi đó". 

Chim nghe nói vậy cũng bực lắm, nhimg nó vân cố thử. 
Nó chỏ con cua bay lên, rồi nó lượn tìm chô khô nào tốt nhất 
để hạ xuống và mổ thịt con cua. Nhưng môi lần nó định hạ 
xuống khu đất nào đó, con cua liền bóp mạnh cổ nó. Nó 
nghẹt thỏ, cuối cùng nó bỏ cuộc cái trò bịp đó và chỏ con cua 
về lại ao nưóc cạn. 

Tôi mong các thầy cũng có được trí tuệ như con cua đó! 
Nếu các thầy giống bầy cá, các thầy sẽ nghe theo những lòi 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 79 


dụ dô về những điều tuyệt vời ở ngoài đời thế tục. Những 
cám dô của đời sống phàm tục chính là trở ngại đối với 
nguời xuất gia tu hành. Các thây nên cẩn trọng về điều này. 

Câu Hỏi: Thua thây, tại sao chúng ta khó nhận thấy rõ 
những trạng thái tâm khó chịu (khổ), trong khi chúng ta dê 
nhận thấy rõ những trạng thái tâm dê chịu (suóng)?. Khi con 
trải nghiệm sự suóng khoái, con có thể nhìn thấy đó là thứ 
vô thuòng, chóng đổi thay. Nhung khi con gặp sự khó khổ, 
con khó nhìn thấy đó là vô thuòng, mau đổi thay? 

Aịahn Chah: Thây đang suy nghĩ dựa theo cái tham và 
sân của mình, và thây đang cố hiểu biết, nhimg thực sự cái 
căn si ngu mò đang chính là căn đang lâh luót trong tâm. 
Thầy cảm giác sự khổ là khó nhìn ra, trong khi sự suóng thì 
dê nhìn thấy. Đó chẳng qua là sự khổ sỏ của thây đang lấn 
luót. Khi gặp suóng, ta thích muốn có nó, đó là tham; khi 
gặp khổ, ta kháng cự ác cảm, đó là sân. Cái sân thì khó mà 
buông bỏ đuợc, đúng không? Nó là một cảm giác mạnh. 
Thầy nói suóng thì dê buông bỏ đuợc; thực ra nó cũng 
không dê buông bỏ đuợc; chỉ là do nó không quá mạnh bạo 
hon sân mà thôi. Khoái và suóng là thứ nguòi ta thích và 
thấy hài lòng vói chúng. Coi vậy chứ chúng không phải là dê 
buông bỏ đuợc đâu. Sân giận, ác cảm là khổ đau, nhung 
nguòi ta thuòng không biết cách buông bỏ nó. Đích thực thì 
cả hai thứ tham và sân đều khó buông bỏ nhu nhau, chúng 
đều nặng đô nhu nhau. (Khi ta mê cái gì thì khó bỏ lắm; khi 
ta thù ghét cái gì thì cũng khó nguôi lắm. Khi thuong thuong 
cả đuòng đi, khi ghét ghét cả tôn ti họ hàng). Thói tâm con 
nguòi phân lón là vậy. Sự thật là chúng nặng đô ngang nhau. 
Khi các thây biết quán xét một cách thấu đáo và đến đuợc 
một trình độ nào đó, các thây sẽ nhận ra đuợc chúng đều là 
hai thói tâm nặng đô nhu nhau; chúng là hai gông cùm nặng 
nhu nhau. Nếu có cân nào để cân tham và sân, các thây sẽ 



80 • Thiên sư Ajahn Chah 


thấy chúng nặng bằng nhau. Nhưng, thói thường chúng ta 
đều ngã theo hướng tham (khoái lạc) hon là hưóng sân. 

Thầy nói rằng thầy có thể buông bỏ sự sưóng dê dàng 
hon buông bỏ sự khổ, đúng không? Các thầy nghĩ rằng 
những thứ chúng ta thích thì dê dàng buông bỏ được, và các 
thầy thắc mắc tại sao những thứ chúng ta ghét lại khó được 
buông bỏ hon. Nhimg cũng vô lý, nếu đó là những thứ 
chúng ta ghét, sao ta lại khó buông bỏ chúng? Không đúng 
như vậy. Các thầy thử nghĩ ngược lại coi. Tham và sân, 
sưóng và khổ, hai thứ đó hoàn toàn nặng đô như nhau. Chỉ 
là do chúng ta nghiêng về hai thứ đó một cách không đồng 
đều mà thôi. Khi gặp khổ đau chúng ta thấy khó chịu khó ở, 
ta muốn nó biến đi nhanh và do vậy ta cứ thấy khó loại bỏ 
nó. Sưóng khoái thì không làm ta khó chịu, do vậy chúng là 
bạn của ta, và do vậy chúng ta cảm thấy nó biến đi nhanh 
quá, cảm thấy buông bỏ sưóng dê dàng hon. Nhưng không 
phải là dê buông bỏ hon, chỉ là do sưóng không đè nặng ta, 
không bóp đau trái tim ta, cho nên ta cảm thấy nó vậy. Cho 
nên ta cảm giác khổ đau thì dai dẳng hon. Chúng ta cảm 
thấy sưóng thì nhẹ đô hon khổ, nhưng thực tế thì chúng 
nặng đô như nhau. Nó giống như nóng và lạnh. Chúng ta có 
thể bị chết cháy vì lửa. Chúng ta cũng có thể bị chết cóng vì 
lạnh. Chết cháy hay chết cóng cũng bằng chết. Không có cái 
nào nặng hon hay nhẹ hon cái nào. Sưóng hay khổ là như 
vậy, nhimg do chúng ta đánh giá môi thứ khác nhau. 

Hoặc nếu ta xét về chuyện khen và chê. Các thầy cũng 
cảm thấy lòi khen thì dê chấp nhận và dê buông bỏ được, 
còn lòi chê thì khó chấp nhận và khó buông bỏ hon, đúng 
không? Thực ra chúng nó đều ngang nhau. Nhưng khi được 
khen, chúng ta không cảm thấy bị quấy chọc; chúng ta vui 
lòng, nhưng đó không phải là một cảm giác sắc nhói. Lòi chê 
trách thì gây khổ đau hon và sắc nhói hon, cho nên chúng ta 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 81 


cảm thấy khó buông bỏ hơn. Thực ra được vui lòng thì cũng 
khó buông bỏ, nhưng do chúng ta thích ngã theo chiều được 
khen hơn, cho nên chúng ta thấy luyến tiếc khi sự khen đó bị 
phai biến nhanh chóng. Sự khoái sướng khi được khen và sự 
khó chịu khi bị chê là cân nặng như nhau. Nhưng chỉ là do 
cái tâm của ta khi gặp hai thứ đó, chúng ta có những phản 
líng nặng hơn nhẹ hơn về chúng. Chúng ta nhận và dẹp bỏ 
lời khen dê hơn; nhimg chúng ta nhận và bỏ lời chê chọc khó 
hơn, vì nó làm ta khó chịu, và ta thù ghét điều đó. (Thường 
thì không thương dai bằng thù dai; thích không dai bằng 
ghét dai). 

Mong các thầy hiểu ra chô này. Trong tiến trình thiền 
tập, chúng ta sẽ gặp phải đủ loại sự khó chịu khởi sinh trong 
tâm. Thái độ hay nhất là sẵn sàng buông bỏ tất cả những thứ 
đó, dù là là khổ hay sướng. Dù sướng là thứ chúng ta muốn 
và khổ là thứ chúng ta không muốn, chúng ta cứ coi chúng là 
như nhau. Đó là những thứ chúng ta sẽ trải nghiệm trong khi 
thiền tập. 

Sự sướng và hạnh phúc là thứ người đời cầu mong. 
Không ai mong cầu khổ. Nhrmg Niết-bàn là chô vượt trên cả 
sự mong cầu và không mong cầu. Các thầy hiểu chô này 
không? Không có sự mong cầu nào còn dính líu tới Niết-bàn; 
Niết-bàn thì đâu còn dính líu đến mong cầu hay tham muốn. 
Cầu được sướng, muốn không khổ, muốn vượt trên cả sướng 
và khổ- tất cả những mong cầu đó không có mặt trong Niết- 
bàn. Niết-bàn chỉ còn sự bình an. 

Như tôi đã nhìn thấy, việc chứng ngộ sự thật không 
xảy ra nếu chỉ dựa vào người khác. Các thầy phải ghi nhớ 
rằng tất cả mọi sự nghi ngờ chỉ được loại bỏ bằng chính nô 
lực tự thân, bằng sự tu tập tận tâm liên tục. Chúng ta không 
thể hết nghi ngờ bằng cách nhờ người khác. Chúng ta chỉ có 



82 • Thiên sư Ajahn Chah 


thể kết thúc nghi ngờ bằng sự nô lực tự thân, tu tập không 
ngừng và bất thoái chuyển. 

Hãy ghi nhớ điều này! Đây chính là nguyên lý quan 
trọng của việc tu tập. Sự thực hành thực thụ là cái sẽ dân dắt 
các thầy. Các thầy sẽ nhờ đó đi đến hiểu biết mọi thứ đúng 
và sai. Một câu kinh Phật đã nói: "Các Bà-la-môn sẽ đạt đến 
sự chấm dứt nghi ngờ thông qua việc tu tập không ngừng". 
Không cần biết chúng ta sẽ đi tới đâu—mọi thứ đều có thể 
đuợc giải quyết thông qua nỗ lực tự thân tu tập không 
ngừng. (Đây là nguyên lý tu, có tu đúng là có chimg ngộ). 
Nhung chúng ta thuờng không thế làm đúng theo nguyên lý 
này. Chúng ta thuòng không chịu đuợc khó khăn mình gặp 
phải; chúng ta thấy khó đối diện vói những sự khó khổ và 
thuòng trốn chạy khỏi chúng. Nếu chúng ta đối diện vói 
những sự khổ thì chúng ta sẽ đạt đuợc sự hiểu biết về chúng, 
và lúc đó sự tu tập sẽ tự động dẫn dắt chúng ta, sẽ dạy cho ta 
điều đúng và điều sai và đuòng lối tự nhiên của mọi thứ 
đúng nhu chúng là. Sự tu tập của chúng ta sẽ chỉ ra cho 
chúng ta thấy những lôi lầm và những hậu quả xấu của 
những cách nghĩ sai lạc (tà tu duy) mà chúng ta đã mắc phải 
tự bao giò. Nó thực sự diễn ra nhu vậy, chỉ có sự tu tập thực 
thụ mói giúp ta nhìn thấy những hậu quả đó. Nhung hiếm 
có nguòi chịu tu tập và nhìn thấy điều đó. Mọi nguòi đều 
muốn đuợc giác ngộ liền. Nếu các thầy cứ chạy phía này 
phía nọ theo những xung động và mong cầu này nọ của 
mình, thì các thầy chỉ đi đến chỗ tệ hon mà thôi. Hãy cẩn 
trọng về chô này. 

Tôi thuòng chỉ dạy rằng sự tĩnh lặng là sự tĩnh tại; sự 
trôi chảy là trí tuệ. [Định là bất động; Tuệ là dòng chảy]. 
Chúng ta tu tập để làm tĩnh lặng cái tâm và làm cho nó bất 
động; để sau đó nó sẽ trôi chảy. [Nhu: nuóc tĩnh tại mà chảy; 
nuóc chảy mà tĩnh tại]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 83 


Trước tiên chúng ta học biết nước tĩnh tại là gì và nước 
chảy là gì. Sau khi thực tập một thời gian, chúng ta sẽ thấy 
cách hai dạng này hô trợ cho nhau như thế nào. Chúng ta cần 
làm cho cái tâm được tĩnh lặng, giống như nưóc tĩnh tại, 
không chảy. Rồi sau đó nó sẽ trôi chảy. Cùng lúc nó tĩnh tại 
và trôi chảy: điều này cũng khó mà quán tưởng, hình dung. 

Chúng ta có thể hiểu nưóc tĩnh tại là không chảy. 
Chúng ta cũng hiểu nưóc đang chảy là không tĩnh tại. 
Nhưng khi chúng ta thiền tập, chúng ta nắm cả hai trạng thái 
này. Cái tâm của một ngưòi thiền tập thực thụ thì giống như 
nưóc tĩnh tại mà chảy, hoặc giống nưóc đang chảy mà tĩnh 
tại. Bất cứ sự gì xảy ra trong cái tâm của một người tu tập 
đúng Giáo Pháp thì cũng giống như nưóc đang chảy mà tĩnh 
tại. Nếu nói nó chỉ đang chảy là không đúng. Nếu nói nó chỉ 
tĩnh tại thì cũng không đúng. Nhrmg bình thường thì nưóc 
tĩnh tại là không chảy và nưóc chảy là đang chảy. Đó là cái 
bình thường của nưóc. Nhưng khi chúng ta có sự trải nghiệm 
trong tu tập, cái tâm sẽ ỏ trong trạng thái như nưóc đang trôi 
chảy mà tĩnh tại, như nưóc tĩnh lặng mà trôi chảy vậy. 

Đây là điều chúng ta chưa từng trải hay nhìn thấy. 
Thường thì tư duy và mắt chúng ta nhìn thấy nưóc chảy là 
nước đang chảy. Khi chúng ta nhìn thấy nưóc tĩnh tại là nưóc 
không chảy. Nhimg tâm của chúng ta thì khác, khi chúng ta 
tu tập đúng đắn thì nó thực sự là khác: nó tĩnh tại mà trôi 
chảy, nó chảy mà tĩnh tại. Trong tiến trình tu tập theo Giáo 
Pháp, chúng ta có trạng thái định tâm {samãdhi) và trí tuệ hòa 
hợp vói nhau. Chúng ta có giói hạnh, thiền tập và trí tuệ. 
[Giói, định, tuệ]. Nếu chúng ta tu tập đúng đắn và có được 
các phần đó thì dù chúng ta đang ngồi đâu, cái tâm cũng tĩnh 
tại và trôi chảy. Nưóc tĩnh tại mà chảy. Vói sự ổn định về 
thiền tập cộng vói trí tuệ, sự tĩnh lặng và sự minh sát, cái tâm 
sẽ là như vậy. Giáo Pháp là như vậy. Nếu các thầy đạt đến 



84 • Thiên sư Ajahn Chah 


Giáo Pháp thì trong mọi lúc mọi noi các thầy đều có trải 
nghiệm như vậy. Được tĩnh lặng và có trí tuệ, tức có định và 
có tuệ: tĩnh tại mà trôi chảy; chảy mà tĩnh tại. 

Khi điều này xảy ra trong cái tâm của một người thiền 
tập, đó là một trạng thái khác thường và lạ thường đối vói 
người ấy; nó khác vói trạng thái bình thường mà tâm của 
người đó đã từng biết tự trưóc giò. Trưóc giò, khi cái tâm trôi 
chảy, thì nó chảy. Khi nó đang tĩnh tại, thì nó không chảy, nó 
chỉ đimg yên—tâm lúc đó có thể được so vói nưóc theo cách 
như vậy. Nhimg giò thì tâm đã tiến vào một trạng thái giống 
như nưóc đang chảy mà tĩnh tại, nưóc tĩnh tại mà đang chảy. 
Dù đang đứng, đang ngồi, đang đi, hay đang nằm, tâm vân 
như nưóc đang tĩnh lặng mà chảy. Tu tập làm cho tâm được 
như vậy là ta đang có được cả sự tĩnh lặng và trí tuệ, có cả 
định và tuệ. 

Mục đích của sự tĩnh lặng (định) là gì? Tại sao chúng ta 
cần phải có trí tuệ (tuệ)? Tất cả những trạng thái đó chỉ nhằm 
mục đích giải thoát chúng ta khỏi khổ, không vì mục đích 
nào khác. Hiện thòi chúng ta đang sống vói sự khổ (dukkha), 
không hiểu biết sự khổ, và do vậy cứ sống dính vói nó. 
Nhưng nếu cái tâm đạt đến trạng thái như tôi vừa nói trên, 
thì sẽ có được nhiều loại sự hiểu biết (tri kiến) khác nhau. 
Người ấy sẽ hiểu biết về khổ, hiểu biết về nguyên nhân khổ 
và hiểu biết về cách tu tập để đạt đến sự chấm dứt khổ. Đó 
chính là những sự thật Thánh Đế. Bốn diệu đế đó sẽ tự hiển 
hiện khi tâm có sự "tĩnh tại mà trôi chảy". 

Khi tâm được như vậy thì dù chúng ta đang làm gì 
chúng ta cũng không bị lãng tâm, thất niệm; thói tính lãng 
tâm thất niệm sẽ suy yếu dần và mất luôn. Dù chúng ta trải 
nghiệm sự gì chúng ta sẽ không rót vào lãng tâm thất niệm 
bởi vì tâm sẽ tự nhiên bám chặt vào sự tu tập, nó không hề 
buông lỏng giây phút tu tập nào. Tâm sẽ tự nó sợ buông lỏng 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 85 


hay đánh mất sự tu tập. Khi chúng ta tiếp tục tu tập và học 
hiểu thêm từ trải nghiệm thì chúng ta sẽ "uống" Giáo Pháp 
càng lúc càng nhiều hơn, và lòng tin của chúng ta càng tăng 
cao hơn. 

Đối với một nguời tu tập thực thụ thì nó sẽ xảy ra nhu 
vậy. Chúng ta không nên làm loại nguời chỉ biết dựa theo 
nguời khác. Nếu các bạn tu của chúng ta không chịu tu tập, 
ta cũng không chịu tu, bởi tu một mình ta thấy nguợng. 
Hoặc nếu họ ngừng tu hay bỏ tu, ta cũng ngừng tu hay bỏ tu 
theo họ. Hoặc nếu họ tu thì ta tu theo. Hoặc nếu su phụ bảo 
ta làm gì ta mói làm theo. Nếu thầy bảo chúng ta không tu, ta 
không tu. Tất cả những truờng hợp đó đều không hay, 
những cách dựa theo nguời khác thì khó mà nhanh đạt đến 
giác ngộ. 

Chúng ta đang tu tập ở đây vì cái gì? Khi chúng ta có 
một mình, chúng ta nên có thể tự tu tập liên tục đuợc. Bây 
giờ, khi chúng ta đang sống tu chung với nhau trong chùa ở 
đây, khi đến giờ tu chung (giờ tụng kinh, giờ thiền tập buổi 
sáng và buổi tối theo chuẩn mực trong chùa), chúng ta nên 
đến chung và cùng tu tập theo các chuẩn mực của chùa. 
Chúng ta xây dựng thói quen để cách tu tập của chúng ta 
đuợc nhập vào trong tim chúng ta, và sau đó nếu chúng ta có 
sống tu ở đâu, chúng ta vân có thể duy trì những chuẩn mực 
và nhịp độ tu tập của mình theo cùng cách đó. 

Điều đó giống nhu có đuợc tờ giấy bảo chimg vậy. Ví 
dụ nhu khi có đức Vua Thái Lan có đến đây, chùa chúng ta 
có thể chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo nhu có thể. Vua ở 
lại chùa trong chốc lát rồi lại đi, nhung ngài sẽ đóng dấu 
hoàng gia để chimg nhận mọi sự ở trong chùa đều ngăn nắp, 
tốt lành. Giờ chúng ta đang sống tu cùng nhau, và giờ là lúc 
chúng ta phải học giỏi cách tu tập, học hiếu về cách tu tập và 
đua nó vào trong tâm chúng ta (nhập tâm) để môi chúng ta 



86 • Thiên sư Ajahn Chah 


CÓ thế trở thành là người tự chimg cho chính mình. Giống 
như những đứa trẻ giờ đến lúc phải trưởng thành vậy. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 87 


89 


Hiểu Biết Về Khổ 


Khổ là sao? Nó dính vào da và ngấm sâu vào trong thịt 
ta; từ thịt nó ngấm sâu vào xuong tủy ta. Nó giống nhu sâu 
mọt ăn vỏ cây, rồi ăn sâu vào thân cây, và ăn sâu nữa vào lõi 
cây, cuối cùng cây héo chết luôn. 

Chúng ta lón lên nhu vậy. Khổ đã chôn chặt thấu bên 
trong. Cha mẹ chúng ta dạy chúng ta ham muốn, tham chấp, 
dính chấp, coi trọng và nắm giữ mọi thứ, tm chắc rằng chúng 
ta đang sống vói một 'linh hồn' và 'bản ngã cố định', và tin 
mọi thứ thuộc về chúng ta. Từ lúc đuợc sinh ra chúng ta đã 
đuợc dạy nhu vậy. Chúng ta nghe cha mẹ và xã hội dạy đi 
dạy lại từng ngày, và cách nghĩ đó đã ngấm rất sâu vào trong 
trái tim và tâm trí chúng ta, và nó nằm ỏ đó nhu một cảm 
nhận cố hữu chắc chắc trong tâm ta rồi. Chúng đuợc dạy 
phải đạt đuợc nhiều thứ, phải tích lũy và nắm giữ nhiều thứ 
càng tốt, phải coi chúng là quan trọng và là 'của ta'. Đó là 
những gì cha mẹ biết và răn dạy chúng ta hàng ngày. Do 
vậy, cái tu tuỏng đó đã ăn sâu vào trong tâm trí, ăn sâu vào 
tận xuong tủy của chúng ta. 

Khi chúng ta quan tâm đến thiền tập, đi đến nghe 
những giáo lý và huóng dân tu tập thì những giáo lý đó 
không dê hiểu chút nào đối vói chúng ta. Giáo lý đó không 
thực sự nắm đuợc chúng ta. Vì sao? Bởi vì giáo lý đó dạy 
chúng ta không coi và không làm mọi chuyện theo cách cũ 
mà cha mẹ và xã hội đã dạy cho chúng ta. Khi chúng ta nghe 
giáo lý đó, nó chẳng thấm nổi vào tâm trí chúng ta; chúng ta 
chỉ biết nghe bằng tai, nghe tai này lọt qua tai kia mà thôi. 
Nguòi đòi vốn chẳng bao giò hiểu biết về chính mình. 



88 • Thiên sư Ajahn Chah 


Do vậy đối với nhiều người, khi ngồi nghe giáo lý chỉ 
giống như nghe tiếng nói chạy qua tai. Chẳng có điều gì 
nghe lọt vào trong tai và tác động vào tâm trí. Cũng giống 
như người đánh võ quyền Thái, ta cứ đánh liên tục liên tiếp 
nhưng đối thủ chẳng bao giò dính đòn hay ngã gục được. 
Chúng ta bị dính kẹt vào cái tự ngã, tự ta và tự đại. Bậc hiền 
trí xưa giò vân nói: giang son dê dòi, tâm người khó đổi. 
Thay đổi sang bằng núi non còn dê làm hon thay đổi cái 'ta' 
của một con người. 

Thiệt vậy mà, chúng ta có thể dùng thuốc nổ để sang 
dòi núi no. Nhimg còn cái 'ta' tự đại thì ôi thôi—người oi, dê 
gì! Bậc hiền trí chân tu đã cố dạy chúng ta cho đến tận ngày 
chúng ta chết, nhưng họ cũng chẳng giúp gì được để lột bỏ 
cái 'ta' tự đại đó của chúng ta trưóc khi chúng ta chết. Cái 'ta' 
đó vân còn cứng chắc và mạnh bạo. Những ý tưởng sai lạc 
(tà kiến) và những khuynh hưóng bất thiện (gông cùm) vân 
còn ciáng chắc và khó đổi dòi, nhưng chúng ta thậm chí cũng 
không ý thức biết về điều đó. Do vậy, những bậc hiền trí lại 
nói việc loại bỏ cái 'ta' và chuyển hóa sự hiểu biết sai lạc (tà 
kiến) thành đúng đắn (chánh kiến) là việc khó làm nhất trong 
mọi thòi đại. 

Đối vói chúng ta là loại người phàm phu tục tử 
(puthuiiana), để tiến thân trỏ thành một người đạo hạnh 
{kaỉyãnaiana) là điều rất khó. Puthuiiana có nghĩa là người ngu 
tối, người tối trí, người bị dính kẹt trong bóng tối và vô 
minh, không nhìn thấy lẽ thật của sự sống. Còn kalyănaiana là 
người đã làm sáng tỏ nhiều điều. Chúng ta chỉ dạy mọi 
ngưòi phải biết khai sáng tức là làm cho mình giác ngộ, 
nhimg họ không muốn làm bởi họ không hiểu được tình 
cảnh thực của mình là gì, họ không hiểu cái trạng thái ngu 
mò và vô mmh của mình. Do vậy họ cứ mãi sống lang thang 
trôi giạt trong trạng thái ngu mò đó. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 89 


Nếu chúng ta thấy một đống phân trâu trên đuờng ta 
đâu nghĩ đó là của ta. Chúng ta cứ mặc kệ nó ở đó bởi chúng 
ta chỉ là một đống phân dơ bẩn thôi mà. 

Cách nhu vậy đó. Phân chỉ tốt theo một cách dơ bẩn, ô 
nhiêm. Giống nhu tiền của thì tốt cho tiện nghi đời sống, 
nhimg tiền của do hành vi bất thiện mà có thì nó cũng chỉ là 
thứ dơ bẩn, ô nhiêm. Những thứ xấu ác là thức ăn của nguời 
xấu ác. Điều bất thiện là thức ăn của kẻ bất thiện. Nếu chúng 
ta chỉ họ làm điều tốt thiện họ sẽ không làm, nhimg họ thích 
giữ yên mình nhu vậy bởi họ đâu nhìn thấy sự nguy hại bên 
trong những điều bất thiện. Nếu không nhìn ra những nguy 
hại thì không cách nào họ tu sửa đuợc. Nếu quý vị nhận ra 
nó, quý vị biết rõ nó chỉ là đống phân, không có giá trị bằng 
một phân vàng. Sau khi biết rõ nhu vậy, quý vị sẽ muốn 
chọn vàng chứ đâu còn muốn đống phân trâu đó. Còn nếu 
quý vị không nhận ra giá trị của đống phân đó là gì, quý vị 
vân cứ muốn đống phân đó là của mình. Khi đó có ai cho 
vàng bạc sạch sẽ, quý vị cũng không thèm quan tâm; quý vị 
chỉ thấy đống phân dơ bẩn đó là giá trị. 

Đó là cái 'tốt' của sự ô nhiêm. Vàng, bạc, kim cuơng, 
hột xoàn đuợc cho là những thứ quý giá trong cõi nguời. Còn 
những thứ tanh hôi và thúi rửa thì là những thứ tốt cho ruồi 
nhặng và côn trùng thích ăn chúng. Nếu chúng ta lấy nuớc 
hoa thơm xịt lên những đống phân hay chô tanh hôi thúi rửa, 
ruồi nhặng sẽ lập tức bỏ đi. Nuớc hoa chỉ thơm đối với con 
nguời, nuớc hoa là hôi thúi và ghê tởm đối với ruồi nhặng, 
ruồi nhặng coi chô dơ bẩn và tanh hôi là tốt đối vói chúng. 
Tuơng tự, những kẻ có cách nhìn cách nghĩ sai lầm (tà kiến) 
thì những thứ xấu ác bất thiện là thứ 'tốt' của họ. Những thứ 
ô nhiêm bất thiện là thứ họ thích và họ nghĩ rằng đó là điều 
'tốt' nên làm. (Ví dụ nguời bất thiện thuờng coi sự tranh đấu 
giành giựt là điều phải làm mới có đuợc hạnh phúc trong 



90 • Thiên sư Ajahn Chah 


CUỘC sống). Ruồi nhặng cũng vậy, giả dụ có ai nói với chúng 
phân cứt là thứ hôi thối dơ bẩn, chúng sẽ nói phân cứt là thứ 
thơm ngon của chúng, là lẽ sống của chúng. Chúng đâu dê 
thay đổi từ phân cứt qua hoa thơm trái ngọt nhu ong, nhu 
chim. Nguời có nhiều căn bất thiện cũng vậy, chúng ta 
không dê gì chỉ dạy họ cái gì là thiện lành trong sạch. 

Dù chúng ta có gom một đống hoa thơm ngát để giữa 
chợ, ruồi nhặng cũng chẳng thèm để ý đến. Giả dụ nhu 
chúng ta có trả tiền nhiều cho chúng bu lại, chúng cũng 
chẳng thèm. Nhung nếu có thứ dơ bẩn nhu ruột cá, đầu tôm, 
rác ruởi ở đó, dù hôi thối ghê tởm cỡ nào chúng cũng lập tức 
bu bám; bởi đối với chúng đó mới là mùi vị thơm ngon, đó 
mới là lẽ sống còn của chúng. Tà kiến cũng giống nhu vậy, tà 
kiến nhận cái xấu ác ô nhiêm làm cái 'đúng', làm lẽ sống. 
Nguời tà kiến chỉ thích làm những điều bất thiện, bởi họ cho 
đó là điều 'tốt' cần phải làm, coi đó là lẽ sống còn của họ. Cái 
dơ bẩn ô nhiêm đối với nguời thiện lành trong sạch lại là cái 
trong sạch tốt đẹp của những nguời bất thiện. Nguời bất 
thiện sống đắm chìm trong những suy nghĩ và hành động 
bất thiện, nhung họ coi đó là lẽ sống, là 'tốt' đối với họ. Còn 
điều tốt lành, nhu huơng hoa mật ngọt của con ong chỉ là thứ 
hôi thối đáng chê đối với ruồi nhặng. Bởi ruồi nhặng đâu 
nhận ra giá trị của huơng hoa mật ong nên nó đâu thay đổi 
đuợc. Nguời bất thiện cũng không nhận ra giá trị của những 
việc thiện lành, không nhận ra sự nguy hại và ô nhiêm của 
những điều xấu ác, bởi vậy họ đâu có thay đổi và tu sửa 
đuợc. 

Cái khó là chô đó. Cái khó là chô cách nhìn và cách 
nghĩ. Cái khó là chô tà kiến. Đó là cái khó khăn trong tu tập, 
nhimg tu tập là chúng ta phải chịu khó để vuợt qua cái khó 
khăn để đạt đến cái dê chịu, bình an. Trong Giáo Pháp, 
chúng ta bắt đầu bằng sự thật về khổ (dukkha), đó là cái tính 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 91 


chất khổ, cái mặt khổ, cái mặt bất toại nguyện của mọi sự 
sống. Nhưng ngay khi chúng ta nếm trải khổ, chúng ta thấy 
đau lòng. Chúng ta không muốn nhìn thấy khổ, chúng ta 
không muốn nhìn vào sự khổ. Khổ (dukkha) đích thực là sự 
thật, nó là thực tại, nhưng chúng ta không muốn đến gần nó 
hay đối diện vói nó. Theo một cách nào đó, chúng ta không 
muốn nhìn thấy khổ, không muốn nhìn vào cái mặt khổ tất 
yếu của sự sống. Điều này giống như cách chúng ta không 
thích nhìn người già, chúng ta chỉ thích nhìn người trẻ đẹp. 

Nhưng, về lý khoa học mà nói, nếu chúng ta không 
chịu nhìn vào sự khổ thì chúng ta sẽ không bao giò hiểu 
được sự khổ, cho dù chúng ta có sống và chịu khổ qua bao 
trăm ngàn kiếp. Khổ là một lẽ thực, đó là sự thật tất yếu, là 
chân lý, đó là thánh đế. Nếu chúng ta cho phép bản thân 
mình đối diện vói sự khổ, nhìn vào sự khổ, thì chúng ta đã 
bắt đầu có thể tìm ra con đường thoát khỏi sự khổ đó. Lý tu 
mỏ đầu của Đức Phật là vậy. Nếu chúng ta chịu đi và chịu 
gặp chô bí đường thì ỏ đó chúng ta mói nghĩ ra cách để thoát 
ra khỏi thế bí đó, mói có thể tìm ra lối để vượt qua nó. Tưong 
tự, khi chúng ta gặp phải những sự khó khổ, chúng ta phát 
triển sự hiểu biết và trí tuệ như vậy. Nếu không đối diện và 
tìm hiếu những sự khó khổ là gì, làm sao chúng ta có được 
sự hiểu biết và trí tuệ về chúng. Nếu không chịu nhìn vào sự 
khổ, thì coi như chúng ta không thực sự nhìn vào những vấn 
đề khó khổ và giải quyết chúng; chúng ta cứ để mặc cho 
chúng đến đi một cách thản nhiên, chúng ta cứ để cho chúng 
liên tục bao quanh sự sống và cuộc đòi của chúng ta. 

Cách huấn luyện của tôi là để mọi người dính vào khổ, 
bởi vì khổ chính là con đưòng của Đức Phật đi đến sự giác 
ngộ. Phật muốn chúng ta nhìn sự khổ và nhìn thấy nguyên 
nhân của khổ, nhìn thấy sự thật của trạng thái chấm dứt khổ, 
và nhìn thấy con đường dân đến trạng thái sự chấm dứt khổ 



92 • Thiên sư Ajahn Chah 


đó. Đó là cách thoát khổ của những bậc thánh nhân {ariya), 
những bậc giác ngộ đã làm. Nếu quý vị không chịu đi theo 
cách đó thì không có lối thoát. Cách duy nhất là hiểu biết về 
khổ, hiểu biết nguyên nhân của khổ, hiểu biết sự thật của 
trạng thái diệt khổ, và hiểu biết cái con đuòng dẫn ta đến 
trạng thái diệt khổ thoát khổ đó. Đây chính là cách những 
bậc thánh nhân {ariya), bắt đầu là những nguòi Nhập Luu 
(Tu-đà-hoàn) đã có thể thoát khổ. Cần phải hiểu biết về khổ. 
Hiểu biểt ve sự kho là điều can thiểt. 

Nếu chúng ta hiểu biết rõ về sự khổ, chúng sẽ nhìn thấy 
nó trong tất cả mọi sự chúng ta trải nghiệm. Nhiều nguòi 
cảm giác rằng họ đâu có bị khổ đau gì nhiều. Đi tu theo đạo 
Phật là nhằm mục đích giải thoát bản thân khỏi khổ đau. 
(Vậy tại sao lại nói chúng ta cần phải nếm trải và nhìn vào sự 
khổ đau?). Tại sao chúng ta phải chịu nếm trải thêm khổ nữa, 
vậy là sao?. Là nhu vầy, khi khổ khỏi sinh, chúng ta nên suy 
xét điều tra về nó để thấy đuợc nguyên nhân của nó. Rồi sau 
khi chúng ta đã hiểu rõ nguyên nhân của nó, chúng ta có thế 
tu tập để diệt trừ những nguyên nhân đó. Tiến trình Phật đã 
khai giảng là: khổ, nguyên nhân khổ, diệt trừ khổ. Để đi đến 
sự diệt khổ thì chúng ta phải hiểu biết con-đuòng tu tập, 
hiếu biết đạo-lý của Phật. Rồi đến lúc chúng ta đã đi thành 
công hết con đuòng đó, khổ sẽ không còn khỏi sinh nữa; chô 
đó chính là lối thoát ra, lúc đó ta đã giải thoát khỏi mọi sự 
khổ. 

Nhung việc tu theo đạo lý của Phật là đi nguợc lại 
những thói tâm và kiến chấp tự hồi nào giò của chúng ta. 
Làm nguợc lại những thói tâm thói tính sẽ gây ra nhiều khổ 
đau. Theo thói thuòng chúng ta sợ khổ đau. Nếu làm điều gì 
làm chúng ta khổ đau thì chúng ta đâu muốn làm nó. Thói 
thuòng chúng ta chỉ muốn thấy những thứ tốt và đẹp, còn 
những thứ khổ và xấu thì chúng ta không thích dính vào. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 93 


(Nhưng đạo Phật thì dạy chúng ta làm ngược lại). Khổ là một 
sự thật, khổ là chân lý, khổ là một chân pháp {saccadhamma). 
Nếu có khổ xảy ra trong tâm quý vị thì quý vị mói nghĩ đến 
phưong cách giải thoát khỏi khổ chứ. (Không có khổ thì giải 
thoát là giải thoát khỏi cái gì?). Chính khổ sẽ dân dắt chúng 
ta biết quán xét, điều tra về nó. Chúng ta sẽ không bị mê ngủ 
mê man bởi vì lúc đó chúng ta có ý định (ý hành) điều tra 
suy xét về những sự khổ đau để tìm ra đĩêu gì đích thực đang 
diễn ra trong tâm, chúng ta sẽ cố gắng tìm ra những nguyên 
nhân và những hậu quả của chúng. 

Những người đang sung sưóng thì không phát triển trí 
tuệ hiểu biết. Họ đang ngủ say. Giống như một con chó đã 
ăn no nê rồi nằm lăn ra ngủ vậy. Nó chẳng muốn làm gì nữa. 
Nó chỉ nằm lăn ra ngủ suốt ngày. Nó cũng chẳng thèm thức 
dậy sủa khi có ăn trộm vô nhà—nó quá no nê nên chỉ muốn 
nằm nghỉ ngủ. Nếu chúng ta chỉ cho nó ăn vừa phải, nó sẽ 
luôn thức tỉnh và cảnh giác. Nếu có ăn trộm lẻn vô, nó cũng 
cảnh giác được và nhảy ra sủa. Quý vị hiểu được chô này 
không? 

Nhân loại chúng ta bị mắc bây và bị cầm tù trong thế 
gian này, và chúng ta có hàng đống những rắc rối khó khăn 
như vậy; và chúng ta luôn phải sống trong đầy dây nghi ngò 
và lo âu. Đây không phải chuyện nhỏ, không phải chỉ là trò 
choi hay chỉ là hoàn cảnh ngắn hạn của môi người. Đây thực 
sự là tình cảnh khó khăn và đầy phiền não của tất cả mọi 
người. Chúng ta đều đang ỏ trong tình thế nghiêm trọng đó, 
chứ không phải chỉ đang ỏ trong một hoàn cảnh khó khăn 
ngắn hạn. Có nhiều thứ chúng ta cần phải trừ bỏ. Theo cách 
và đạo lý của đạo Phật, để tu tập tu dưỡng tâm linh, chúng ta 
cần nên từ bỏ thân này của chúng ta, từ bỏ cái bản thân của 
chúng ta. (Từ bỏ không có nghĩa là đi giết chết thân này, từ 
bỏ là từ bỏ sự chấp thân này là 'ta', là 'của ta'). Chúng ta phải 



94 • Thiên sư Ajahn Chah 


chọn cách giải quyết đế mang lại sự sống thực sự cho chúng 
ta. Từ bỏ, chúng ta có thể nhìn tấm gương của những người 
từ bỏ, chẳng hạn như Đức Phật lịch sử. Phật trước khi đi tu là 
thuộc tầng lớp chiến sĩ cao quý trong hệ cấp phong kiến 
trong xã hội thời đó, Phật là thái tử của một đất nước giàu 
đẹp thời đó, nhimg Phật đã có thể bỏ hết tất cả mọi thứ sau 
limg và không thối chuyển. Là một người thừa kế quyền lực 
và sự giàu có bậc nhất thời đó, nhưng Phật đã từ bỏ tất cả. 

Khi chúng ta nói về Giáo Pháp vi tế vi diệu, hầu hết 
mọi người đều thấy sợ. Họ không dám bước vào Giáo Pháp, 
không dám thử bước vào đạo. Ngay cả khi nói "Đừng làm 
điều xấu ác" thì hầu như chẳng mấy ai làm được. Tình cảnh 
chung là như vậy đó. Do vậy tôi đã cố tìm mọi cách để chỉ 
dạy, để mọi người có thể vượt qua tình trạng này. Tôi hay 
nói với họ như vầy: dù chúng ta đang vui hay buồn, sướng 
hay khổ, đang khóc hay đang ca hát thì cũng vậy thôi — sống 
trong thế gian này chúng ta chẳng khác gì đang sống trong 
cái lông. Chúng ta đâu có vượt ra khỏi tình trạng giới hạn 
của cái lông. Dù có giàu đến đâu cũng đang sống trong cái 
lồng đó. Dù có nghèo đến đâu cũng đang sống chung trong 
cái lông đó. Nếu có đang vui mừng ca hát thì cũng đang ăn 
mừng ca hát ở trong cái lông. Nếu đang được vinh danh vinh 
phận thì cũng là sự vinh danh trong cái lông đó. 

Cái lông đó là cái gì? Đó là cái lông của sự sinh, cái lông 
của sự già, cái lông của sự đau bệnh, cái lông của sự chết. 
Sinh, già, bệnh, chết. Chúng ta đâu chạy thoát khỏi cái lông 
đó. Theo một cách nhìn, chúng ta đang bị giam cầm trong cái 
Tồng' thế gian này. Cứ suốt ngày suốt đời nghĩ "đây là của 
ta", "đó là của ta". Chúng ta ngu mờ, chẳng biết chúng ta 
đích thực là gì và đích thực đang làm gì. Đích thực, tất cả 
việc chúng ta đang làm chỉ là tích tạo thêm những khổ đau 
cho mình. Đâu phải thứ gì xa xôi gây ra khổ đau cho chúng 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 95 


ta đâu, chính chúng ta tạo ra khổ đau cho mình; chính là 
chúng ta không chịu nhìn vào chính mình. Dù có đuợc sung 
suóng và hạnh phúc bao nhiêu, nhrmg sau khi đuợc sinh ra 
trên đòi này chúng ta không thể tránh khỏi sự già, bệnh, 
chết. Đó chính là sự khổ đau, đó chính là nghĩa của chữ 
dukkha, ngay bây giò và tại đây. 

Chúng ta luôn luôn bị khổ sỏ vì khổ đau và bệnh tật. 
Khổ đau và bệnh tật có thể xảy ra bất cứ lúc nào? Giống nhu 
chúng ta vừa ăn cắp thứ gì. Nguòi ta có thể đến bắt tù bất cứ 
lúc nào. Đó là tình cảnh của chúng ta, tình cảnh của kiếp 
sống này. Đầy hiểm nguy và rắc rối. Chúng ta đang sống 
giữa nhiều hiểm họa; sinh, già, bệnh, chết đang thống trị kiếp 
sống của chúng ta. Chúng ta không thể chạy đi đâu, không 
thể thoát khỏi nó. Nhu chim trong lông, nhu cá trong chậu. 
Chúng có thể đến bắt ta bất cứ lúc nào — chúng luôn luôn có 
co hội tốt đế đến bắt ta. Già, bệnh, chết luôn luôn có mặt. Do 
đó chúng ta chỉ biết cam phận và chấp nhận tình cảnh đó. 
Chúng ta cần phải biết bào chữa tội lỗi của chúng ta. Nếu 
biết làm vậy, bản kết án có thể sẽ nhẹ bót. Nhung nếu ta 
không chịu bào chữa biện hộ, chúng ta sẽ chịu bản án nặng 
nề hon. Nếu biết bào chữa, chúng có thể nhẹ tay vói ta ít 
nhiều; chúng ta sẽ không bị cầm tù quá lâu. 

(Nếu ta không nhìn nhận khổ, khổ sẽ càng nặng hon). 

Khi thân đuợc sinh ra nó không thuộc về 'ai' hết. Giống 
nhu cái thiền đuòng này vậy. Sau khi đuợc xây xong, thằn 
lằn đến ở. Những côn trùng và bò sát cũng đến ở. Thậm chí 
rắn cũng vô ở. Mọi vật đều có thể đến ở. Nó không chỉ là cái 
sảnh đuòng của chúng ta; nó là sảnh đuòng của mọi vật. 

Những thân này của chúng ta cũng vậy. Chúng không 
phải của chúng ta. Chúng ta đến ỏ trọ trong các thân và tùy 
thuộc vào chúng. Bệnh, đau, già...đến ỏ trong thân, và ta 
cũng chỉ là kẻ ỏ chung trong thân. Đến khi các thân này trải 


96 • Thiên sư Aiahn Chah 


qua những khổ, già, bệnh, đau...rồi chúng tan rã và chết, đó 
không phải là ta chết. Đó là thân già, bệnh, chết; đâu phải 
chúng ta chết đâu. Hãy suy xét và chánh niệm một cách rõ 
ràng về điều này. Và sau khi hiểu biết rõ nhu vậy, sự ràng 
buộc vào thân này của chúng ta sẽ từ từ đuợc tháo buông ra. 
Thân chỉ là tạm bợ, thân này chỉ là giả tạm, phù du. Ta không 
còn chấp thủ thứ gì của cái thân này nữa. (Gông cùm 'thân 
kiến' sẽ từ từ phai biến). 

Sinh đã tạo ra gánh nặng cho chúng ta. Nhimg thông 
thuòng chẳng ai chấp nhận lẽ thực đó. Chúng ta thuòng cho 
rằng sự sinh ra đâu phải là kẻ thù lón nhất. Chúng ta cho 
rằng sự chết và sự không đuợc tái sinh lại (làm nguòi, làm 
tiên) mói là điều tệ hại nhất. Đó là cách chúng ta nhìn mọi 
thứ. Chúng ta thuòng chỉ biết nghĩ mình sẽ cần có thêm đuợc 
bao nhiêu nữa trong tuong lai. Và do vậy chúng ta dục vọng 
nhiều hon: "ưóc gì kiếp sau ta đuợc sinh ra làm tiên làm tròi, 
hoặc đuợc sinh ra làm nguòi giàu có sung suóng". Chúng ta 
chỉ biết nghĩ xa đến vậy thôi, chỉ biết đòi hỏi những thứ đó. 

Thực ra chúng ta đang đòi hỏi thêm những gánh nặng 
nặng nề hon mà thôi! Nhung chúng ta cứ nghĩ những thứ đó 
mói mang lại hạnh phúc cho tuông lai và kiếp sau. Vì nghĩ 
và tham muốn nhu vậy nên việc học hiểu thâm nhập Giáo 
Pháp là quá khó làm đối vói chúng ta. Để làm đuợc điều đó 
chúng ta cần phải có sự quán xét điều tra một cách nghiêm 
túc. 

Cách suy nghĩ của chúng ta là hoàn toàn khác vói ý dạy 
của Phật. Cách nghĩ đó chỉ mang thêm gánh nặng. Phật thì 
dạy phải trút bỏ và dẹp bỏ những tham dục đó. Nhung 
chúng ta cứ than "Tôi không thể làm đuợc". Do vậy chúng ta 
cứ tiếp tục mang vác những tham vọng và nó càng lúc càng 
nặng hon. Từ lúc đuợc sinh ra chúng ta đã mang vác cái 
gánh nặng đó rồi. 


Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 97 


Rồi cứ tham, tham nữa, tham vọng hon nữa, quý vị có 
biết dục vọng có giới hạn của nó không? Tới mức nào nó 
được thỏa mãn? Nếu quý vị chịu suy xét nó thì quý vị sẽ 
thấy dục vọng (tanhã) là không thể thỏa mãn được. Nó cứ 
tiếp tục muốn, muốn nữa; ngay cả lúc nó gây ra khổ đau chết 
người, ngay cả đến lúc sắp chết nó vân còn tham muốn. Dục 
vọng cứ liên tục muốn và muốn nữa, bởi không khi nào nó 
được thỏa mãn. 

Đây là chô quan trọng. Nếu mọi người biết nghĩ suy 
theo một cách cân bằng và đúng mực — chà, ví dụ như nói về 
quần áo. Chúng ta cần bao nhiêu bộ đồ? Và thức ăn- chúng 
ta cần bao nhiêu để ăn? Cùng lắm một bữa ăn chúng ta ăn 
hai dĩa đầy thì cũng quá đủ no vậy. Nếu chúng ta biết giữ 
điều độ và sống theo chừng mực đúng đắn thì chúng ta sẽ 
thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc, nhrmg ít có ai chịu làm như 
vậy. 

Những lời Phật đã hướng dân là dành cho "người 
giàu". Biết hài lòng với cái mình đang có là "người giàu". 
Giáo lý này là để cho "người giàu". Đó là giáo lý đáng để học 
hỏi, đáng để quán chiếu với thực tế. (Giàu về mặt trí tuệ tâm 
linh). Trước tiên, đó là lối sống có đạo đức. Khi cuộc sống 
chúng ta đã tạm ổn định, chúng ta nên nghĩ thêm về cuộc 
sống tâm linh. Ta có thể tái sinh về bất kỳ cõi nào sau khi 
chết. Lối sống có đạo đức giúp tránh những con đường dân 
xuống những cõi thấp xấu (như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh). 

Rồi đến phần Giáo Pháp cao sâu hơn. Có thể một số 
người không hiểu nó. Ví dụ, nhiều người nghe Phật nói rằng 
đối vói Phật, Phật không còn sinh nữa (sinh đã tận) thì họ 
thấy khó chịu. Nói thẳng ra, Phật nói chúng ta không nên được 
sinh ra nữa, vì sinh là nguyên nhân khố. Chỉ là từ cái sinh mà khổ, 
hãy suy xét kỹ về đĩêu này. Sau khi sinh là có khổ đi theo. Khố có 
mặt ngay lúc sinh. Chúng ta cứ nghĩ nhờ có sinh nên chúng ta 


98 • Thiên sư Aiahn Chah 


CÓ có mắt, có mũi, miệng, đủ thứ. Giờ lại nghe người ta tu 
hành để...không còn được sinh ra nữa, nghe vậy chúng ta 
thất vọng và sợ hãi, chẳng ai muốn tu hành để đi đến đó. 
Nhưng giáo lý sâu sắc nhất của Phật là ở chỗ đó. 

Tại sao chúng ta đang có khổ? Bởi vì chúng ta đã được 
sinh ra. Do vậy, chúng ta được dạy để chấm dứt sinh. Chô 
này không phải chỉ nói về sự sinh tử của thân này. Thân này 
sinh ra rồi chết đi, chuyện đó một đứa trẻ con cũng biết. Khi 
hoi thỏ chấm dứt, thân chết, nằm thành xác chết. Đây là cách 
chúng ta hay tả về cái chết. Ngưòi chết tắt thỏ. Nhimg còn 
cái ngưòi chết đang thỏ—chính là ta đang sống mà chết đi 
trong từng giây từng phút—thì chẳng ai để ý đến. Chúng ta 
chỉ người chết là chỉ cái xác chết thôi. Đó là chết. 

Sinh cũng vậy, khi nói sinh là ta nghĩ đến việc một 
ngưòi mẹ đến nhà thưong sinh ra đứa con. Chúng ta chỉ biết 
về một cái thân được sinh ra, nhưng lúc nào cái tâm được 
sinh ra thì ta không biết được. Những trạng thái tâm thì có 
mặt lúc nào? Khi ta bực mình chuyện nhà cửa, ta có để ý tâm 
đó từ đâu sinh ra? Lúc có tâm trạng thưong mến. Lúc có tâm 
trạng bực bội. Lúc dễ chịu, lúc khó chịu —đủ thứ loại trạng 
thái của tâm. Đó là sinh. 

Khi mắt nhìn thấy thứ gì gây khó chịu, khổ sinh ra. Ta 
nghe điều gì dễ chịu, khổ cũng sinh ra. Cuối cùng cũng chỉ là 
khổ. (Sưóng, dê chịu, hạnh phúc...chỉ là mặt khác của khổ mà 
thôi). 

Phật tóm lại rằng: chỉ có một đống khổ. Khổ sinh và 
khổ diệt. Tất cả chỉ có vậy. Chúng ta cứ chụp lấy và dính vào 
khổ, dính vào khổ sinh, dính vào khổ diệt, nhưng chưa bao 
giò hiểu về nó. 

Khi khổ khỏi sinh, ta nói mình có khổ. Khi khổ chấm 
dứt, ta gọi đó là sưóng (lạc). Khổ và sưóng chỉ là hai mặt của 


Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 99 


một nguyên nhân. Chỉ là do khổ. Lúc nó sinh thì gọi là khổ, 
lúc nó hết thì gọi là sướng. Chúng ta được dạy để quan sát 
thân và tâm đang sinh và đang diệt. Chẳng có gì khác ngoài 
tấn tuồng này của khổ. 

Nói lại, chúng ta nhận thấy khổ khi khổ khỏi sinh. Rồi 
khi khổ hết chúng ta nhận thấy sưóng. Chúng ta nhìn nó và 
gán cho nó là sưóng, nhimg thực ra nó không phải vậy. Đó 
chỉ là sự hết khổ, sự chấm dứt khổ. Khổ khỏi sinh và biến 
mất, có rồi mất, sinh rồi diệt, và chúng ta cứ chụp lấy nó, và 
phân thành khổ và sưóng. Sự sưóng (hạnh phúc, dê chịu) có 
mặt, ta thấy vui. Sự không sưóng (bất hạnh, khó chịu) có 
mặt, ta thấy buồn. Thực ra sưóng hay không sướng chỉ là do 
khổ diệt hay khổ sinh mà thôi, chỉ là một thứ sinh rồi diệt. 
Khi có sinh, thì có cái gì đó. Khi có diệt, nó không còn cái đó. 
Đây chính là chô chúng ta bị rối tâm. Do vậy, Phật đã dạy 
rằng: chỉ có khổ sinh và khổ diệt, và ngoài đó ra, chẳng có gì 
khác. 

Chúng ta không nhận ra được rằng chỉ có khổ, bởi vì 
khi khổ chấm dứt, ta thấy sưóng ỏ đó. Chúng ta chụp lấy 
sưóng và dính vào nó. Nhrmg chúng ta chẳng hiểu được nó 
là gì, thực ra đó chỉ là sự sinh và diệt của một thứ là khổ. 

Phật tóm tắt lại rằng chỉ có sự sinh và diệt, ngoài ra 
chẳng có gì khác. Điều này trông khó nghe, hoặc nghe khó 
hiểu. Nhrmg ai thực sự cảm nhận được giáo pháp sẽ sống 
bình tâm mà không phụ thuộc vào thứ gì trên đòi và sống 
thư thái. (Không chấp khổ, không chấp sưóng). 

Sự thật là như vậy. Sự thật là trên thế giói này chẳng có 
thứ gì làm cho chúng ta khổ. Chẳng có gì đáng làm ta lo lắng 
về nó. Chẳng có gì đáng để ta khóc than hay tức cưòd về nó. 
Về bản chất, chẳng có gì bi thảm hay khoái lạc. (Khổ là do 
chúng ta tự cảm nhận, do chúng ta nghĩ, do chúng ta chọn 
lấy). 


100 • Thiên sư Aiahn Chah 


Nếu chúng ta thực sự hiểu biết giáo pháp và quán xét 
liên tục, thì chẳng có gì là một cái gì cả; duy nhất chỉ là sự 
sinh và diệt. Không có khổ hay suớng đích thực. Khi ta nhìn 
ra không có suớng không có khổ, thì tâm ta đuợc bình an. 
Nhung khi có khổ và có suớng, thì có sự trở thành (nghiệp 
hữu) và có sự sinh. Đó là sự chuyển hóa (tái sinh) bất tận. 

Chúng ta thuờng cố làm hết khổ để làm khởi sinh ra 
suớng. Đó là điều chúng ta muốn. Nhung cái chúng ta muốn 
không phải là sự bình an thực sự; đó chỉ là khổ và suớng. 
(Hai thứ đều có mặt thì không thể gọi là bình an hay bình 
tâm đuợc). Mục đích của Phật là dạy cho chúng ta cách tu 
hành để tạo ra loại nghiệp (kamma) vuợt trên cả khổ và 
suóng, và nó mang lại sự bình an. Nhrmg thói thuòng chúng 
ta hay nghĩ rằng chỉ có hạnh phúc mói đem lại sự bình an. 
Khi chúng ta tìm thấy vài điều hạnh phúc (tiền bạc, nhà cửa, 
gia đình, con cái, công việc...), chúng ta nghĩ rằng đã đủ tốt. 

Do vậy, chúng ta nghĩ có đuợc nhiều thứ là tốt, thói 
thuòng là vậy. Chúng ta chỉ nghĩ đến công thức: Làm tốt 
mang lại kết quả tốt, và chỉ có kết quả tốt thì chúng ta mói 
hạnh phúc. Chúng ta nghĩ làm nên hạnh phúc nhu vậy là đủ, 
nên không cần làm gì nữa. Nhung liệu những điều tốt đó có 
tồn tại đuợc lâu hay không?. Không. Chúng ta cứ chạy tói, 
chạy lui, lo này, lo nọ, tính này, tính nọ, nếm trải đủ thứ tốt 
và xấu, cố gắng cả ngày và đêm để cố giữ cho đuợc những 
thứ hạnh phúc mà ta gọi là tốt đó. 

(Giàu thì lo giữ của cải, danh phận..., nghèo thì lo giữ 
từng nồi com, manh áo, chô ỏ..., đó là cách chúng ta nghĩ sẽ 
mang lại hạnh phúc. Do vậy, ngày đêm ta phải lo lắng, tính 
toán sao cho giữ đuợc những thứ đó mói giữ đuợc hạnh 
phúc. Và cuộc sống chỉ là một sự đeo đuổi liên tục, không có 
sự bình an đích thực). 


Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 101 


Phật dạy rằng trước hết ta nên từ bỏ những điều xấu ác, 
làm những điều tốt thiện. Thứ hai, Phật dạy ta về sau cũng 
phải từ bỏ luôn cả điều xấu và điều tốt, không dính líu gì vào 
chúng, bởi vì chúng giống như những thứ nhiên liệu, rồi 
cũng bắt cháy thành lửa khổ. Tốt là nhiên liệu, xấu cũng là 
nhiên liệu. (Vì vậy: không nghĩ thiện, không nghĩ ác mới là 
cách đúng đắn). 

Nhưng, nếu chúng ta cứ chỉ giảng giáo lý ỏ mức trình 
độ này ta sẽ giết chết nhiều người. Nói kiểu rố ráo "không 
nghĩ thiện, không nghĩ ác" thì ngưòi ta khó mà theo kịp. Do 
vậy tốt nhất chúng ta quay lại bưóc căn bản và bắt đầu chỉ 
dạy họ về giói hạnh đạo đức. Giói hạnh là không làm hại lân 
nhau. Phải tự chịu trách nhiệm vói hành động của mình và 
không nên hãm hại hay lợi dụng người khác. Phật dạy điều 
đó, nhưng chỉ riêng điều đó mà người ta cũng không biết 
dừng lại. 

Tại sao chúng ta lại ỏ đây, trong thế giói này, trong tình 
cảnh này? Đó là do sinh. Khi hết sinh là hết khổ, hết sinh là 
không còn sinh vào cảnh giói khổ đau nào nữa. Giống như 
Phật đã nói trong bài khai giảng đầu tiên, kinh Chuyển Pháp 
Luân, rằng: "Sinh đã tận. Đây là kiếp sống cuối cùng của ta. 
Không còn sự tái sinh nữa đối vói Như Lai {Tathãgata}." 

Vậy mà ít ai biết được điểm này, chẳng mấy ai biết 
quay lại ngay chỗ "sinh" này để suy xét quán chiếu theo 
những nguyên lý mà Phật đã chỉ dạy. Nhưng nếu chúng ta 
có niềm tin và bước đi theo con đưòng của Đức Phật [đạo 
Phật] thì chúng ta sẽ được trả công bằng kết quả tốt lành. 
Nếu mọi người thực sự biết nưong tựa vào các phẩm hạnh 
của Tam Bảo thì sự tu tập sẽ dê dàng hon. 


102 • Thiên sư Aiahn Chah 


90 

Tu Tập Tận Tâm 


^Trong mọi nhà và mọi cộng đồng, dù chúng ta đang 
sống ở nông thôn, trong thành, trong rừng hay trên núi, 
chúng ta cũng đều trải nghiệm những sự sung suóng và khổ 
đau. Quá nhiều nguòi trong chúng ta thiếu một noi nuong 
tựa, thiếu một miếng đất, thiếu một khu vuòn để chúng ta có 
thể vun trồng những phẩm hạnh thiện lành của trái tim 
chúng ta. Chúng ta quá nghèo nàn về mặt tâm linh bởi 
chúng ta không thực sự có cam kết thực hành, bởi chúng ta 
không có đuợc sự hiểu biết rõ ràng cuộc sống này nghĩa là gì 
và chúng ta cần phải làm những gì. Từ nhỏ đến lón, chúng ta 
chỉ biết môi một việc là đi tìm sự huỏng thụ và thích thú của 
những khoái lạc giác quan. Chúng ta chẳng bao giò nghĩ đến 
những mối hiểm họa khi đang sống trôi giạt trong kiếp sống 
này, trong những việc gia đình, xã hội... 

Chúng ta không có một miếng đất để vun trồng và một 
ngôi nhà thực sự để ở, chúng ta không có một noi nuong tựa 
nào bên ngoài, và sự sống của chúng ta đầy những khó khăn 
và sầu não. Còn bên trong tâm này thì nghiêm trọng hon, 
chúng ta cũng thiếu giói hạnh (sĩla) và Giáo Pháp trong đòi 
sống của mình, chúng ta cũng thiếu đi nghe học giáo lý và 
thiếu thực hành Giáo Pháp. Hậu quả là chúng ta có rất ít trí 
tuệ trong đòi sống, và mọi thứ cứ diên ra theo chiều xuống 
dốc và suy đồi. Đức Phật, vị thầy của chúng ta, có đầy lòng 
từ ái (mettã) dành cho mọi chúng sinh. Phật đã huóng dân 
những nguòi con của những gia đình tốt có thể xuất gia đi tu 
và chứng ngộ chân lý,họ đi tu để thiết lập truyền bá Giáo 

® (Giảng cho nhiều nhiều Phật tử tại gia, có cả các tăng, nhân dịp lễ chùa họ 
đến để tu tập, giữ giới và nghe giảng pháp). 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 103 


Pháp vì hạnh phúc và ích lợi của số đông nhiều người. Phật 
đã dạy mọi người những cách làm ăn chân chính, dạy mọi 
người biết sống chừng mực và tiết kiệm tiền của, dạy họ biết 
cẩn trọng về sự đúng và sai trong tất cả mọi hành động của 
mình. 

Nhưng chúng ta thường thiếu cả hai, thiếu nơi nương 
tựa ở bên ngoài để hô trợ cho một đời sống vật chất chân 
chính và thiếu nơi nương tựa bên trong để hô trợ một đời 
sống tâm linh đúng đắn. ớ khắp nơi tình trạng là như vầy: 
thời gian trôi qua và mọi người càng già đi nhưng họ càng ở 
xa Giáo Pháp. Nguyên nhân là do ngu si và do họ còn sống 
trong những cảnh nghèo khó. Chẳng ai muốn học đạo khi 
đang đối diện với nghèo khó, nghèo không đủ miếng ăn mà 
nghĩ gì đến đạo. Ngay cả khi họ sống gần chùa họ cũng 
chẳng muốn đến đó để nghe dạy về đạo lý, bởi họ vân còn 
dính kẹt trong nghèo đói và đầy rắc rối. Nhimg Phật vân 
khuyên dạy rằng, dù chúng ta có quá nghèo khó về vật chất, 
chúng ta cũng không nên để nó làm nghèo nàn trái tim và cái 
tâm của mình, đừng để mình thiếu đói sự hiểu biết và trí tuệ. 
Dù lũ lụt đang tràn ngập ruộng đồng, làng mạc và nhà cửa 
đến mức tai ương chết chóc, nhưng chúng ta đừng để chúng 
tràn ngập và tàn phá cái tâm và trái tim của chúng ta. (Phật 
coi tâm này là ưu tiên nhất, hơn cả thân này và mạng sống 
này). Tràn ngập và tàn phá cái tâm có nghĩa là chúng ta để 
mất sự nhìn thấy và hiểu biết về Giáo Pháp. 

Có những cơn lũ (ogha) của nhục dục, lũ của sự trở 
thành (nghiệp hữu), lũ của tà kiến, và lũ của sự vô minh. Bốn 
thứ này che tối và bao phủ cái tâm của tất cả mọi người. 
Chúng còn tệ hại hơn những cơn lũ tràn vào tàn phá ruộng 
đồng, làng mạc, thành thị của chúng ta. Dù cho nước lũ tàn 
phá đồng ruộng và làng mạc bao nhiêu lần, dù cho bão lửa 
có thiêu rụi thành thị và nhà cửa chúng ta, chúng ta vân luôn 



104 • Thiên sư Aiahn Chah 


còn cái tâm của mình. Nếu tâm chúng ta có giới hạnh (sila) và 
Giáo Pháp (Dhamma), chúng ta có thể dùng trí tuệ hiểu biết 
để tìm cách tạp lập công việc sinh nhai một cách chân chính, 
nhờ đó hô trợ đời sống tâm linh của mình. Chúng ta có thể 
có lại một miếng đất và bắt đầu vun trồng. 

Giờ thì chúng ta đã có những phuơng tiện làm ăn kiếm 
sống rồi, có nhà cửa và ít nhiều của cải; giờ thì tâm trí của 
chúng ta có thế đuợc thu thả và chánh trực, và giờ chúng ta 
có thể có ít nhiều năng luợng về tâm linh, và chúng ta có thể 
muốn phát huy nó và giúp đỡ lân nhau cùng tu duỡng năng 
luợng đó. Nếu ai có khả năng chia sẻ thức ăn, quần áo, hay 
chô ỏ cho những nguòi thiếu tốn thì đó là một hành động từ 
thiện. Theo cách tôi nhận biết, cho đi vài thứ sẽ tốt hon nhiều 
so vói bán chác để thu lợi. Những nguòi có tâm từ thuòng ít 
nghĩ về quyền lợi của bản thân mình. Họ chỉ mong cho 
nguòi khác đuợc sống hạnh phúc hon. 

Nếu chúng ta thực sự quyết định và tâm nguyện làm 
những việc đúng đắn, tôi nghĩ điều đó sẽ không khó làm. 
Hiện thòi chúng ta đâu bị lâm vào những hoàn cảnh quá 
khốn khổ “ chúng ta cũng đâu đến nông nôi nhu con trùn 
phải ăn đất. Chúng ta vẫn còn có bộ xuong, có mắt, tai, tay, 
chân. Không có cao luong mỹ vị, chúng ta vân còn ăn đuợc 
những thứ nhu rau và trái cây; chúng ta đâu đến nông nôi 
phải ăn bùn do dáy nhu con trùn duói đất. Nếu quý vị cứ 
than nghèo than khó, nếu quý vị cứ than mình khốn khổ xấu 
số, con trùn có thể sẽ hỏi quý vị: "ông bà than trách gì nữa. 
Ông bà còn có xuong, có tay, có chân. Tôi còn không có 
những thứ đó, nhung tôi đâu thấy mình nghèo". Con trùn có 
thể chửi chúng ta nhu vậy. Chúng ta chỉ lo nhìn lên mà 
không biết nhìn xuống. 

Một lần có nguòi nuôi heo đến gặp tôi và than vãn đủ 
thứ. "Thua thầy, năm nay tệ quá. Giá cám heo tăng cao mà 


Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 105 


giá thịt heo lại xuống thấp. Con bị lô mất tiền. Con lại mói bị 
mất cái áo..." 

Tôi lắng nghe lòi than vãn, rồi nói vói ông rằng: "Đừng 
tiếc cho mình như vậy, này ông. Nếu ông là con heo, ông mói 
có lý do cảm thấy đau xót cho mình. Khi giá thịt heo lên, 
đám heo bị giết. Khi giá thịt heo xuống thấp, đám heo vẫn bị 
giết. Thực ra chỉ có đám heo mói có lý do than khóc. Còn 
người ta không nên than tiếc như vậy. Hãy nghiêm túc suy 
nghĩ về điều này, này ông." 

Ông ta chỉ lo lắng về giá tiền mà mình thu được. 
Những con heo có nhiều lý do hon để lo lắng, nhưng chúng 
ta có bao giò nghĩ giùm chúng đâu. Chúng ta vẫn còn chưa 
bị giết, vậy ta vẫn còn có nhiều cách để vượt qua những khó 
khăn đó mà. Chỉ có heo thì không. 

(Được mất là cái chúng ta quan tâm; còn thiện ác là thứ 
chúng ta không quan tâm. Đó là kiểu nhìn nhận của chúng 
ta. Nếu ta biết nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn hon, ta 
sẽ thấy mình không mất gì, hoặc thấy những gì ta đạt được 
chỉ là sự tổn phí của kẻ khác. Nên nhìn thấy rằng: nghĩa hạnh 
phúc không phải chỉ bằng cái giá và mạng sống của heo). 

Tôi thực sự tin rằng, nếu quý vị lắng nghe Giáo Pháp, 
suy xét về nó và hiểu biết về nó, thì quý vị có thể chấm dứt 
sự khổ đau của mình. Quý vị có thể biết làm điều đúng đắn, 
làm điều cần nên làm, tiêu dùng những thứ cần dùng. Quý 
vị có thể sống đòi sống của mình theo giói hạnh và Giáo 
Pháp, có thể ứng dụng trí tuệ hiểu biết vào những chuyện 
khác nhau trong đòi thế tục. Nhưng đa số chúng ta vân còn 
điíng quá xa những điều đó. Chúng ta không có giói hạrủi 
đạo đức hay một chút Giáo Pháp nào trong đòi sống của 
chúng ta; do vậy đòi sống của chúng ta cứ đầy những sự bất 


(Chuyện này đã được ghi trong bài giảng số 9, Quyển I của bộ sách này). 



106 • Thiên sư Ajahn Chah 


hòa, đụng chạm và xung khắc. Bất hòa giữa vợ chồng do 
thiếu đạo lý trong gia đình. Nguòi ta không thích nghe về 
đạo lý, không muốn học hiểu về Giáo Pháp. Cho nên thay vì 
tu duõng cách nhìn nhận tốt lành thì họ chỉ chìm dính trong 
sự u tối vô minh, và hậu quả là sự sống chỉ toàn là khổ. 

Phật đã dạy Giáo Pháp và đua ra đuòng huóng tu tập. 
Phật đâu có muốn gây khó khăn cho đòi sống của chúng ta. 
Phật muốn chúng ta tiến thân, muốn chúng ta tốt hon và 
thiện khéo hon. Chỉ là do chúng ta không chịu nghe theo. 
Điều đó khá dỏ. Cũng giống nhu những đứa trẻ dại không 
chịu tắm rửa trong những ngày tròi lạnh. Chúng bắt đầu do 
dáy và bốc mùi hôi đến nôi cha mẹ không ngủ đuợc. Vì vậy 
cha mẹ phải dậy lôi chúng đi tắm rửa cho chúng sạch sẽ. Việc 
đó cũng làm cho mấy đứa trẻ tức tối, chúng khóc la và oán 
trách cha mẹ. 

Cha mẹ và những đứa trẻ nhìn việc đó theo cách khác 
nhau. Đối vói đứa trẻ, tắm trong ngày lạnh thì sợ lạnh quá. 
Đối vói cha mẹ, sự do dáy và bốc mùi là không thể chịu 
đuợc. Hai cách nhìn này không hợp vói nhau. Phật cũng 
không muốn bỏ mặc chúng ta làm theo cách nghĩ của chúng 
ta. Phật muốn chúng ta siêng năng và nô lực tu tập theo cách 
tốt lành và lợi lạc cho chúng ta, Phật muốn chúng ta nhiệt 
thành vói con đuòng chánh đạo. Thay vì để nhân loại luòi 
nhác cam phận, Phật muốn chúng ta nô lực thay đổi. Giáo lý 
của Phật không phải làm cho chúng ta ngu si hay vô dụng. 
Phật dạy cách để phát triển và líng dụng trí tuệ hiểu biết vào 
mọi việc chúng ta đang làm; khi làm việc, trồng trọt, nuôi gia 
đình, quản lý tiền bạc, chúng ta phải luôn ý thức tỉnh giác về 
mọi mặt của những việc đó. Khi chúng ta sống trên thế gian, 
chúng ta cần phải biết chú tâm và hiểu biết những đuòng lối 
của thế gian. Nếu không thì cuối cùng chúng ta sẽ đi vào ngõ 
cụt bi thảm. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 107 


Chúng ta đang sống trong một cõi mà Phật và Giáo 
Pháp có mặt ỏ đây. Có lúc chúng ta cũng quyết định tói chùa 
nghe học giáo lý, nhimg sau khi về nhà thì coi không, chẳng 
tu đuợc gì, cứ lao vào sống nhu cách sống từ truóc giò. Điều 
đó là sai lầm tệ hại. Phật đâu có tu theo kiểu đó. Tu kiểu cho 
có thì làm sao có Phật giác ngộ nhu vậy. 

Phật đã dạy về nhiều loại tài sản khác nhau, đó là: tài 
sản ỏ cõi nguòi, tài sản ỏ cõi tròi, tài sản Niết-bàn. Những 
nguòi có Giáo Pháp thì ngay khi họ đang sống trên thế gian 
họ cũng không nghèo nàn. Dù họ có nghèo tiền nghèo bạc 
nhimg họ vân không khổ lụy vì nó. Nếu sống đúng theo 
Giáo Pháp thì chúng ta đâu phải bị sầu khổ hay mặc cảm môi 
khi nhìn lại những hành động mình đã làm trong quá khứ. 
Bởi vì sao? Bởi nếu biết giáo pháp chúng ta chỉ làm những 
nghiệp tốt. Nếu chúng ta chỉ tạo những nghiệp tốt thì nghiệp 
quả cũng tốt lành. Nếu hiện tại ta không làm những nghiệp 
xấu thì sau này chúng ta đâu phải nếm trải nghiệp quả xấu. 
Nếu từ giò chúng ta không chịu dừng tất cả nghiệp xấu ác 
thì sau này chúng ta gặp nhiều khó khổ cả về mặt vật chất và 
tâm linh. Do vậy chúng ta cần biết lắng nghe và suy xét, và 
sau đó chúng ta có thể tìm ra những khó khổ đó phát sinh ra 
từ chô nào. Quý vị đã từng gánh lúa hay gánh gạch chua? 
Nếu đầu truóc quá nặng thì rất khó gánh đi, đúng không? 
Nếu đầu sâu quá nặng thì cũng khó gánh đi, đúng không? 
Đó là sự mất cân bằng, và đâu là chô cân bằng? Khi nào quý 
vị tự thân gánh đòn gánh thì quý vị sẽ tự biết sự mất cân 
bằng là sao và biết làm sao để có sự cân bằng để đi đuợc. 
Giáo Pháp cũng giống nhu vậy đó. Có nguyên nhân và tác 
động, có nhân và quả: đó nguyên lý chung. Khi hai đầu gánh 
đuợc cân bằng thì chúng ta mói buóc đi dê dàng. Tuong tự, 
chúng ta cũng có thể thu xếp cuộc sống của chúng ta theo 
một cách cân bằng, vói một thái độ trung dung, biết chừng 
biết mực. Làm nhu vậy những quan hệ gia đình và công việc 



108 • Thiên sư Ajahn Chah 


của chúng ta sẽ trơn tru ổn thỏa hơn. Ngay cả khi quý vị 
không giàu có quý vị vẫn đuợc thu thái trong tâm; quý vị 
đâu cần phải chịu khổ vì những chuyện đó. 

Nếu một gia đình có những nguời không siêng làm ăn 
thì họ sẽ rớt vào cảnh khó khăn. Khi họ nhìn những gia đình 
khác nên ăn làm ra nhiều hơn họ, họ cảm thấy thèm muốn, 
ghen tỵ và ganh ghét, và thậm chí có thể dân đến việc đi ăn 
cắp. Làng xóm trở thành nơi bất an bất ổn. Vậy tốt nhất nên 
siêng năng làm ăn để mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình, 
cho đời này và đời sau. Nếu chúng ta nô lực để có thu nhập 
ổn định về vật chất thì cái tâm cũng thấy hạnh phúc và thu 
thái. Khi thân tâm đã tạm an ổn thì quý vị mới thấy muốn đi 
chùa nghe học giáo lý, học biết đạo lý đúng sai, học biết 
những điều đạo đức và thất đức, và biết thay đổi cách sống 
cho tốt lành hơn. Quý vị có thể học cách nhận biết: khi làm 
việc xấu thì chỉ tạo ra hậu quả xấu, và nhờ đó quý vị từ bỏ 
những việc xấu ác và cải thiện tâm tính của mình. Nhờ đó, 
cách làm của quý vị sẽ thay đổi và tâm cũng thay đổi theo. 
Từ một kẻ ngu mờ, quý vị trở thành nguời hiểu biết. Từ một 
kẻ với những thói tính xấu ác, quý vị trở thành một nguời có 
trái tim thiện lành. Rồi quý vị có thể dạy những điều mình 
đã biết cho con cháu của mình. Đây chính là cách tạo ra 
những lợi lạc cho tuơng lai bằng cách làm những việc đúng 
đắn trong hiện tại. Nguời không có hiểu biết thì không làm 
điều gì an lạc trong hiện tại, họ toàn làm những việc mang lại 
những khó khổ cho chính mình. Nếu họ nghèo nàn, họ chỉ 
biết nghĩ đến việc đi đánh bạc. Đánh bạc chẳng bao giờ giàu 
có nên cuối cùng họ phải đi ăn trộm ăn cắp mà thôi. 

Chúng ta chua chết, nên giờ vân còn thời gian để nói về 
những chuyện này. Kiếp này hiếm thay đuợc làm nguời mà 
không chịu lắng nghe Giáo Pháp thì đâu còn cơ hội nào nữa. 
Quý vị nghĩ những con vật có thể nghe học Giáo Pháp 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 109 


không? Đời sống súc sinh thì quá khổ hơn chúng ta; chúng bị 
sinh ra thành ếch, nhái, heo, bò, gà, vịt, chó, bò sát, rắn, rít, 
thú rừng. Khi người ta nhìn thấy chúng họ chỉ muốn bắt, 
đánh, giết hoặc nhốt nuôi để ăn thịt. 

Chúng ta có cơ hội làm người. Thật là quá tốt! Vậy mà 
không biết nghĩ. Giờ chúng ta còn sống, giờ là lúc chúng ta 
nghĩ lại điều đó và cố tu sửa bản thân mình. Nếu hoàn cảnh 
quá nghèo khó, hãy cố chịu khó trong giai đoạn này, khi quá 
nghèo khó cũng cố sống chân chính lương thiện, rồi cũng 
đến lúc có điều kiện thư thả hơn sẽ tu học nhièu hơn. Việc 
sống tu theo Giáo Pháp là như vậy đó, trong giai đoạn khó 
khăn nhất chúng ta vân cố làm vậy. 

Tôi muốn nhắc nhở tất cả quý vị về sự cần thiết phải có 
một cái tâm tốt và phải sống một cuộc sống có đức hạnh. Tuy 
nhiên, sống cả đời chắc quý vị cũng đã làm quá nhiều nghiệp 
rồi, giờ quý vị hãy ngồi coi lại những việc mình đã làm là tốt 
thiện hay xấu ác. Sau khi coi lại, nếu thấy mình đã làm nhiều 
nghiệp xấu, phải từ bỏ chúng ngay. Nếu thấy mình đang làm 
ăn bất thiện, hãy từ bỏ nghề nghiệp đó. Hãy làm ăn kiếm 
sống bằng công việc và nghề nghiệp chân chính để không 
làm hại người khác và xã hội. Khi quý vị làm nghề nghiệp 
đúng đắn (chánh mạng), thì quý vị có thế sống với một cái 
tâm thanh thản. 

Những tăng và ni sống nhờ vào các Phật tử tại gia giúp 
đỡ thức ăn và những thứ vật chất khác. Chúng tôi cũng 
muốn những thứ quý vị cúng dường là những thứ có được 
từ những công việc và nghề nghiệp lương thiện. Và chúng 
tôi nhờ vào sự quán xét Giáo Pháp để chúng tôi có khả năng 
giảng giải Giáo Pháp cho quý Phật tử được hiểu biết và lợi 
lạc, và giúp quý Phật tử cải thiện cách sống của mình. Những 
việc làm nào gây khổ đau và xung khắc, quý vị nên học cách 
nhận biết nó và từ bỏ nó. Hãy cố gắng sống và làm việc trong 



110 • Thiên sư Ajahn Chah 


Sự hòa hợp thân ái với mọi người, hòa hợp chứ không xung 
khắc, lấn lướt, hơn thua, lợi dụng lân nhau. 

Thực ra thời buổi bây giờ cũng khó sống hòa hợp như 
vậy. Chỉ vài người bàn bạc là đủ thứ xung đột bất đồng rồi. 
Họ ngồi nhìn mặt nhau cứ muốn cắn giết nhau rồi. Chả ai 
hiểu ai, chả ai nhường ai, chả ai nghe ai, chả ai tin ai. Vì sao 
có điều này? Vì mọi người không có giới hạnh đạo đức và 
không có Giáo Pháp trong đời sống của họ. Họ không có đạo 
đức và đạo lý thì làm sao biết tôn trọng, biết nghe hay tin 
người khác. 

Thời cha ông ta ngày xưa thì khác nhiều. Thời đó 
không hiện đại nhưng mọi người sống khác, họ mời nhau ăn 
đám ăn giô, họ nhìn nhau tôn trọng và quý mến, họ chia sẻ 
niềm vui và khó khăn với nhau. Họ có đạo lý, và họ gặp 
nhau như đạo hữu. Thời bây giờ không còn gì vậy nữa. Thời 
bây giờ nếu có người nào đến làng buổi tối thì ai cũng nghi 
ngờ: "Tối thui mà nó còn vô làng làm gì?". Tại sao cả làng 
phải đi sợ một người như vậy? Nếu một con chó lạ chạy vô 
làng thì chẳng ai để ý gì. Còn một người bước vào làng thì 
còn thua một con chó. Thời buổi này mọi người không có 
đạo đức và do đó không có lòng tin. Người lạ là sao? ừ thì lạ. 
Nhưng chúng ta phải nên vui vẻ hiếu khách, chắc người đó 
cần chỗ ở trọ qua đêm và làng có thể cho (hoặc cho thuê) 
người đó chô ở. Rồi làng có thể cho (hoặc bán) thức ăn cho 
người đó. Như vậy người đó có thế ở lại làng một đêm và có 
thể thành bạn của chúng ta. Chúng ta sẽ có cơ hội giúp đỡ 
người. Giúp đỡ là điều xấu không đáng làm hay sao? 

Nhưng thời bây giờ đâu còn sự hiếu khách và thiện chí 
như vậy nữa, chỉ có nghi ngờ và sợ sệt. Có nhiều làng chẳng 
còn mấy ai ở, tôi có thể nói vậy, chỉ có súc vật ở nhiều. Nhiều 
làng người ta nghi ngờ đủ kiểu, họ sợ mất từng cái cây, từng 
tấc đất, chỉ vì họ không biết đạo lý, họ không có giới hạnh. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành »111 


không có tâm linh. Khi không có giới hạnh và Giáo Pháp, họ 
sống trong khổ sỏ và đa nghi. Mọi người đi ngủ cứ chập 
chòn thức giấc, họ lo sợ tiếng động xung quanh, họ sợ có 
người trộm cưóp. Còn những người trong làng thì không 
hòa thuận hay tin tưởng nhau. Cha mẹ và con cái không tin 
nhau. Chồng và vợ không tin nhau. Điều gì đang diên ra 
vậy? 

Tất cả là kết quả của việc sống thiếu đạo lý, sống xa 
Giáo Pháp. Khắp noi đều như vậy, cuộc sống thiệt quá khổ. 
Giò có ai đến làng xin ỏ nhò qua đêm họ sẽ hỏi sao không lên 
chợ mưón khách sạn mà ỏ. 

Thòi bây giò mọi thứ đều vì làm ăn tiền bạc. Ngày xưa 
ông bà ta đâu nõ đuổi một người lõ bưóc ra khỏi làng trong 
đêm tối. Cả làng có thể cho ỏ nhò, hỏi han và cho họ com 
nước đế ăn qua đêm. Thậm chí họ còn rủ nhau uống vài ly 
rượu để trò chuyện vói những lữ khách đò chiều. Giò thì 
khác rồi. Trong làng sau bữa ăn chiều, họ khóa cửa khóa 
cổng ỏ trong nhà. 

Kể chuyện dong dài về làng quê như vậy ý tôi muốn 
cho quý vị thấy rằng thòi bây giò sự thiếu-tâm-linh đã lan 
rộng khắp noi. Nói chung mọi người không vui vẻ hòa thuận 
vói nhau, niềm tin bội bạc, không ai còn tin ai nhiều nữa. 
Tmh làng nghĩa xóm cũng không còn nhiều, vì đạo lý tâm 
linh đang thiếu hụt. Có noi họ hàng, chồng vợ còn cắt cổ 
nhau như báo chí đã đăng. Có quá nhiều nôi đau thưong 
trong xã hội thòi nay, môi ngày giỏ một trang báo ra thấy 
hàng chục hàng trăm vụ phạm tội, chém giết, cưóp giựt. Tất 
cả đều do sự suy tàn và thiếu vắng của đạo đức và đạo lý. 
Tôi hay nói là thiếu giói hạnh và Giáo Pháp. Do vậy, quý vị 
hãy hiểu biết tình trạng này và đừng đạp bỏ những nguyên 
tắc đạo đức. Nếu có đức hạnh và tâm linh, đòi sống con 



112 • Thiên sư Ajahn Chah 


người sẽ đàng hoàng và hạnh phúc hơn nhiều. Không có hai 
thứ đó, chúng ta giống như những con vật mà thôi. 

Phật đã được sinh ra nơi rừng cây. Được sinh ra trong 
rừng, rồi sau này xuất gia đi tu Phật học hiểu Giáo Pháp ở 
trong rừng. Sau đó Phật cũng khai dạy Giáo Pháp ở nơi rừng 
cây, ở khu Vườn Nai Ipsantana. Phật kết thúc cuộc đời và 
Niết-bàn cũng ở bên cây rừng, ở nơi rừng cây Sala Long Thọ. 

Điều quan trọng đối với những người ở gần rừng như 
chúng ta phải hiểu biết về rừng cây. Sống ở miền rừng núi 
không có nghĩa tâm chúng ta sẽ thành hoang dại, giống như 
mấy con thú rừng. Tâm chúng ta có thể tiến cao hơn và có 
thể trở thành thánh thiện. Đó là Phật nói. Sống ở nơi thành 
thị đông đúc, chúng ta sống với đủ thứ hấp dẫn và quấy 
động. Đó là Phật đã nói. Trong rừng có yên lặng và tĩnh lặng. 
Do đó chúng ta có thể quán xét mọi điều một cách rõ ràng và 
có thể phát triển trí tuệ hiểu biết. Vậy chúng ta nên lấy sự 
yên lặng và tĩnh lặng làm bạn hữu và làm người giúp đỡ của 
chúng ta. Môi trường yên tĩnh là rất tốt để tu tập Giáo Pháp, 
vậy chúng ta nên lấy nó làm nơi an trú; chúng ta lấy núi rừng 
và hang động làm nơi nương tựa của chúng ta. Sau khi quán 
sát những hiện tượng tự nhiên, trí tuệ sẽ phát sinh từ những 
chỗ đó. Chúng ta học hỏi từ cây cỏ, chúng ta hiểu biết cây cỏ 
và vạn vật xung quanh ta; và chính điều đó tạo ra sự khoan 
khoái trong tâm ta. Những âm thanh của tự nhiên không làm 
quấy nhiêu tâm ta. Chúng ta nghe chim kêu gọi nhau, thực 
sự đó là niềm vui rất đẹp. Chúng ta không phải phản líng 
sân giận ác cảm này nọ với thiên nhiên và chúng ta không 
phải nghĩ những ý nghĩ xấu ác nào cả. Chúng ta không phải 
nói những lời gắt gao hoặc làm những điều gay gắt với bất 
cứ ai hoặc thứ gì. Âm thanh của núi rừng tạo ra niềm hạnh 
phúc trong tâm; và thậm chí ngay khi chúng ta đang nghe 
những âm thanh đó tâm chúng ta cũng trở nên tĩnh lặng. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành »113 


Đó là âm thanh núi rừng thiên nhiên; còn âm thanh của 
con người thì không được bình yên như vậy. Ngay cả khi có 
người đang nói một cách dê thương dê mến, tâm cũng không 
được tĩnh lặng như vậy. Những âm thanh tiếng động mà con 
người thích, ví dụ như ca nhạc, thì thực sự không mang lại 
sự tĩnh lặng. (Ngay cả nghe nhạc nhẹ nhạc tình, bạn có thể 
thấy êm dịu và thư giãn, nhimg đó không phải là sự tĩnh 
lặng thực thụ của tâm, bởi tâm đang chạy theo những cảm 
xúc này nọ khi nghe nhạc). Những âm thanh âm nhạc tạo ra 
sự xúc động, kích thích và khoái cảm, nhưng không có sự 
bình an ở trong đó. Khi người ta tụ họp, đi nghe nhạc, hay đi 
tìm những khoái cảm theo cách đó, nó thường dân đến 
những suy nghĩ và lời nói thiếu chú tâm, quá khích, xúc 
động, và trạng thái động vọng càng tăng theo thời gian. Đó 
không có sự tĩnh lặng. 

Những âm thanh nhân tạo là như vậy. Nó không mang 
lại sự thư thái và hạnh phúc thực sự trong tâm, trừ khi đó là 
những lời nói về Giáo Pháp từ những bậc chân tu. Thói 
thường trong đời, người ta sống chung trong xã hội nhưng 
họ nói theo ý muốn, hiểu biết và quyền lợi của họ; họ tranh 
cãi tranh luận với nhau, thậm chí họ nói phải nói trái với 
nhau, họ chửi bới nhau và kết tội nhau, và kết quả chỉ toàn là 
những sự thù ghét, sân giận và ngu si. Khi con người làm gì 
không đúng theo đạo lý và Giáo Pháp, mọi chuyện thường 
xảy ra như vậy. (Giờ thì tình trạng này đang chiếm ngự trong 
từng ngõ ngách phố phường, trên khắp mọi xứ sở. Người ta 
còn cho rằng có tranh đấu cãi nhau thì mới có tiến bộ. Đạo lý 
suông không giúp cho sự tiến bộ). Những âm thanh nhân tạo 
chỉ dẫn chúng ta đến tình trạng ngu si và thiếu tĩnh lặng. Âm 
nhạc và những ca từ của các bài hát chỉ làm buồn lòng, làm 
kích động và làm mờ rối thêm cái tâm mà thôi. Hãy nhìn kỹ 
chô này. Hãy nhìn xem những cảm nhận thích thú khi nghe 
âm nhạc. Người nghe cảm giác đó là thứ thực sự tuyệt vời. 



114 • Thiên sư Ajahn Chah 


thực sự hay, thực sự giải trí. Thực sự thì nó không hề giải tỏa 
tâm trí. Tui nghe nói ở những đại nhạc hội thời bây giờ, 
người ta đứng bu dưới nắng nóng để nghe và nhảy múa theo 
sô ca nhạc. Họ có thể điíng đó đến khi bị năng thiêu đốt, 
nhưng họ lại thấy vui, thấy đó là giải tỏa tâm trí. Nhưng 
cũng ngay chỗ đó, nếu có ai chen lấn, trêu chọc, cãi vả hay 
chửi bới họ, họ sẽ lập tức hết vui ngay, họ sân si lên ngay. Đó 
là vấn đề của những âm thanh nhân tạo, nó chẳng bao giò 
thực sự giải tỏa tâm trí và đi đến sự tĩnh lặng. Những âm 
thanh tự nhiên của Giáo Pháp thì khác, nó mang lại sự tĩnh 
lặng và bình an thực sự trong tâm. Nó mang lại niềm vui và 
hạnh phúc thực sự trong tâm. Nếu tâm biết Giáo Pháp, nó sẽ 
nói tiếng của Giáo Pháp; đó là thứ âm thanh đáng để lắng 
nghe, đáng để suy nghĩ, đáng để học hiểu và quán chiếu. 

Loại âm thanh nào là tốt ỏ trên đòi, đó là những âm 
thanh không quá khích, không làm mất cân bằng. Đó là 
những âm thanh mang lại sự cân bằng, niềm vui và sự tĩnh 
lặng của tâm. Những âm thanh tiếng ồn ngoài phố thị 
thường chỉ mang lại sự rối trí, sự hôn độn, sự bực dọc và như 
sự tra tấn. Chúng dân đến khỏi sinh tham, sân, si. Chúng 
khiến mọi người tham lam hon, khiến mọi người muốn tranh 
đấu hon và thậm chí hãm hại nhau để điíng cao hon trong 
cái dòng chảy bất tận của xã hội hiện đại. Nhưng những âm 
thanh tự nhiên của núi rừng thì không giống vậy. Dù tiếng 
mưa rào, dù tiếng thác đổ có lón cỡ nào, dù tiếng chim hót ca 
liên tục suốt ngày, những âm thanh đó không làm chúng ta 
tham sân gì hết. 

Chúng ta nên dùng thòi gian còn sống để tạo ra sự an 
lạc ngay bây giò, ngay trong hiện tại. Đó là ý chỉ của Đức 
Phật: lợi lạc trong cuộc sống này, lợi lạc cho cuộc sống tưong 
lai. Trong cuộc sống này, ngay từ nhỏ chúng ta đã cần phải 
img dụng bản thân vào việc học hành, ít nhất cũng học đủ có 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành •115 


thế mưu sinh kiếm sống để nuôi nâhg bản thân và gia đình, 
để sau đó có thể lập gia đình nhỏ và sống không nghèo khó. 
Dù để làm nông dân, thợ nề, thợ mộc hay thầy giáo, bác sĩ... 
tất cả đều phải nên học thì mói làm được ít nhiều. Nhưng 
thường thì nguwòi ta cũng không học hành nghiêm túc để có 
chút kỹ năng nghề nghiệp như vậy. Từ nhỏ chúng ta cũng 
chỉ lo choi bòi, lo tìm vui thú đủ kiểu. Môi khi trong làng hay 
trên chợ có lê hội đông vui chúng ta liền bỏ việc lao tói đó, 
cho dù đã gần đến ngày gặt lúa. Chúng ta chỉ thích tìm chô 
vui thú. Những ông già trong làng thậm chí còn lôi xấp nhỏ 
đi qua làng khác để coi hát hoặc choi lễ hội suốt ngày suốt 
đêm. 

"Ụa bà bỏ việc đi đâu vậy nội?" 

"Tao đang dắt xấp nhỏ lên chợ huyện coi hát!" 

Tôi không biết bà nội đang dắt xấp nhỏ hay lũ nhỏ 
đang phải dìu dắt bà nội bưóc đi. Đường lên chợ huyện cũng 
xa xôi khó đi. Nhưng họ cứ đi, môi khi khai hội khai tuồng là 
họ đi ngay. Mấy ông bà già cứ đô thừa mình dắt mấy đứa 
nhỏ đi coi, nhưng thực ra là chính ổng bả muốn đi coi hát, 
muốn đến noi đông vui ỏ chợ. Đối vói họ đó là thòi gian vui 
nhất trong năm. Nếu lúc đó quý vị rủ họ đi chùa nghe pháp 
học đạo thì họ sẽ nói: "Chị đi đi. Tôi bận ỏ nhà và mệt quá 
phải nằm nhà", hoặc "Chị đi đi, sao tui nhức đầu quá, lưng 
tôi đau quá, đầu gối tôi quỵ rồi, tôi thấy đau nhức quá". Mấy 
ổng mấy bả than thỏ vậy, chứ vừa nghe có cô đào chú kép 
nổi tiếng nào đó mói về hát, họ lật đật mang râu đội mũ chạy 
đến chô tụ hợp xưóng ca đó liền. 

Người đòi đòi là vậy đó, đến lúc già vẫn còn vậy, vẫn 
còn chạy theo những vui thú, hon là chạy đến vói đạo lý, 
giáo pháp. Họ chỉ thích làm những việc mang lại khổ lụy và 
khó khăn cho mình. Họ chỉ thích tìm sự u tối, lập lò, sự ngu 
mò, và họ không cần biết gì về sự sống và bản thân mình là 



116 • Thiên sư Ajahn Chah 


gì hết. Phật dạy chúng ta nên tạo những ích lợi cho chính 
mình trong kiếp sống này, đó là những lợi lạc rốt ráo, những 
phúc lợi về mặt tâm linh. Chúng ta nên làm theo ngay từ bây 
giò, ngay trong kiếp sống này. Chúng ta nên tìm ra sự hiểu 
biết (tri kiến) giúp chúng ta làm được lợi ích đó, nhò đó 
chúng ta có thể sống an lành, líng dụng tốt các năng lực của 
bản thân mình, làm việc được tháo vát vói công việc nghề 
nghiệp chân chính. 

Sau khi xuất gia đi tu, tôi bắt đầu tu tập -vừa học vừa 
tu—và lòng tin cũng khỏi sinh. Hồi đó tôi thường nghĩ về 
những sự sống và lẽ sống của chúng sinh ỏ cõi đòi này. Nhìn 
mọi người đang sống tôi thấy cuộc đòi thật đau lòng, đáng 
thưong và vô nghĩa. Tại sao đáng thưong? Vì tôi thấy lẽ thực 
rằng mọi người giàu nghèo gì rồi cũng phải chết và bỏ lại 
nhà cửa tài sản; để lại con cháu tranh giành gia sản ruộng 
đồng. Điều đó làm tôi thấy thưong hại cho kẻ giàu và kẻ 
nghèo, họ đều như nhau—tất cả mọi người sống trên thế 
gian đều đang trên một chiếc thuyền. 

Khi suy xét về thân thể này của chúng ta, về tình cảnh 
của thế gian, và về sự sống của những chúng sinh hữu tình, 
chúng ta thấy mọi thứ đều phũ phàng, thấy không còn mê 
đắm và thấy chán bỏ đối vói thế giói này. Nghĩ lại đòi sống 
xuất gia, chúng tôi đã chấp nhận cách sống này, sống trong 
rừng, tu trong rừng, chúng tôi phát triển một thái độ không- 
mê-đắm và chán-bỏ đối vói thế gian, nhò đó việc tu tập của 
chúng tôi tiến triển. Đó là đường hưóng và lý tu hành. Khi 
nghĩ về những yếu tố tu tập, niềm hoan hỷ khỏi sinh trong 
tâm chúng tôi. Khi thiền quán về những sự bất toại và phũ 
phàng của thế gian, tâm chúng tôi được hoan hỷ và đạt định. 
Sự sảng khoái của tâm làm cho lông tóc dựng ngược lên. 
Thực sự có một niệm khoan khoái hoan hỷ khi chúng ta thực 
hành (thiền) quán niệm về lẽ sống của con người, đặc biệt 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành »117 


khi chúng tôi quán xét so sánh lẽ sống của chúng tôi trước đó 
và lẽ sống xuất gia từ bỏ của chúng tôi sau đó. Sự so sánh đó 
giúp chúng tôi càng có thêm niềm hạnh phúc của sự thoát ly. 
Do vậy niềm hoan hỷ hạnh phúc đã khỏi sinh trong chúng 
tôi. 

Giáo Pháp đã tạo ra những cảm nhận như vậy trong 
tim tôi. Tôi không biết có ai để chia sẻ cảm nhận đó. Tôi đã 
trỏ nên tỉnh thức, và dù tôi có đang trong tình cảnh nào tôi 
vân luôn tỉnh thức và tỉnh giác. Điều đó có nghĩa là tôi đã có 
được ít nhiều Giáo Pháp trong tâm tôi. Tâm tôi đã tỏ sáng và 
tôi nhận biết được nhiều thứ. Tôi trải nghiệm niềm khoan 
khoái và hạnh phúc trong cách sống tu hành của mình. 

Nói đon giản hon, tôi cảm thấy mình khác người khác. 
Tôi thấy mình trưởng thành, một người bình thường nhưng 
có thể sống trong rừng như vậy. Tôi chẳng có chút tiếc nuối 
hay thấy mình bị thua thiệt hon người chút nào hết. Khi tôi 
nhìn thấy cảnh những người khác sống gia đình, tôi nghĩ đó 
là điều đáng tiếc. Tôi nhìn quanh và tự hỏi không biết có bao 
nhiêu người có gia đình bận rộn mà có thể tu hành được? Tôi 
nghĩ rất hiếm! Từ đó, tôi đi đến có được một lòng tin và niềm 
tin tưởng vào con đường xuất gia tu tập mà tôi đã chọn. Và 
chính niềm tin đó đã hô trợ tôi cho đến tận bây giò. 

Hồi mói đầu ỏ chùa Wat Pah Pong này, tôi chỉ có bốn, 
năm Tỳ kheo sống tu cùng vói tôi. Chúng tôi gặp rất nhiều 
khó khăn. Giò nhìn lại tôi thấy rằng, hầu hết những Phật tử 
chúng ta đều thiếu hụt về thực hành. Đến thòi bây giò cũng 
vậy, khi quý vị bưóc đến một ngôi chùa hay thiền viện, quý 
vị chỉ thấy những kuti (chòi, cốc), thấy có thiền đường, thấy 
có điện thò, vườn chùa và đầy những tu sĩ. Thấy vậy nhimg 
không thấy cái gì là cốt lõi của đạo Phật (Buddha-sãsanã), quý 
vị không tìm thấy nó. Thời bây giờ ngay cả trong chùa cũng khó 



118 • Thiên sư Aiahn Chah 


tìm thây người tu tập nhiệt thành, khó tìm thây những bậc chân 
tu. Tôi thường nói ve đĩêu này; đó chính là lý do đáng budn. 

Ngày trước tôi cũng có một đạo hữu, thầy ấy thích 
nghiên cihi kinh điển hơn là thực hành. Thầy ấy học thông 
thạo kinh điển Pali và cả phần Vi Diệu Pháp {abhỉdhamma). 
Thầy ấy bỏ lên thủ đô Bangkok theo con đường hàn lâm 
chính quy, năm ngoái thầy ấy học xong và nhận nhiều bằng 
cấp chiíng chỉ cho học vị của mình. Do vậy thầy ấy có tên 
tuổi, có 'thương hiệu'. Còn tôi tu ở vùng xa vùng sâu này 
chẳng có học vị hay 'thương hiệu' nào hết. Tôi tự học 'ngoài 
luồng', quán xét mọi thứ và thực hàrủi, suy xét và thực hành. 
Người tu như tôi chẳng có thương hiệu rủiãn hiệu nào hết. 
Trong chùa này, chúng ta có rất nhiều tu sĩ không học nhiều 
kinh điển nhưng họ đã tận tâm tu tập rất nhiệt thành. 

Ngày xưa lần đầu tôi đến chùa này, tôi đã đi theo lời 
mời gọi của chính mẹ tôi. Bà là người chăm sóc và dưỡng 
dục tôi từ khi mới smh ra, nhimg tôi đã chưa có cơ hội nào 
trả hơn trả hiếu cho mẹ cha; do vậy tôi nghĩ đi tu là một cách 
để trả hiếu cho cha mẹ, và do vậy tôi đã đến chùa Wat Pah 
Pong này. Tôi đã có mối liên hệ kết nối với cái chùa này từ 
lúc đó. Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi thường nghe cha tôi nói về 
sư ông Aiahn Sao^i đã đến sống tu ở đây. Cha tôi có đến 
nghe sư ông giảng pháp. Lúc đó tôi còn nhỏ xíu, nhưng 
chuyện đó đã ăn sâu trong trí nhớ tôi. 

Cha tôi không phải người xuất gia, nhưng ông luôn 
khuyên tôi phải nên đến chùa tôn kính những vị tu sĩ tu 
thiền. Lần đầu tiên cha tôi nhìn thấy một tu sĩ ăn cơm, vị tu sĩ 
bỏ tất cả mọi thứ thức ăn —cơm, cà ri, chè ngọt, đủ thứ loại 


[Đó là người rất được kính trọng trong phái Tu Thiền Trong Rừng ở Thái 
Lan, được cho là một người đã giác ngộ thành A-la-hán. Sư ông là sư phụ 
của Ajahn Mun. Ajahn Mun lại là sư phụ của Ajahn Chah]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành »119 


mà người ta cho—vào trong một bình bát để ăn. Lần đầu tiên 
cha tôi thấy vậy và ông ngạc nhiên tự hỏi không hiểu vị tu sĩ 
đó thuộc loại tăng gì mà ăn uống kiểu đó. Cha tôi kể lại 
chuyện đó lúc tôi còn nhỏ: đó là một vị tăng tu thiền. 

Rồi cha tôi có nói tôi nghe mấy giáo lý mà ông học 
được từ sư ông Aiahn Sao. Cách dạy của sư Aiahn Sao rất 
khác thường; sư ông chỉ nói những gì có từ trong tâm của 
ông, sư không nói về giáo lý, giáo khoa. Đó là một vị tăng chỉ 
biết tu tập thực hành, ông đã từng đến sống tu ỏ chùa này. Vì 
vậy, khi tôi đi đến đâu để tự tu tập một mình tôi cũng luôn 
đạt được một số cảm nhận đặc biệt trong tâm về cách dạy đó. 
Thòi tôi đi tu ở nhiều noi xa, môi khi tôi nghĩ về làng quê tôi 
luôn nhó về vùng rừng núi này. Rồi cũng đến lúc, khi đến 
lúc phải quay về vùng quê này, tôi đã về sống tu ỏ đây luôn. 

Lúc đó tôi có mòi một vị cao tăng trên quận về đây để 
tu. Thầy ấy đến ỏ mấy bữa rồi nói: "Đây không phải noi của 
tôi". Ổng nói vói những dân làng như vậy. Một sư thầy 
(Aiahn) khác cũng tói ỏ được ít lâu rồi cũng bỏ đi. Chỉ có tôi 
là trụ lại đây đến giò. 

Thòi đó vùng rừng núi này rất xa xôi. Nó cách xa mọi 
noi khác và đòi sống lúc đó rất khó khăn. Có nhiều xoài 
được trồng trong rây gần bên, trái cứ chín rục và rụng xuống 
đất. Họ cũng trồng khoai sọ ỏ gần đây, nhưng củ lón lên rồi 
cũng thúi rục dưói đất. Tôi không dám đụng vào thứ gì 
không được cho, mặc dù rất thiếu thốn thức ăn. Thòi đó rừng 
cây ỏ đây còn dày đặc cây cỏ. Khi mói đến đây, bưng bát 
com mà cũng không có chô trống để đặt xuống. Tôi phải nhò 
mấy người dân làng phát quang cho vài chô trống. Lúc đó 
còn là rừng rậm nên chẳng mấy ai dám đến vô thăm —ai 
cũng rất sợ chô rừng núi hoang vu này. 

Không ai biết được tôi đang làm gì ỏ đây lúc đó. Người 
dân ít biết về đòi sống của một người tu thiền. Tôi cứ ỏ tu 



120 • Thiên sư Ajahn Chah 


trong rừng được vài năm, sau đó mới có một vị đệ tử theo 
sống tu vói tôi trong này. 

Ngày đó chúng tôi sống giản dị và yên lặng. Chúng tôi 
bị sốt rét và tất cả đều sắp chết. Nhimg chúng tôi không bao 
giò chạy ra nhà thưong. Chúng tôi đã có noi nưong tựa thực 
sự rồi, chúng tôi dựa vào sức mạnh tâm linh về Phật và 
Pháp. Ban đêm ỏ đây hoàn toàn vắng lặng. Không một ai đến 
đây. Thứ âm thanh duy nhất ta có thể nghe là tiếng côn 
trùng. Mấy cái chòi (kuti, cốc) thì ỏ khuất sâu trong rừng. 

Một buổi tối khoảng 9 giò, tôi nghe tiếng người đi ra từ 
trong rừng cây. Chúng tôi đều bị sốt rét, trong số đó có một 
tu sĩ bị rất nặng, sốt rất cao và đang sợ chết. Thầy ấy không 
muốn chết một mình trong rừng. Cũng tốt thôi, hãy tìm 
ngưòi không bị bệnh ở gần để người ấy chăm sóc người bị 
bệnh. Vậy đó. Chúng ta chẳng có thuốc men gì. 

Chúng tôi có borapet (loại thuốc ký ninh rất đắng). 
Chúng tôi nấu sôi nó để uống. Mọi người đều uống thứ này. 
Tôi đã nói vói họ rằng: "Đừng sợ. Đừng có lo. Nếu các thầy 
chết, tôi sẽ tự tay thiêu xác các thầy. Tôi sẽ thiêu xác ngay 
trong chùa này. Xác của quý thầy không cần phải mang đi 
đâu cả". Chỉ bằng cách nói như vậy, tôi đã làm tâm của họ 
mạnh mẽ lên. (Ngoài cái xác bệnh tật và chết đi, chẳng còn gì 
để đáng lo hay sợ sệt nữa). 

Điều kiện sống lúc đó thiệt khó khăn. Những Phật tử 
tại gia cũng không hiểu nhiều. Họ mang đến cho mấy món 
mắm địa phưong {plah rah), nhưng nó làm từ cá sống nên 
chúng tôi không ăn, chúng tôi đói nhưng không ăn vì sợ 
phạm vào giói luật. 

Lúc đó cái gì cũng hiếm khó, đâu có được những điều 
kiện như thòi bây giò - chẳng ai biết thòi đó đói khổ đến mức 
nào. Nhimg chính nhò đó mà giò ỏ đây mói có một di sản, di 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 121 


sản về tu tập thực hành, di sản đó đã được thiết lập ở đây bởi 
những tu sĩ từ thời khổ cực đó. Sau những kỳ An Cư Mùa 
Mưa, chúng tôi bắt đầu đi tu đây đó trong rừng theo truyền 
thống tudong (tu du hành) ỏ quanh khu vực chùa này. Chúng 
tôi không trụ trong khu vực chùa mà vô tận trong rừng sâu 
tìm chô im lặng để ngồi tu. Dần dần số tu sĩ cũng khá hon, 
tôi lấy kinh nghiệm chỉ dạy ít nhiều cho mấy sư đệ và sau đó 
họ tự mình quay vô rừng để tiếp tục thực tập việc ngồi thiền, 
đi thiền. Chúng tôi tu tập như vậy trong mùa khô; chúng tôi 
không cần phải đi bộ tói các miền xa để tìm rừng núi để tu, 
bởi chúng tôi đang ỏ ngay trong rừng, gần sát bên rừng sâu. 
Chúng tôi thực hiện những bài tu tập của lối tu du hành 
(tudong) ngay tại vùng này. 

Còn đến thòi bây giò, sau kỳ An Cư mọi người đều 
muốn tỏa đi khắp noi. Kết quả là việc tu tập của họ thường 
không được liên tục. Điều quan trọng là phải duy trì tu tập 
một cách đều đặn và tận tâm nhò đó quý vị mói nhìn thấy 
được những ô nhiêm của mình. Cách tu như vậy mói là thực 
tốt và uyên nguyên. Hồi xưa điều kiện tu hành khó hon 
nhiều. Hồi đó giống tu khổ đến mức như không còn là 
người: giống như phải chịu khổ đến chết mói trỏ thành một 
Tỳ kheo đích thực vậy. Hồi đó chúng tôi kiêng giữ Giói Luật 
{Vỉnaya) một cách nghiêm ngặt và mọi người đều cảm thấy 
xấu hô về những hành động phạm giói của mình. Khi làm 
những việc lặt vặt trong chùa, khi kéo nưóc, khi lau nhà, quý 
vị không nghe các tăng nói chuyện gì cả. Tất cả đều im lặng. 
Khi đang rửa chén cũng hoàn toàn im lặng. Còn bây giò 
nhiều lúc tôi phải nhò một thầy tói nhắc nhỏ các thầy khác 
phải giữ im lặng khi đang làm đang ăn và coi thử họ nói 
năng liên tục vì chuyện gì. Nhiều lúc tôi nghe như họ đang 
đánh nhau ngoài đó; tiếng nói ồn ào không thể tưởng tượng 
chuyện gì đang xảy ra. Không còn gì là cái chùa nữa. Do vậy, 
tôi cứ phải liên tục nhắc nhở và cấm họ nói chuyện, tán gâu. 



122 • Thiên sư Ajahn Chah 


Tôi không hiểu họ cần nói về chuyện gì. Đến khi họ ăn 
no thì họ trở nên thất niệm bởi họ đang cảm giác khoái 
suóng vì đuợc ăn no. Tôi vân luôn nói họ: "Sau khi khất thực 
về đến chùa, không đuợc nói chuyện!". Nếu có ai hỏi sao anh 
không thích nghe tôi nói, cứ nói nguòi đó là tai mình bị điếc, 
nghe không đuợc. Nguòi này phải nhắc nguòi kia nhu vậy, 
nếu không cả chùa trở thành nhu một đàn chó. Nói chuyện 
qua lại sẽ phát sinh nhiều cảm xúc này nọ, không chừng sẽ đi 
đến cải lộn và đánh nhau nhu ỏ ngoài đòi; nhất là lúc đang 
đói khát chua ăn, chó thuòng cắn xé nhau dữ lắm; lúc đói 
khát con nguòi cũng lòi nhiều tính ô nhiêm. Vậy nên sau khi 
khất thực về đến chùa mọi nguòi nên im lặng và ăn trong im 
lặng, không nói chuyện. 

Đây là điều tôi đã để ý: mọi nguòi không nhập tâm vào 
việc tu một cách tận tâm. Những nguòi tu tập vào thòi khổ 
cực ngày xua đã đạt đuợc nhiều kết quả và giò họ có thể tự 
thân tu tập và tự lo cho bản thân mình. Nhung những nguòi 
sau này khi nghe kể lại nguòi xua khổ cực mà tu nhu vậy, thì 
họ thấy sợ. Nhiều khi tôi kể chuyện tu ngày truóc có thể làm 
nhiều nguòi sợ tu. Họ khó mà tuỏng tuợng đuợc. Nếu tôi chỉ 
kể những chuyện dê dàng dê tu thì ai cũng khoái, nhung làm 
vậy đế làm gì? Nếu đi tu mà chọn cách dễ tu thì tu để làm gì? 
Còn ỏ đây, chúng ta nhận thấy đuợc những ích lợi mà nguòi 
tu đi truóc đã tu và đạt đuợc là lý do để chúng ta phấn đấu 
tu tập tận tâm để đuợc nhu họ. 

Những tu sĩ thòi truóc sống tu ỏ đây họ đã tu tập sự 
chịu khó chịu khổ đến mức cao nhất. Chúng ta nên nhìn 
nhận cả một quá trình từ đầu tói cuối để tạo ra di sản tu 
hành thực sự ỏ noi chùa này. Những nguòi đó đã tu và hiểu 
biết đuợc cách tu tập. Bởi vậy tôi đã nghĩ, sau nhiều năm tu 
tập vói nhau, tôi có thể gửi các thầy ấy quay về mỏ chùa dạy 
tu ỏ những noi làng quê của họ. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 123 


Các thầy mới tới sau này không thể tưởng tượng cảnh 
tu cơ cực thời đó. Tôi không biết phải kể cho ai mới hiểu về 
cảnh khổ thời đó. Đã khổ cực nhưng sự tu tập thì cực kỳ 
nghiêm ngặt. Sự kiên nhân và chịu đựng là điều quan trọng 
nhất để sống tu lúc đó. Vậy mà chẳng ai lên tiếng than van 
về sự khổ cực đó. Nếu chỉ có một chén cơm không, chúng tôi 
vân ăn vui vẻ. Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng hoàn toàn, 
chưa bao giờ nói hay thậm chí mở miệng khen cơm ngon hay 
canh ngon. Nước ký ninh (borapet) là thứ chúng tôi dùng để 
uống thay trà. 

Hồi đó có một thầy đi xuống miền Trung Thái Lan và 
uống cà phê ở đó. Ai đó tặng cho thầy cà phê đem về. Chúng 
tôi có cà phê để uống, nhưng lúc đó lại không có đường. Vậy 
là chúng tôi uống cà phê đắng không, cũng không ai phàn 
nàn về điều đó. Chúng tôi nói rằng chúng tôi đã uống cà phê 
nguyên nhất của nó, không có tí đường. Chúng tôi sống dựa 
vào những người giúp đỡ chúng tôi có miếng ăn để nuôi 
thân tu hành, vì vậy chúng tôi cũng muốn chúng tôi là 
những người dê dàng để họ dê giúp; cho cái gì ăn cũng 
được, không làm khó thí chủ. Và dĩ nhiên chúng tôi không 
hề được đòi hỏi bất cứ điều gì từ thí chủ. Chúng tôi cứ tu tập 
mặc dù không có đủ thứ gì và chúng tôi chịu đựng được 
những điều kiện mà chúng tôi đang có lúc đó. 

Một người họ hàng quan trọng của tôi lúc đó cũng đến 
tu. Nhìn thấy những điều kiện sống trong vùng này và cách 
sống của các Tỳ kheo thời đó, ông ấy rất nản lòng. Năm đó 
ông ấy cũng bỏ y và hoàn tục, vì khổ quá ổng chịu không 
nôi. Nhưng hoàn tục là điều đúng với ông ấy, bởi ông ấy còn 
nhiều chuyện trần đời chưa bỏ hết được. 

Sau này chúng tôi mới có nước đá ở đây. Chúng tôi 
cũng bắt đầu thấy có ít đường ăn. Một người đến tu ở đây 
tên cô Daeng. Cô ấy xuống Bangkok và kể về đời sống của 



124 • Thiên sư Ajahn Chah 


chúng tôi ở đây mà như muốn khóc. Nhiều người chưa hề 
biết cuộc sống của những người tu thiền là ra sao. Ăn một 
bữa một ngày, không biết chế độ ăn uống như vậy là tiến bộ 
hay đi lùi? Tôi không biết gọi là gì. 

Khi đi khất thực, dân làng thường gói thêm một gói 
muối ớt nhét vô trong chô com họ cho. Chúng tôi nhận được 
gì thì đem về cùng chia nhau ăn. Dù đồ ăn có ngon hay dỏ, 
hợp hay không hợp, dê nhìn hay khó nhìn, chúng tôi không 
nghĩ bàn gì về nó; chúng tôi chỉ biết ăn cho no. Ăn uống thì 
giản đon như vậy. Cũng không có dĩa hay chén—mọi thứ 
đều nhận vào bình bát khất thực và ăn từ bình bát. 

Lúc đó chẳng ai đến thăm noi này. Đến tối mọi người 
tự đi về chòi của mình để tu tập. Ngay cả chó sống ỏ đây 
cũng không nôi. Những cái chòi (cốc, kuti) thì ở cách xa nhau 
trong rừng, cách xa chô chúng tôi ngồi họp mặt hàng ngày. 
Cuối ngày, khi một ngày đã xong, môi người tự đi về chòi 
của mình trong rừng. Mấy con chó cũng không dám ỏ đây, vì 
chúng sẽ thấy quá hẻo lánh và không an toàn, cho nên chúng 
lẻo dẻo đi theo mấy vị Tỳ kheo đi vào trong rừng. Nhưng 
vào trong rừng mấy vị Tỳ kheo lại biến mất vào trong chòi, 
nên mấy con chó cũng bị bỏ roi; chúng lại chạy theo vị Tỳ 
kheo khác, nhimg cũng lại bị bỏ roi sau khi vị ấy biến mất 
vào trong cái chòi nhỏ bé của mình trong rừng tối. 

Vậy đó, ngay cả chó cũng không sống nôi ở đây— đó là 
cảnh sống tu thiền của chúng tôi thòi đó. Nhiều lúc tôi nghĩ: 
chó còn sống không nôi, nhưng chúng tôi phải sống được! 
Quá xá cực. Nhiều lúc nghĩ vậy tôi cũng thấy hoi buồn tủi. 

Chúng tôi sống chung vói bệnh sốt rét nguy hiểm, 
chúng tôi đối mặt vói cái chết, nhưng tất cả chúng tôi đều 
sống sót. Bên cạnh việc đối diện vói cái chết, chúng tôi sống 
vói đủ thứ điều kiện khắc nghiệt, khó khăn, ví dụ như thức 
ăn nghèo nàn, dường như chẳng có gì. Nhưng nghèo khó 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 125 


không phải là mối lo âu của chúng tôi. Khi nghĩ lại thời đó và 
nhìn những điều kiện sống trong chùa bây giò, mọi thứ khác 
quá xa. 

Thòi đó chúng tôi sống không có chén dĩa gì hết. Mọi 
thứ đều nhét vào bình bát. Giò thì khác, trong chùa có một 
trăm tăng sĩ ăn, chúng tôi cần đến năm nguòi để rửa chén 
dĩa. Đôi lúc họ rửa cả buổi chua xong, đến giò Pháp thoại họ 
vân còn phải ỏ duói bếp rửa chén. Việc này cũng tạo ra nhiều 
phức tạp. Nhung tôi chẳng biết phải làm gì về điều này; tôi 
cứ để yên cho mọi nguòi tự mình dùng trí tuệ hiểu biết để 
suy xét. 

Mọi chuyện không bao giò hết. Những nguòi hay phàn 
nàn thì luôn luôn có chuyện để than, cho dù điều kiện bây 
giò đã quá tốt quá suóng hon hồi đó. Bây giò nhiều tu sĩ cực 
kỳ dính mắc vào mùi huong và mùi vị của thức ăn. Nhiều 
lúc tôi nghe họ nói về việc đi tu du hành (tudong); họ kể 
chuyến đi du hành về các vùng miền Nam gần biển, ỏ đó họ 
đuợc cúng duòng thức ăn nấu rất ngon. Rất nhiều món 
ngon!. Họ nói vậy đó. Khi tâm dính đến những món ngon 
nhu vậy, nó dính chìm trong tham dục ăn uống. Cái tâm 
không đuợc kiềm chế thuòng lang thang, lăng xăng và dính 
theo những thứ cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, mùi huong, 
những cảm nhận tiếp xúc của thân, và những ý nghĩ liên tục 
này nọ. Lúc đó việc tu hành trỏ nên khó khăn. Lúc đó các su 
thầy cũng khó chỉ dạy họ cách tu tập đúng đắn, bởi tâm họ 
đang dính nặng theo những món ăn ngon và trần cảnh nhu 
vậy. Điều đó giống nhu việc nuôi một con chó. Chỉ cần cho 
nó ăn com không, nó lón lên khỏe mạnh. Nhung nếu bỏ 
thêm cà ri thom ngon lên com, đuợc vài ngày con chó cũng 
không nhìn tói com trắng nữa. Nó đã ăn dính món cà ri ngon 
nên nó quên com tráng luôn rồi. 



126 • Thiên sư Ajahn Chah 


Những hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị cản trở 
nhiều cho việc tu tập cái tâm. Chúng có thể gây ra nhiều 
nguy hại cho việc tu. Nếu chúng ta không biết quán niệm về 
bốn loại thứ yếu [y phục, bình bát, chỗ ở, và thuốc thang] thì 
con đường đạo Phật sẽ khó được tu dưỡng trong tâm chúng 
ta. (Chúng ta phải hiểu rõ và luôn nhớ quán niệm cái ý nghĩa 
của việc sử dụng bốn thứ thiết yếu đó—theo kinh nói về 
"Bảy Cách Quán Chiếu"). 

Quý vị có thể suy xét và nhìn thấy mặc dù con người đã 
tạo ra rất nhiều tiến bộ về tiện nghi vật chất, nhưng những 
khổ đau và dục vọng theo đó cũng tăng theo vô vàn. Và 
những tiến bộ đó có đi đến đâu thì cũng không thế nào mang 
lại giải pháp tốt lành thực sự cho vấn nạn khổ đau của sự 
sống con người. Vì vậy tôi thường nói rằng, khi quý vị đến 
một cái chùa, quý vị chỉ nhìn thấy các tăng sĩ, thấy điện thờ 
và thấy những thất tu (cốc, chòi, kuti), nhưng các thầy không 
nhìn thấy Phật Pháp {Buddha-sãsana) ở đó. Đạo pháp (sãsana) 
của Phật đang suy thoái rồi. Rất dê nhìn thấy sự suy thoái 
đó. 

Chữ sãsana có nghĩa là giáo lý nguyên thủy và trực chỉ 
của Phật hướng dân mọi người tu tập để trở nên chân thật và 
chánh thẳng, đế trở nên từ bi đối với mọi người và chúng 
sinh khác. Giáo lý đó đã ngày càng mất đi và nhường chô 
cho những động vọng và sầu não trong tâm nhân loại. 
Những người từng đi tu vói tôi trong những năm tháng khó 
khăn ngày trước, họ đã có được sự siêng năng và nhiệt thành 
tu tập. Nhưng bây giờ sau hai mươi lăm năm ở đây, tôi thấy 
sự tu tập của các tăng sĩ là rất ì ạch, lơ là. Thời bây giờ mọi 
người không dám thúc đẩy và nô lực hết mình tu tập. Họ sợ. 
Họ sợ họ dính vô cực đoan hành xác khổ thân. Ngày trước 
chúng tôi tu đâu nghĩ đến đó là sự khổ thân hành xác. Đôi 
khi chúng tôi nhịn ăn mấy ngày hay cả tuần cũng đâu sao. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 127 


Hồi đó chúng tôi tu là muốn nhìn thấy cái tâm của mình: nếu 
nó buớng bỉnh, chúng tôi lấy roi quất nó, răn đe nó, kiểm 
soát nó. Tâm và thân cùng làm việc vói nhau. Khi chúng ta 
còn chua đuợc thiện khéo trong tu tập, lúc đó nếu thân ăn no 
sung suóng thì tâm sẽ không còn đuợc kiểm soát. Khi lửa bắt 
cháy và gió thổi, nó sẽ cháy bùng lan rộng và đốt cháy nhà 
cửa. Giống vậy đó. Truóc kia tôi khuyên dạy các Tỳ kheo 
phải nên ăn ít, ngủ ít, và nói ít, họ hiểu rõ lý do và ý nghĩa 
của sự kiềm chế đó và họ đã đua giói hạnh đó vào trong tim. 
Nhung thòi bây giò những nguòi tu hình nhu không thích 
nghe về những giói kiềm chế đó. Họ nói: "Chúng tôi sẽ tìm 
cách tu. Tại sao chúng tôi phải chịu khổ sỏ nhu vậy, tại sao 
chúng tôi phải tu kiểu kham khổ nhu vậy? Đó giống nhu 
việc hành xác khổ thân; đó không phải là con đuòng Trung 
Đạo của Đức Phật". Ngay khi có ai nói nhu vậy, các thầy tu 
khác đều hùa theo đồng ý. Họ đúng là đói khát. Vậy thì tôi 
biết nói gì thêm đây? Tôi đã luôn cố chỉnh sửa cái thái độ đó 
của các tu sĩ, nhimg hình nhu bây giò họ cũng làm vậy thôi. 

Vậy đó, tôi mong tất cả các thầy và quý vị hãy cố tu tập 
để làm cho tâm mình mạnh mẽ và vững chắc. Hôm nay các 
thầy và quý vị đã tề tựu về đây từ nhiều noi và nhiều thiền 
viện khác nhau để chào tôi nhu một nguòi thầy, các thầy và 
quý vị đã tề tựu về đây nhu những đạo hữu, do vậy tôi mói 
chỉ ra một số giáo lý về con đuòng tu tập. Việc tu tập tính tôn 
trọng, biết tôn sự kính huynh, là một pháp cao thuợng. Trên 
đòi sẽ không có bất hòa, tranh giành và giết hại nhau nếu ai 
cũng có lòng tôn trọng lân nhau. Tôn kính su phụ, su thầy, 
nguòi thụ giói và huóng dân mình tu sẽ làm cho bản thân 
mình phát triển; trọng thầy mói đáng làm thầy; Phật đã nói 
hành động đó là một phúc lành cao quý nhất. (Nhu kinh 
"Điềm Lành" {Mangala Sutta) đã ghi). 



128 • Thiên sư Aiahn Chah 


Người thành thị cũng thường thích ăn nấm.^^ Họ 
thường hỏi nấm có từ đâu. Và người khác có thể nói họ nấm 
mọc từ đất. Rồi họ mang rổ và đi ra ngoại thành, nghĩ rằng 
có thể lấy nấm mọc ở hai bên đường. Nhimg họ cứ đi, đi 
nữa, lên đồi xuống ruộng, nhưng không thấy nấm đâu. 
Người dân làng đã đi lấy nấm trước đó. Họ biết nấm mọc ở 
đâu, ở khu rừng nào. Còn người thành thị thì chỉ có kinh 
nghiệm nhìn thấy nấm ỏ trên bàn ăn. Họ chỉ nghe nói nấm 
mọc trên đất và đi tìm, nhưng không tìm thấy nấm. 

Tu tập sự định tâm {samadhi) cũng giống như vậy. 
Chúng ta nghĩ rằng nó dê làm. Nhưng khi ngồi thiền, chân bị 
đau, lưng nhức mỏi, ta cảm thấy mệt, nóng nực và ngứa 
ngáy. Rồi ta thấy nản chí, nghĩ rằng thiền định là điều xa vòi, 
như chuyện trên tròi trên mây vậy. Ta chẳng biết làm gì nữa 
và trong đầu toàn thây những khó khăn. Nhưng nếu ta được 
chỉ dẫn thì có thể sẽ dễ dàng hon. 

Khi mói bắt đầu, tu tập thiền định là việc khó. Bất cứ 
việc gì cũng đều khó nếu ta không biết cách làm. Nhimg nếu 
chịu tập luyện thì sẽ có thay đổi. Việc gì hữu ích thì cũng 
đáng làm hon những thứ vô ích. Chúng ta thường sợ phấn 
đấu—đó là thói thường, và chúng ta cần phải vượt qua nó. 
Do vậy, sự học tu và tập luyện một thòi gian là điều cần 
thiết. Cũng giống như mỏ một con đường băng qua rừng 
rậm. Lúc đầu thật khó khăn, gặp nhiều chuông ngại, vật cản. 
Nhưng cứ quay lại làm tiếp, phát hoang, chặt bỏ cây cối, di 
dòi đá núi, đắp đường, làm cầu...dần dần người ta sẽ mỏ ra 
được con đường. Đó cũng giống như cách tu tập cái tâm. Cứ 
tu tập kiên trì, tâm sẽ được phát quang, phát sáng. Đức Phật 
và các vị đại đệ tử ngày xưa cũng là những ngưòi bình 


(Chô này có ghi một phần trong bài giảng số 23, Quyển I của bộ sách này). 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 129 


thường, nhimg họ đã tu tập bản thân để tiến triển đến những 
tầng giác ngộ. Họ làm được nhờ tu tập, luyện tập. 

Điều đó giống như việc tu tập cái tâm. Cứ liên tục tu 
tập, duy trì tu tập, rồi đến lúc cái tâm sẽ bừng sáng. Ví dụ 
như người dân làng từ nhỏ đến lớn môi ngày thường ăn cơm 
với cá. Khi họ tới học Phật Pháp, họ được dạy đừng sát sinh, 
giết hại: chúng ta không nên giết hại chúng sinh nào. Nghe 
vậy người dân không biết phải làm gì. Họ cảm thấy bị bó 
buộc. Chợ chính là nơi đồng ruộng ao hồ để họ bắt cá bắt 
tôm về ăn. Giờ mấy ông sư thầy lại nói đừng bắt giết vật 
sống, đừng giết chúng ăn thịt. Vậy chúng ta phải làm gì, nếu 
chúng ta nghe theo mấy ông thầy thì lấy gì mà ăn?. Mói bấy 
nhiêu đã thấy bí đường. Đối vói dân thường chúng ta hình 
như chẳng có đường nào để tu hết. Chợ thức ăn chính là ao 
hồ rừng núi, không bắt cá tôm hay con vật nào làm thức ăn 
thì ta lấy gì ăn. 

Tôi đã cố khuyên dạy mọi người những cách để giải 
quyết vấn đề chô này. Là như vầy: nông dân thì ăn cơm. 
Nhiều vùng nông thôn người trồng nông thì ăn cơm. Vậy ở 
thành thị thì thợ may ăn gì, ăn máy may luôn hả? Hay ăn 
vải? Phải suy xét về điều này trước. Nếu mình là nông dân 
thì mình ăn cơm, ăn trái cây. Nếu có ai kêu mình làm nghề 
khác, mình trả lời là không, làm nghề khác không cớ cơm cà 
trái cây để ăn. 

Nhưng diêm quẹt thì mình đâu làm được, vậy mình 
phải đi mua, đúng không? Còn những thứ chén dĩa muông 
đũa mình dùng đế ăn mình cũng phải đi mua, chứ mình đâu 
làm được chúng, đúng không? 

Rất nhiều thứ chúng ta không làm được, nhưng vân có 
thể mua bằng tiền. Đó là dùng trí khôn để kiếm tiền và mua 
chúng. Trong việc thiền tập cũng vậy, chúng ta cũng cần biết 
làm như vậy. Chúng ta tìm những cách để tránh những điều 



130 • Thiên sư Aiahn Chah 


sai xấu và tu tập những điều đúng đắn. Hãy nhìn Phật và các 
vị đệ tử. Truớc kia họ cũng là những nguời thuờng nhu 
chúng ta, nhimg nhờ biết tìm cách và biết khéo tu tập nên họ 
đã dần dần nhập lini vào dòng Thánh Đạo và sau đó trỏ 
thành những bậc thánh A-la-hán. Họ làm đuợc nhò biết tìm 
cách tu tập khéo léo. Dần dần trí tuệ khỏi sinh. Sự xấu hô 
Ợĩiri) và sợ sệt (ottappa) về điều xấu ác (nhu sát sinh) đã khỏi 
sinh trong tâm họ. 

Truóc kia tôi có dạy cho một nguòi tu, thực ra ông là 
một nguòi tại gia đến ỏ lại thiền viện để học tu thiền và sống 
giữ tám giói (Bát trai giói) trong những ngày lê Phật giáo ỏ 
chùa Wat Pah Pong, nhung 'cái tội' là ông vân còn thích đi 
câu cá.i^ 

Tôi đã dạy, đã giải thích cho ông về việc câu cá là 
không đúng, ông ta cũng thấy một số điều đúng sai, nhung 
lại vẫn đi câu. Tôi lại khuyên, nhrmg ông vẫn cứ đi câu. ông 
nói rằng ông không giết cá, tại cá đến ăn mồi câu của ông (!). 
Ông lại biện hộ: "Con cá nào đã hết nghiệp làm cá, hãy đến 
ăn mồi câu của ta. Con cá nào còn chua hết nghiệp làm cá, 
đừng đến ăn câu của ta"(!). Nhung cá vẫn ăn câu, và ông ta 
thì biết gì về con cá nào và nghiệp nào. Sau đó, ông bắt đầu 
nhìn kỹ vào miệng cá cắn câu, chảy máu, ngáp thỏ, đuối sức, 
sắp chết, và chết. Ông cảm thấy xót thuong cho kẻ bị mình 
giết hại. Và từ đó ông mói thôi câu cá. 

Nhung ông ta cũng câu ếch. ông cứ đi câu ếch về ăn 
thịt. Tôi đã bảo ông "Đừng làm những việc đó nữa. Nếu 
không ngừng đuợc, ông hãy nhìn vào con ếch truóc khi giết 
nó". Khi ông nhìn vào con ếch sắp bị giết, ít nhiều ông cũng 
liên tuỏng đến những sinh linh, những sinh vật hữu tình, và 


'3 ('Câu chuyện câu cá' này là một phần của bài giảng số 14, Quyển I của bộ 
sách này). 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 131 


chắc lòng từ bi khởi sinh. Khi ông đến tu viện, tôi khuyên 
dạy ông nhu vậy, nhung về nhà thì vợ ông thuyết giảng 
khác. "Nếu không giết ếch thì không có gì đế ăn." ông cảm 
thấy khổ đau, su thầy thì cấm giết, vợ thì bắt phải giết. Đời 
đúng là khổ. 

Nhung sau đó vợ ông cũng nghe theo, ông đi cày 
ruộng, hễ gặp cá, ếch ông đều tìm cách thả xuống kênh rạch. 
Gặp cá bị mắc luới, ông cũng thả cá ra. Một hôm ông đến 
chơi nhà nguời bạn, nhìn thấy trong lu toàn ếch bị nhốt chờ 
giết thịt. Ông nhìn xung quanh không thấy ai, ông thả hết ra. 
Vợ nguời bạn biết ông là nguời thả nên nói rằng: "Chính 
thằng cha Từ Bi thả chứ không ai". Nhrmg duờng nhu còn 
sót một con. Nguời vợ đó giết, sát muối ớt rồi đem đi nuớng 
ăn. Bà nói rằng, từ bi là gì, ai cũng cần phải ăn để sống. Nhìn 
cảnh đó, ông đã quyết định đi tu luôn. 

Ông đuợc thọ giới ở một ngôi chùa làng. Sau đó ông 
hỏi thầy thọ giới rằng ông cần phải làm gì. Thầy thọ giới chỉ: 
"Nếu con thực sự đi tu nghiêm túc, con phải tập thiền. Theo 
học một thiền su; không ở gần nhà cửa", ông ngủ một đêm 
và sáng mai ông từ biệt, ông hỏi đuờng đi đến gặp ngài 
Aiahn Tongrat, một thiền su nổi tiếng lúc đó. 

Thiền su Tongrat đón chào và khen ngợi "Lành thay! 
Nhiều công đức". Rồi ngài chỉ gốc cây gần bên và nói: "Hãy 
bắt chuớc nhu gốc cây này. Đừng làm gì hết, chỉ cần làm theo 
gốc cây này". Đó là cách ngài dạy ông ta thiền tập. 

Ông ta bắt đầu nghĩ ngợi: thiền kiểu gì đây?. Aiahn^^ 
chỉ làm giống nhu gốc cây kia là sao? ông cứ suy tu về điều 
đó ngay cả khi điíng, khi ngồi, khi nằm ngủ. ông nghĩ bắt 
đầu từ hạt giống, nảy mầm, mọc lên thành cây, cây lớn lên và 
già đi, và cuối cùng bị chặt, chỉ còn trơ lại cái gốc cây nhu 


1'* Aịahn là danh từ chung trong tiếng Thái có nghĩa là sư, thầy. 



132 • Thiên sư Aiahn Chah 


vậy. Không còn mọc lại nữa, chẳng còn gì hơn là một gốc cây 
đã chết. Ông ta cứ suy xét những điều đó, và dần dần gốc 
cây trở thành đối tuợng thiền (đề mục thiền) của ông. Rồi 
ông bắt đầu suy xét (quán chiếu, quán niệm) tất cả những 
thứ khác trên đời, rồi huớng về bên trong bản thân mình. Rồi 
bắt đầu nhận ra: "Sau một quãng đời ngắn ngủi, ta rồi cũng 
trở thành nhu gốc cây kia, trở thành thứ vô dụng mà thôi". 

Sau khi nhận ra lẽ thật này của tất cả mọi thứ và bản 
thân mình, ông quyết định không còn thoái tâm bồ-đề hay 
hoàn tục nữa. Một khi tâm của một nguời đã quyết định nhu 
vậy thì không còn gì có thể ngăn cản buớc đuờng tu hành 
của nguời đó nữa. 

Tất cả chúng ta đều giống nhau về kiếp sống này, tất cả 
chúng ta đều phải chết. Hãy nghĩ về điều này mà áp dụng nó 
vào việc tu hành. Sinh ra làm nguời với đầy những khó khổ. 
Và không phải chỉ có những khó khổ truớc mắt—mà những 
khó khổ cho tuơng lai và cho cả kiếp sau. Nguời trẻ lớn lên, 
nguời lớn già đi, nguời già bệnh yếu, nguời bệnh yếu rồi chết 
đi. Cứ nhu vậy dòng đời diên ra, cái chu kỳ chuyển hóa khôn 
ngừng chẳng bao giờ ngừng lại hay chấm dứt. Do vậy, Phật 
dạy chúng ta thiền. 

Vê thiền tập, truớc mắt chúng ta nên tu tập thiền định 
{samadhi), đơn giản có nghĩa là làm cho tâm đuợc tĩnh tại và 
yên bình. Giống nhu nuớc ữong chậu: nếu không giữ cho 
chậu nuớc ở yên, nếu cứ quấy động nó, nuớc sẽ không đuợc 
tĩnh tại, bùn cặn sẽ làm nuớc đục mờ. Tâm cũng vậy, nếu 
tâm luôn bị kích thích, luôn bị quấy động bằng những thứ 
bên ngoài, thì tâm không đuợc tĩnh lặng và bình yên, tâm bị 
vân đục bởi những thứ đó, và do vậy không nhìn thấy mọi 
sự một cách trong suốt, rõ ràng. Nếu để yên chậu nuớc, bùn 
cặn sẽ lắng xuống, nuớc trở nên trong suốt, và ta nhìn thấy 
đuợc những gì trong đó. Nếu giữ cho tâm đuợc tĩnh lặng. 


Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 133 


tâm sẽ trở nên bình yên và trong suốt, và nó sẽ nhìn thấy mọi 
sự một cách rõ ràng. Giữ cho chậu nuóc yên định. Giữ cho 
tâm đuợc cố định và tĩnh tại vào một đối tuợng thiền. Đó là 
thiền định. Khi tâm lắng xuống và tĩnh tại, trí tuệ sẽ khỏi 
sinh để có thể nhìn thấy mọi sự. Ánh sáng chiếu rọi của trí 
tuệ vuợt qua mọi thứ ánh sáng khác. (Nguyên lý căn bản của 
thiền là vậy). 

Lòi khuyên của Đức Phật về tu thiền là gì?. Phật dạy 
chúng ta hãy tu tập nhu đất, tu tập nhu nuóc, tu tập nhu gió, 
tu tập nhu lửa. Tu tập nhu những "thứ xua", những thứ cấu 
tạo nên chúng ta: Yếu tố ciíng của đất, yếu tố lỏng của nuóc, 
yếu tố động của gió, yếu tố nhiệt của lửa. 

Nếu có ai đào xói đất, đất chẳng thấy phiền hà. Nó có 
thể chịu bị cày, bị xói, bị làm ngập nuóc. Những thứ thúi rửa 
có thể đuợc chôn trong đất. Nhung đất vẫn bàng quan, 
chẳng than phiền gì. Nuóc thì có thể bị đông lạnh ngắt, hay 
bị nấu sôi sục, hoặc bị dùng đế rửa những thứ do bẩn, nhung 
nó chẳng hề gì. Lửa có thể dùng để đốt cháy những thứ đẹp, 
thứ xấu, thứ thom tho, thứ bẩn thỉu. Nó cũng chẳng phiền hà 
gì. Khi gió thổi, nó thổi bay tất cả mọi thứ, thứ tuoi đẹp và 
thứ xấu xí, thứ hữu ích và thứ vô ích. Nó chẳng để ý gì đến 
những thứ đó. 

Đức Phật đã dùng ví dụ này. Cái đống thân của ta chỉ 
đon giản là sự kết hợp của bốn yếu tố tứ đại đất, nuóc, khí 
nhiệt. Nếu ta muốn tìm thấy có 'ai' trong đó, ta chẳng tìm 
thấy gì. Đó chỉ là tập hợp của bốn yếu tố tứ đại. Nhimg cả 
đòi chúng ta chẳng bao giò hiểu đuợc đống thân này chỉ là 
những yếu tố đó, chẳng bao giò phân tách ra nhu vậy. 
Chúng ta chỉ nghĩ rằng "Đây là ta. Đây là thân của ta". 
Chúng ta luôn nhìn mọi thứ vói một cái 'ta', cái 'ngã', một 
'con nguòi', mà chẳng hề nhìn ra thân này chỉ là đất, nuóc 
gió, lửa. (Ngay cả khi nhìn một xác chết đang tan rã và thối 


134 • Thiên sư Ajahn Chah 


nát, chúng ta vân không nghĩ ra đó chỉ thực sự là một đống 
đất, nước, gió, lửa). Đức Phật đã dạy về điều này. Phật dạy 
về bốn yếu tố tứ đại và mong chúng ta nhìn ra rằng thân chỉ 
là vậy, chẳng có 'ai' ở bên trong cái đống thân đó cả. Hãy 
quán niệm (suy xét) về những yếu tố này của thân để thấy 
được không có một 'ai' hay một 'người' nào bên trong nó, đó 
chỉ là đất, nưóc, gió, lửa. 

Điều này thật sâu sắc, phải không? Đó là điều sâu sắc 
đang bị che giấu—người ta nhìn nhưng chẳng mấy ai thấy 
được điều đó. Chúng ta chỉ quen nghĩ về cái 'ta', về 'con 
người ta', về 'thân tưóng của ta' hoặc 'của ai đó'. (Chúng ta 
cứ coi thân này là một 'con người', môi ngưòi môi thân 
tưóng, môi thân là môi 'người'). Nếu còn nghĩ về một cái 'ta' 
và 'thân của ta' như vậy thì sẽ rất khó mà tu thiền cho được 
thâm sâu. Nó không nhìn ra lẽ thật và không đạt đến chân lý, 
và do vậy chúng ta không thể vượt qua vẻ về ngoài (giả 
danh) của mọi thứ. Chúng ta còn bị dính kẹt vào những quy 
ưóc của thế gian; và khi còn dính kẹt vào những quy ưóc thế 
gian có nghĩa là vân còn dính trong vòng luân chuyển luân 
hồi: Có rồi mất, sinh rồi tử, tử rồi sinh, vân còn chịu khổ 
trong cảnh giói ngu mò vô mình. Những gì chúng ta muốn 
và ưóc không bao giò xảy ra theo ý ta, bởi vì chúng ta nhìn 
mọi thứ một cách sai lầm. 

Vói loại gông cùm chấp thủ (ngã chấp, thân kiến) như 
vậy, chúng ta vân còn ỏ rất xa vói con đường chiíng ngộ giáo 
pháp. 

Vậy hãy bắt tay vào tu tập. Đừng có nói: "Khi nào tui 
già tui sẽ vô chùa tu". Già là lúc nào? Người trẻ cũng già đi 
hàng ngày như người già. Từ lúc sinh ra đến giò, họ đã luôn 
luôn già đi. Có ngưòi còn nói để khi nào già hon, già hon 
chút nữa tui sẽ đi tu. Ê này! Những người trẻ mỗi ngày cũng 
đang già hon. "Già" có nghĩa là vậy, đâu cần phải nhiều tuổi 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 135 


đi hết nôi mói gọi là già. Tất cả quý vị nên ghi nhớ điều này. 
Tất cả chúng ta đều có gánh nặng; đây chính là trách phận 
mà tất cả chúng ta phải làm. Hãy nghĩ về ông nội bà nội của 
mình. Họ đã đuợc sinh ra, lớn lên, già đi và cuối cùng cũng 
chết. Giờ chúng ta không biết họ đang ở đâu!. 

Do vậy Phật muốn chúng ta tìm thấy Giáo Pháp. Loại 
hiểu biết về Giáo Pháp là quan trọng nhất. Mọi hình thức 
hiểu biết hay học hỏi không đúng theo lý của Phật giáo thì 
chỉ là những sự học hỏi liên quan đến khổ đau thế tục mà 
thôi. Sự tu tập của chúng theo Giáo Pháp là để chúng ta vuợt 
qua sự khổ đau, chúng ta phải vuợt qua ít nhiều khổ đau 
ngay trong hiện tại. Ví dụ, khi có ai chửi bói chúng ta, nếu 
chúng ta không khỏi tâm tức giận thì chúng ta đã vuợt qua ít 
nhiều sự khổ rồi. Nếu chúng ta tức giận thì ta không vuợt 
qua sự khổ đuợc. 

Khi có ai chửi mắng ta, nếu ta biết soi chiếu vào giáo 
pháp, chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có cái đống thân này bị chửi, 
ừ, ai chửi thì cứ chửi—thực sự họ chỉ đang chửi một đống 
đất. Một đống đất này đang chửi một đống đất khác. Nuóc 
đang chửi nuóc. Gió đang chửi gió. Lửa đang chửi lửa. 
Chẳng có 'ai' đang chửi 'ai' cả. 

Nếu chúng ta hiểu đuợc nhu vậy, ta không hề thấy bị 
xúc phạm hoặc phản láng lại khi bị chửi mắng: có lẽ họ sẽ cho 
rằng ta là đồ điên. "Thằng đó bị chửi mắng mà chẳng nói gì. 
Nó chắc không có cảm giác!". Đến khi có ai đó chết, ta cũng 
không cảm giác tuyệt vọng, đau đón và khóc than: có lẽ họ 
cũng cho rằng ta là đồ điên dại và tro tráo. 

Hãy tu tập để nhìn nhận, nhìn thấy cái 'bản thân' của 
chúng ta đích thực là gì. Hãy tu hành để vuợt qua khổ đau 
của kiếp người, việc đó không phụ thuộc vào ý kiến nguòi 
khác nghĩ về ta ra sao. Vuợt qua đuợc khổ đau hay không là 
tùy thuộc vào trạng thái tâm của ta, tùy thuộc vào việc ta có 



136 • Thiên sư Ajahn Chah 


tu tập các trạng thái tâm của ta được hay không. Đừng chấp 
nê những gì người đời nói về mình—nếu ta có thể chimg ngộ 
được sự thật cho chính mình, thì chúng ta có thể sống bình 
an và thư thái. 

Nhưng thường thì chúng ta không biết nghĩ xa như 
vậy. Những người trẻ chỉ tới chùa một hay hai lần, đến khi 
về nhà chúng hay bị bạn bè chọc ghẹo là thầy tu, thầy chùa. 
Chúng thấy quê và do vậy chẳng muốn đi chùa nữa. Một số 
người trẻ khác thì nói vói tôi chúng đến chùa đã học được 
nhiều đạo lý hay, biết được điều đúng sai, và nhò đã bỏ uống 
bia rượu và không ra đường tụ tập liu lỏng nữa. Nhưng đám 
bạn bè vẫn cứ chọc quê, đại khái như: "Ê ông Bụt, sao ông đi 
chùa xong về không chịu đi ăn nhậu vói tụi này vậy?". Cứ bị 
chọc như vậy, những người đó cũng không dám đi chùa nữa. 
Thiệt là khó cho những người cứ dính mắc vào người khác 
như vậy. 

Người phàm tu khó thiệt. Vậy thay vì tâm nguyện cao 
xa, quý vị chỉ cần tu tập tính kiên nhân và chịu khó. Thực 
hành sự nhân nhịn và kiềm chế trong gia đình là cũng tốt 
lắm rồi. Đừng cãi cọ, đừng tranh đấu, đừng gây gô nhau - 
nếu quý vị làm được vậy thì quý vị đã chuyển hóa được ít 
nhiều khổ đau trong cuộc sống tại gia rồi, và điều đó là rất 
tốt. 

Lúc nào gặp khó khăn, hãy quán chiếu (soi xét, suy xét, 
quán niệm, tưởng nhó) về Giáo Pháp. Suy xét về những điều 
các bậc sư thầy đã chỉ dạy chúng ta. Họ dạy ta buông bỏ, 
kiềm chế và tự chủ, đặt mọi thứ xuống; họ đã dạy chúng ta 
như vậy để giải quyết những khó khăn chúng ta gặp trong 
tiến trình tu tập. Giáo pháp chúng ta đã nghe học là được 
dùng để xử lý và đối trị những khó khăn trong tu tập. 

Những khó khăn nào? Gia đình? Ta đang có những thứ 
khó khăn nào? Vê con cái, vợ hoặc chồng, bạn bè, hay về 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 137 


công việc? Những thứ này đôi lúc cũng gây nhức đầu, đúng 
không? Đó cũng là những khó khăn trong đời tu tập. Lời dạy 
của các su thầy chỉ cho chúng ta cách áp dụng giáo pháp để 
giải quyết những khó khăn hàng ngày. 

Chúng ta đuợc sinh ra làm nguòi. Chúng ta có trách 
nhiệm làm sao để sống vói cái tâm hạnh phúc. Chúng ta làm 
mọi việc theo huóng có trách nhiệm đó. Khi gặp thứ gì khó 
khăn, chúng ta tập tính chịu đựng. Làm những công việc 
nghề nghiệp chân chính (chánh mạng) là một cách thực hành 
Giáo Pháp, thực hành lối sống đạo đức. Sống một cách hạnh 
phúc và hòa hợp nhu vậy đã là điều khá tốt. 

Tuy nhiên chúng ta thuòng để mất. Đừng để mất! Nếu 
ta đến chùa hay thiền viện để tu tập, rồi sau đó về nhà đánh 
lộn, cãi nhau thì đó là sự để-mất. Quý vị có nghe rõ điều tôi 
nói không? Làm tu tập mà làm vậy thì tu chỉ để mất chứ 
chẳng đuợc gì. Nếu cứ làm vậy có nghĩa là quý vị chẳng nhìn 
thấy một chút nào của Giáo Pháp —chẳng đuợc chút lợi lạc 
nào. Mong quý vị hiểu rõ chô này. 

Thôi cả cả buổi hôm nay quý vị đã nghe Giáo Pháp đủ 
nhiều rồi, chúng ta tạm ngừng ở đây. 



138 • Thiên sư Aiahn Chah 


91 

Hiểu Biết Thế Gian 


^^Mọi thứ trên thế gian đều là biểu hiện của sự thật. 
Nhung chỉ tại chúng ta thiên vị, chúng ta nhìn nghiêng, nhìn 
phiến diện, nhìn theo ý muốn chúng ta, bởi chúng ta muốn 
mọi thứ theo ý mình. (Ví dụ chúng ta muốn mọi thứ đều dê 
chịu trong khi sự thật là luôn có suóng và khổ). Lokavidũ có 
nghĩa là hiểu biết thế gian một cách rõ ràng. Thế giói là 
những hiện tuợng {sabhãva, hiện thực, thực tại) có mặt và 
diên ra theo cách của chúng. Nói ngắn gọn, thế giói là arond^, 
là mọi pháp, tức là tất cả các trạng thái của tâm. Khi chúng ta 
dùng chữ "thế giói" nghe nó rộng lón quá. Nếu nói "Arom 
[các hiện tuợng của tâm] là thế giói" thì nghe đon giản hon. 
Thế giói là arom [là các hiện tuợng của tâm]. Đang bị ngu mò 
trong thế giói là ngu mò về các hiện tuợng của tâm; đang bị 
ngu mò về các hiện tuợng của tâm là ngu mò về thế giói. 
Lokavidũ: sự hiểu biết thế giói một cách rõ ràng, hiểu biết về 
"thếgiới như chúng là", đó là cái chúng ta cần hiểu biết. Thế 
giói tồn tại theo những điều kiện nhân duyên của nó. Các 
điều kiện nhân duyên tác động diên ra trong từng giây phút. 
Bởi vậy chúng ta cần phải có một sự tỉnh giác hoàn toàn ngay 
trong hiện tại, luôn ý thức rõ biết về nó, luôn thuòng-biết về 
nó. 


[Bài giảng này đã từng được in thành một quyển sách riêng có tên là "Đi 
Tìm Ngudn Gôc Sự Thật"]. (Bài giảng này được thiền sư giảng cho các tăng 
ni). 

[Chữ arom trong tiếng Thái. Đó là tất cả mọi trạng thái [hay đối tượng] của 
tâm, bao gôm tất cả trạng thái sướng, khổ, bên trong, bên ngoài]. (Đó là 
những hiện tượng của tâm, giống như chữ 'pháp' trong tiếng Hán-Việt). 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 139 


Như giáo lý dạy chúng ta cần phải biết rõ về những thứ 
có điều kiện [những thứ do duyên hợp mà có, những pháp 
hữu vi, sankhãra] đúng như chúng đích thực là. Dù sự thật 
những thứ hữu vi đó là gì, dù đích thực chúng là gì, chúng ta 
cũng cần hiểu biết rõ về chúng. Sự hiểu biết rõ đó được gọi là 
trí tuệ, đó là trí khôn biết chấp nhận và biết rõ sự thật một 
cách không vưóng ngại. 

Chúng ta cần phát triển một cái tâm được tĩnh lặng 
(định) và có trí tuệ (tuệ) để nắm rõ mọi thứ. Chúng ta hay nói 
về giói, định, tuệ {sĩla, samãdhi, paiĩnã), nói về thiền định 
(samatha), nói về thiền tuệ minh sát (vipassanã). Nhimg đích 
thực thì chúng chỉ là một. Chúng chỉ là một, nhưng do chúng 
được phân chia theo những phân đoạn hay phạm vi khác 
nhau, vì vậy người ta cứ hiểu lầm về thiền. Tôi đã từng đưa 
ra nhiều ví dụ đon giản để so sánh vói thiền cho người ta dê 
hiểu. 

Một trái xoài non sau đó thành trái xoài lón, trái xoài 
chín. Trái xoài non là cùng một trái vói trái xoài lón và trái 
xoài chín, đúng không? Từ lúc nó chỉ là một bông xoài nỏ 
trên cây xoài cho đến khi chín rụng, đó thực ra chỉ cùng một 
trái xoài. Chỉ là một trái xoài, nhưng nó thay đổi, phát triển 
và chín muồi qua những thòi khác nhau. Non nhỏ, lón lên và 
già chín; đó chỉ là tiến trình biến đổi của cùng một trái xoài. 

Những phưong diện chúng ta hay gọi đều cùng một là 
một thứ. Giói hạnh (sĩla) đon giản là việc kiêng cữ và từ bỏ 
những hành vi bất thiện. Người không có giói hạnh là kẻ 
đang sống trong tình trạng nóng bức như hỏa ngục. Khi một 
người biết từ bỏ những hành vi sai trái và nghiệp xấu ác, 
điều đó mang lại sự mát dịu trong tâm và trái tim này. Mát 
dịu, không làm nguy hại, không còn bất thiện—lành. Sự 
phúc lành có được từ sự không còn bất thiện chính là một cái 
tâm được tĩnh lặng—đó là định {samãảhĩ). Khi cái tâm đạt 



140 • Thiên sư Ajahn Chah 


định, được trong sạch và tinh khiết, nó sẽ nhìn thấy rõ mọi 
thứ. Lý là vậy. Giống như hồ nước được tĩnh tại và không bị 
quấy động. Những ngày tĩnh lặng, ta có thể nhìn thấy khuôn 
mặt ta dưới nước hồ. Ta cũng có thể thấy hình ảnh phản 
chiếu của những thứ đằng xa như cây cối, đồi núi; ta thấy cả 
mái nhà của khu nhà đằng kia soi hình xuống mặt hô trong 
và phang lặng. Nếu có con chim đến đậu trên mái nhà đó, ta 
cũng có thể nhìn thấy nó. 

Những phân [yếu tố] đó thực sự chỉ là một, đó chỉ là 
những phân do người ta phân chia, nhưng đích thực ba chi 
phân đó chỉ là một, giống như cùng một trái xoài. Ví dụ xoài 
nhỏ (giói), trái xoài lón (định) và trái xoài chín (tuệ) chỉ là 
một trái xoài. Từ xanh non, hưòm lón đến chín vàng chỉ là 
một trái xoài. Đó chỉ là tiến trình biến đổi, do đó người ta 
thấy khác nhau, bởi họ nhìn vào những giai đoạn biến đổi 
đó. 

Nếu hiểu được theo cách đon giản như vậy chúng ta sẽ 
thấy dê chịu, không còn phân biệt, không còn nặng về thiền 
định hay thiền tuệ là này là nọ gì nữa. Nhò đó sự nghi ngò 
cũng giảm mất. Nếu cứ y theo kinh điển và những giảng 
luận chi li thì rốt cuộc chúng ta chỉ rối trí mà thôi. Vì vậy, 
điều quan trọng là chúng ta phải biết nhìn vào cái tâm của 
chúng ta. "Này các Tỳ kheo, các thay phải luôn quán sát cái tâm 
của mình. Ai luôn quán sát cái tâm của mình thì sẽ thoát khỏi 
những cạm bẫy của Ma Vương". Thoát khỏi Ma Vưong và 
những cạm bẫy của hắn. Và điều đó tùy thuộc vào sự điều 
tra suy xét của môi người. 

Cách tu của tôi cũng hoi lạ so vói người khác. Hồi mói 
xuất gia đi tu, tôi có rất nhiều nghi ngò và nghi vấn. Nhưng 
tôi không thích hỏi người khác về những điều đó. Ngay cả 
khi tôi gặp sư phụ Aiahn Mun, tôi cũng không hỏi gì nhiều. 
Tôi cứ ngồi và lắng nghe thây ấy giảng giải. Tôi có nghi vấn 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 141 


nhimg tôi vân không hỏi. Hỏi ai điều gì giống như mượn dao 
của người đó để cắt chặt thứ gì. Cứ đi mượn thì suốt đời ta 
chẳng có con dao nào của mình. Tôi cảm thấy vậy. (Tôi nghĩ 
mình nên tự đi tìm câu trả lòi bằng chính tâm mình, lúc đó 
dao sẽ là dao của mình, trí tuệ sẽ là trí tuệ của chính mình, 
không phải nhò trí tuệ của người khác để hiểu biết một vấn 
đề). Do vậy tôi chẳng muốn hỏi nhiều. Khi tôi sống tu vói sư 
phụ của tôi trong một hai năm, tôi lắng nghe những lòi giáo 
huấn của thầy và cố gắng tự mình thực tập những lòi dạy đó. 
Bằng cách đó tôi tự tìm thấy câu trả lòi cho những nghi vấn 
của mình. Tôi hoi khác những đạo hữu khác, nhưng tôi biết 
làm vậy mói có khả năng phát triển phần trí tuệ (tuệ); đó 
chính là cách làm cho mình tìm thấy nguồn gốc sự thật và trỏ 
nên khôn ngoan. Tôi không để mình bị lãng tâm, tôi luôn chú 
tâm quán xét mọi thứ cho đến khi có thể tự mình nhìn thấy. 
Làm như vậy mói tăng sự hiểu biết và cùng lúc giảm bót 
những nghi ngờ; lý rõ ràng là như vậy. 

Lòi khuyên của tôi dành cho các thầy là đừng để mình 
bị bao phủ trong những nghi ngò và nghi vấn! Hãy buông bỏ 
mọi nghi ngò và nghi vấn, cứ trực tiếp quán xét mọi thứ 
mình đang trải nghiệm. Mọi cảm nhận sưóng và khổ của thân 
này ta không nên quá quan trọng về chúng. Khi nào ngồi 
thiền thấy quá khó chịu, đau nhức, mệt mỏi, thì thay đổi tư 
thế một chút. CỐ chịu đựng hết sức mình, khi nào chịu hết 
nôi mói thay đổi tư thế một chút. Đừng thay đổi liên tục, 
đừng cựa quậy liên tục. Phải tu tập sự chú tâm [chánh 
niệm] — đó mói là cái quan trọng. Chánh niệm và khả năng 
chánh niệm mói là cái chính. Thực tập ngồi thiền và đi thiền 
càng nhiều càng tốt, mục tiêu chúng ta là tu tập cho được 
khả năng chánh niệm mạnh mẽ nhất, hiểu biết mọi thứ một 
cách hoàn toàn. Chỉ cần như vậy là đủ. 



142 • Thiên sư Ajahn Chah 


Mong các thầy ghi nhớ điều này đế quán xét. Dù các 
thầy đang thực tập theo cách nào, khi những đối tuợng tâm 
khỏi sinh, dù là suóng hay khổ, bên trong hay bên ngoài, 
những thứ đó đuợc gọi là arom, là thế giói, là những hiện 
tuợng của tâm. Ai luôn ý thức biết rõ về những hiện tuợng 
của tâm [thế giói, những thứ hữu vi... muốn gọi sao cũng 
đuợc] thì nguòi đó đuợc gọi là biết rõ về "tâm". Thế giói 
{arom) là một chuyện và nguòi biết rõ thế giói là một chuyện 
khác. Những hiện tuợng là một chuyện, tâm là một chuyện 
khác. Giống nhu mắt và những hình sắc nó nhìn thấy. Mắt là 
một chuyện, những hình sắc là chuyện khác. Mắt không phải 
là những hình sắc, những hình sắc không phải là mắt. Tai 
nghe thấy âm thanh, nhimg tai không phải là âm thanh, và 
âm thanh không phải là tai. Khi có sự tiếp xúc của hai thứ đó 
thì có sự này sự nọ (pháp, hiện tuợng) xảy ra. 

Tất cả các trạng thái của tâm, suóng hay khổ, đều gọi là 
thế giói, là các pháp hữu vi, là arom. Dù chúng có là gì, ta 
không quan trọng chúng —chúng ta cứ luôn tự nhắc mình 
(tâm niệm) rằng: "đó là không chắc". 

Đây là chô nhiều nguòi ít suy xét, đó là sự "không chắc 
chắn". Đó mói là chô sinh động [quan trọng, thiết yếu nhất] 
mang lại trí tuệ hiểu biết. Chô này thực sự quan trọng. Để 
dừng các sự đến và đi [của tâm] để đi đến ngoi nghỉ, chúng 
ta chỉ cần nói [tâm niệm]: "Điều đó là không chắc". Nhiều lúc 
chúng ta sầu khổ đến mức quẩn trí về chuyện gì đó, trạng 
thái đó cũng là không chắc chắn, nó cũng sẽ thay đổi và biến 
qua. Khi những trạng thái sân hay tham khỏi sinh trong ta, 
chúng ta phải luôn tự nhắc mình điều đó —"Đó là không 
chắc". Dù đang đi, đang nằm, đang đimg hay đang ngồi, mọi 
sự xảy ra đều là không chắc chắn. Các thầy có thể tâm niệm 
điều này hay không? Cứ luôn giữ tâm niệm đó vói mình, cho 
dù sự gì có xảy đến. Cứ thử tâm niệm nhu vậy coi. Hãy thử 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 143 


tu với tâm niệm như vậy. Thực ra đâu cần gì nhiều — chỉ cần 
có tâm niệm này là đủ tu rồi. Đây chính là thứ mang lại sự 
hiểu biết và trí tuệ. 

Cách tu thiền của tôi không phức tạp gì hết — chỉ cần tu 
như vậy. Mọi sự mọi thứ đều quy về một chô: "không chắc 
chắn". Tất cả mọi thứ mọi sự đều gặp nhau ở điểm này. Mọi 
thứ đều không chắc chắn. 

Đùng chạy theo những trải nghiệm khác nhau của tâm. 
Khi ngồi thiền, rất nhiều trạng thái tâm khác nhau khởi sinh, 
cứ nhìn và biết rõ từng cách khác nhau của mọi sự diên ra, 
cứ trải nghiệm đủ từng trạng thái khác nhau đó. Nhưng 
đừng chạy theo^’’ những trạng thái đó. Đừng dính theo 
chúng. Chúng xảy ra liên tục và rất nhiều. Đừng để bị bao 
phủ bên trong chúng. Các thầy chỉ cần và chỉ cần nhắc tâm 
mình rằng chúng là không chắc chắc. Nhiêu đó là đủ. Điều 
đó dê làm. Nó đon giản như vậy. Cách đó ta có thể dừng 
[tâm] lại. Tâm không còn đến và đi, không còn lăng xăng 
chạy theo các trạng thái. Sự hiểu biết sẽ có mặt. Nhưng khi có 
được sự hiểu biết ta cũng đừng bị quá khích hay bị dính theo 
sự hiểu biết đó. 

Sự tìm hiểu thực sự, tức sự điều tra một cách đúng đắn 
(chánh trạch pháp) thì không liên quan đến sự nghĩ suy. 
Ngay khi có đối tượng tiếp xúc vói mắt tai, mũi, lưỡi, hay 
thân thì nó lập tức xảy ra theo đường lối của nó. Ta không 
cần phải lấy công cụ gì để nhìn vào nó. (Ta đâu kịp làm vậy). 
Mọi sự chỉ tự nó hiện ra và sự điều tra cũng tự nó xảy ra. 
(Chúng ta đang nói về loại ý tưởng xảy ra trong tâm khi ngồi 
thiền ỏ giai đoạn đầu sau khi tâm đã được tĩnh lặng ít nhiều). 
Đó là "ý tưởng ban đầu", được gọi là vitakka, HV dịch là tam. 
Tâm có nghĩa là tìm ra một ý tưởng, đặt ra và chọn ra một ý 


[Nguyên văn: "đừng đềm", "đừng đêhi theo"]. 



144 • Thiên sư Ajahn Chah 


tưởng, nhắm vào một ý tưởng. Sau khi đã "tầm" ra một ý 
tưởng và nhắm vào nó thì tiếp theo là loại "ý tưởng suy lý", 
được gọi là vicăra, HV dịch là tứ. Tứ là bám quanh, là quán 
xét quanh đối tượng đó để điều tra. Đó là sự điều tra (trạch 
pháp), đó là sự nhìn thấy những cảnh giói hiện hữu (bhũmi) 
đang hiện tiền. 

Phân tích đến cùng, con đường đạo của Phật nỏ hoa 
nhò vào lẽ vô-thưòng. Dù Phật còn hay mất, lẽ thực vô 
thường vân có mặt. Dù là thòi Phật hay thòi sau hay bây giò, 
hay mai sau, lẽ vô thường luôn luôn có mặt. Mọi thòi tự cổ 
chí kim, lẽ vô thường chi phối tất cả mọi thứ. Đây là đề tài 
các thầy nên chọn để thiền quán về nó. 

Những lòi nói sự thật và chân chánh của các vị sa-môn 
không thể thiếu lẽ vô thường. Vô thường là sự thật, đó là lẽ 
thực. Nếu không nói đến vô thường thì đó không phải là lòi 
nói của bậc hiền trí chân tu. Đó không phải là lòi của Phật 
hay của bậc thánh nhân; đó chỉ là những lòi nói không biết 
chấp nhận lẽ thật của sự sống. Sự thật của sự sống là vô 
thường. 

Mọi thứ cần có một cách giải thoát. Sự quán xét không 
phải là việc nắm giữ và dính chặt vào đối tượng. Nó là việc 
giải tỏa. Một cái tâm không thể giải tỏa các hiện tượng là cái 
tâm trong tình trạng bị nhiêm độc. về mặt thực hành, điều 
quan trọng là không để bị nhiêm độc. Khi sự tu tập dường 
như đã được tốt, đừng bị nhiễm độc bởi sự tốt đó. Nếu ta bị 
nhiêm độc bởi thành tựu tốt, điều đó sẽ trở nên nguy hại, và 
lúc đó sự tu tập không còn đi đúng hưóng nữa. Chúng ta tu 
hết mình, nhưng điều quan trọng đừng quá say sưa vói 
những công sức nô lực của chúng ta, nếu say sưa vói nô lực 
hay thành tích tốt của mình thì ta đã đi lệch khỏi Giáo Pháp. 
Đó là lòi Phật đã khuyên. Dù điều gì đó là tốt lành, đừng 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 145 


dính danh theo nó, đừng bị nhiêm độc bởi nó. Nhớ tỉnh giác 
về điều này khi nó xảy đến với ta. 

Chúng ta xây cái đập để ngăn giữ nước, nhưng đập 
nước cần phải có cống xả để xả nước tràn, vì nếu ép giữ 
không cho nưóc xả thoát nó sẽ tức bể đập. Trong tu tập 
chúng ta cũng nên như vậy. Nhiều lúc chúng ta có thể dùng 
năng lực ý chí để thúc ép bản thân và kiểm soát tâm, nhưng 
đừng quá say sưa vói việc đó. Chúng ta tu thiền là muốn dạy 
dô cái tâm, chứ không chỉ kiểm soát nó, để nó có ý thức tỉnh 
giác và thường biết. Nếu ép uổng quá mức sẽ làm điên đầu. 
Điều quan trọng nhất là phải duy trì và tăng cường sự tỉnh 
giác và sự tinh nhạy. Con đường đạo của chúng ta là như 
vậy. 

Có rất nhiều ích lợi có được từ việc thiền tập, từ việc 
quán sát cái tâm của mình. Tự tập quán sát cái tâm của chính 
mình mói là việc quan trọng thứ nhất. Những giáo lý các 
thây học từ kinh điển và giảng luận là đúng và có giá trị, 
nhưng chúng chỉ là thứ hai. Đó là cách người ta ghi chép và 
giảng giải về sự thật. Nhimg sự thật đích thực thì vượt trên 
ngôn từ chữ nghĩa. Đôi khi những giảng luận là không đồng 
nhất nhau hoặc khó hiểu, và thậm chí qua nhiều đòi giảng 
luận chúng càng trỏ nên khó hiểu hon. Nhưng cái sự thật 
chân lý mà họ đã có được và miêu tả lại bằng chữ nghĩa vân 
là cái chân-như, và sự thật chân như đó không bị ảnh hưởng 
bởi ai nói hay ai làm hay ai giảng luận. 

(Vì sự thật đon giản là sự thật. Đó là sự thật mà Phật đã 
giác ngộ và giảng giải lại cho chúng ta. Nhimg do chúng ta 
chưa tự thân giác ngộ nên chúng ta chỉ hiểu được sự thật qua 
những ngôn từ chữ nghĩa mà Phật đã nói hoặc các vị thây 
giảng giải lại. Dù cho kinh điển và giảng luận qua bao đòi có 
bị bóp méo đi ít nhiều, những sự thật vân là sự thật. Ví dụ 



146 • Thiên sư Aiahn Chah 


như: lẽ vô thường, sự khổ, sự vô ngã...là những sự thật, cho 
dù ai có giải thích chúng bằng những cách khác nhau). 

Sự thật đó là: quy luật và trạng thái nguyên thủy tự 
nhiên của mọi thứ vân không thay đổi và bị lạc hậu theo thòi 
gian. Những ngôn ngữ người ta dùng để giảng luận về sự 
thật có thể bị mai một và lạc hậu theo thòi gian, nhimg bản 
thân sự thật thì không. Cái Phật nhìn thấy là cái đầu tiên, đó 
là sự thật. Cái người ta ghi chép lại hoặc giảng luận là cái thứ 
hai hoặc thứ ba, là thứ đã qua tay ghi chép, diễn dịch và 
giảng luận bởi nhiều người, nhiều đòi. Những kinh điển và 
giảng luận luôn luôn rất hữu ích để người ta truyền thừa và 
học hiểu và phát triển, tuy nhiên rủiững ngôn ngữ đó luôn bị 
thay đổi và có thể bị lạc hậu theo thòi gian.i^ 

Cũng như dân số càng lúc càng đông thêm thì những 
vân đề vấn nạn càng tăng theo. Đó là lẽ tự nhiên. Càng nhiều 
người thì càng thêm nhiều vấn đề phải giải quyết. Những 
nhà chính sách và nhà giáo dục phải tìm cách dạy cho mọi 
người những cách đúng đắn và điều tốt để sống, cách giải 
quyết những khó khăn trong đòi sống. Việc đó là rất hữu ích 
và cần thiết, nhưng đó vân chỉ là những điều thuộc về ý 
tưởng và quy ưóc của con người. Những quy định càng ngày 
càng bị lạc hậu và cần phải thay đổi và có nhiều quy định 
mói theo thòi gian. Còn Giáo Pháp đích thực là chân lý, nó 
không bị mai một hay lạc hậu theo thòi gian, bởi nó là bất 
biến, nó là thường hằng. Đó chính là nguồn gốc căn co của 
mọi thứ, đó chính là chân pháp (saccadhamma), nó tự nhiên 
tồn tại, vô vi, không bị thay đổi. Những người tu theo đạo 
Phật nỗ lực tu tập để nhận thấy [giác ngộ] sự thật đó. Sau khi 
giác ngộ, có thể họ sẽ dùng các phưong tiện và ngôn ngữ 
khác nhau đế mô tả về sự thật đó. Qua nhiều đòi, những 

[Bởi vì tất cả ngôn ngữ chữ nghĩa đều vân còn nằm trong phạm vi khái 
niệm. Đó chỉ là những cách diên đạt theo quy uóc và tục đê]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 147 


cách mô tả và ngôn ngữ giảng luận đó mất đi ít nhiều khả 
năng truyền đạt của chúng cho thế hệ càng về sau; tuy nhiên 
cái nguồn gốc của chúng [sự thật, chân lý] thì vân chân nhu 
nhu vậy. 

Do vậy Phật mói dạy chúng ta phải tập trung sự chú 
tâm và điều tra quán xét. Nguòi tu đi tìm sự thật không để bị 
dính vào những quan điểm và trí thức của mình. Cũng 
không nên dính chấp theo sự hiểu biết của nguòi khác. Thay 
vì vậy, hãy tu tập để phát triển một loại hiểu biết đặc biệt; để 
cho cái sự thật chân-pháp {sacca-dhamma) đuợc hiển lộ ra hết. 

Trong khi tu tập cái tâm, trong khi đang đĩêu tra quán xét ve 
chân pháp (saccadhamma), tâm của chúng ta chính là nơi chân 
pháp được nhìn thây. Hễ khi nào còn nghi ngò thì ta còn phải 
chú tâm vào những ý nghĩ, những cảm giác, những tiến trình 
tâm của ta. Còn những thứ khác chỉ là bề ngoài, giả tạm. Đây 
là việc các thầy phải ghi nhó. 

Khi tu tập, chúng ta sẽ gặp phải đủ loại trải nghiệm, ví 
dụ nhu sự sợ hãi. Lúc đó ta phải dựa vào đâu? Khi tâm đang 
bị bao phủ trong nôi sợ hãi thì nó đâu tìm thấy gì để nuong 
tựa. Đây là tình cảnh tôi đã từng nếm trải qua, lúc đó cái tâm 
dính kẹt trong sự sợ hãi, không thể nào tìm thấy noi an toàn 
ỏ đâu hết. Vậy phải giải quyết ỏ chỗ nào? Phải giải quyết 
ngay tại chô nó khỏi sinh. Nó khỏi sinh chô nào thì nó chấm 
dứt chô đó. Chô nào tâm có sợ hãi thì nó có thế chấm dứt 
ngay chô đó. Nói cách đon giản, khi tâm hoàn toàn sợ hãi thì 
nó chẳng biết đi đâu khác, và sự sợ hãi có thể đuợc diệt trừ 
ngay chô đó. Noi không còn sợ hãi chính là noi sợ hãi khỏi 
sinh. Dù tâm đang ỏ trong trạng thái nào, nếu nó trải nghiệm 
tâm ảnh {nimỉtta), những viên cảnh hoặc sự thấy biết nào đó 
trong khi thiền, điều đó không là gì cả—chúng ta đã đuợc dạy 
phải tập trung sự tỉnh giác vào trong tâm ngay trong hiện tại. 
Đó là chuẩn mực cần phải làm, đó là chuẩn mực của thiền 



148 • Thiên sư Ajahn Chah 


tập. Chỉ chú tâm nhìn vào những gì đang xảy ra trong tâm, 
đừng chạy theo những hiện tượng bên ngoài. Tất cả mọi thứ 
chúng ta quán xét đều quy về một nguồn gốc, đó là noi 
chúng khỏi sinh. Đó chính là noi của những nguyên nhân. 
Việc truy nguyên chô nhân gốc là việc quan trọng. 

Lấy ví dụ đon giản và dê hiểu, khi chúng ta cảm thấy 
sợ hãi, nếu chúng ta cứ để bản thân nếm trải nôi sợ hãi đó 
cho đến khi nó không còn đi đâu nữa, lúc đó chúng ta sẽ hết 
sợ hãi, bởi vì nó sẽ tự phai biến. Sự sợ hãi sẽ dần mất đi sức 
mạnh của nó, rồi ta không còn thấy sợ. Không còn thấy sợ có 
nghĩa là nôi sợ đã trống không. Chúng ta học cách chấp nhận 
mọi sự xảy đến như chúng đến, và sau đó chúng sẽ mất dần 
sức mạnh ngay tại đó. 

Đây là chô Đức Phật muốn chúng ta đặt sự tin tưởng 
vào đó, Phật muốn chúng ta không bị dính vào những quan 
điểm của mình, không bị dính theo những quan điểm của 
người khác. Điều này rất quan trọng. Điều này thực sự quan 
trọng. Chúng ta tu nhắm tói sự hiểu biết có được bằng sự tự 
thân chứng ngộ, do vậy chúng ta không muốn bị dính vào 
những quan điểm và kiến chấp của mình hoặc của người 
khác. Nhưng khi chúng ta có những ý tưởng của mình hoặc 
tưong tác vói những ý tưởng của người khác, chúng ta cứ 
ngồi quan sát những ý tưởng đó tiếp xúc vói cái tâm—việc 
quán sát như vậy có thể làm bừng sáng cái tâm. Chính trong 
những thứ chúng ta có và trải nghiệm là noi sự hiểu biết 
được sinh ra. 

Trong khi đang ngồi quan sát cái tâm và thiền tập, có 
thể khỏi lên loại hiểu biết sai lầm hoặc sai lạc. Nhiều người 
tập trung vào các trạng thái của tâm và muốn phân tích 
chúng một cách thái quá, do vậy tâm họ luôn luôn năng 
động. Hoặc khi chúng ta xem xét năm uẩn (khandha), hay khi 
chúng ta quán xét sâu vào chi tiết của 32 bộ phận của thân — 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 149 


nhiều thứ và nhiều buớc chúng ta đã đuợc dạy để quán thân. 
Do vậy chúng ta cứ suy nghĩ và phân tích. Chúng ta nhìn vào 
tổng thể cái thân năm uẩn thấy khó đi đến kết luận, do vậy 
chúng ta muốn đi sâu vào quán 32 bộ phận của thân, cứ luôn 
muốn phân tích và điều tra. Nhimg theo cách tôi nhìn, thái 
độ của chúng ta đối vói năm uẩn, đó là đống thân chúng ta 
nhìn đây, cũng đủ nhìn thấy sự chán chuông và phũ phàng 
rồi, bởi vì cái đống thân này nó đâu nghe theo ý ta. Nó đâu 
phải là ta hay là của ta. Tôi nghĩ chỉ cần thấy bấy nhiêu cũng 
đã đủ. Ta đã biết bản chất của đống thân này là vậy, nên khi 
nó còn sống ta cũng không quá hân hoan vói nó mà bỏ quên 
chính mình. Khi nó già, bệnh, tan rã và chết, chúng ta cũng 
không quá đau buồn và sợ hãi vì điều đó. Nếu nguòi tu nhận 
thức đuợc điều này thì cũng đủ rồi. Chúng ta không cần phải 
soi mói vào từng chi tiết của nó; chúng ta không cần phải lột 
da, xé thịt, lòi xuong để tìm hiểu về bản tính bất toại và vô 
thuòng của chúng. 

Đây là điều tôi thuòng nói vói mọi nguòi. Nhiều nguòi 
hay phân tách quyết liệt nhu vậy, ngay cả khi họ đang nhìn 
vào cái cây. Những smh viên học Phật hay muốn biết việc gì 
là công đức và cái gì là không công đức, họ chỉ muốn biết 
những dạng công đức là gì, chúng giống cái gì. Tôi đã giải 
thích rằng chúng không có hình dạng nào hết. Công đức chỉ có 
trong sự hiểu biêi đúng đắn (chánh kiêh), thái độ hành vi đúng đắn 
(chánh nghiệp) của chúng ta. Nhung họ cứ muốn mọi thứ rõ rệt 
theo từng loại, dạng, chi tiết. 

Do vậy tôi phải dùng ví dụ cái cây. Những sinh viên 
nhìn lên cái cây, họ muốn biết tất cả mọi chi tiết của cây. Nào 
cây có lá, cây có rê. Nó sống nhò có rê. Những sinh viên đó 
muốn biết hết, thậm chí nhu: cây có bao nhiêu rễ? Rồi rễ 
chính, rê phụ, nhánh, cành, lá... họ muốn biết tất cả chi tiết và 
số luợng của các bộ phận. Họ phải biết nhu vậy mói cảm 



150 • Thiên sư Ajahn Chah 


thấy mình có sự hiểu biết rõ ràng về cái cây. Nhưng Phật đã 
nói người nào muốn biết theo kiểu đó thực sự chỉ là người 
'khá' ngu. Không nhất thiết phải biết hết tất cả những bộ 
phận đó. Chỉ cần biết có rê và có lá là đủ. Bộ chúng ta muốn 
đếm số lá trên cây lắm sao? Nếu chúng ta nhìn vào một cái 
lá, chúng ta sẽ biết rõ về những lá khác của cây; đâu cần phải 
nhìn soi tất cả mọi chiếc lá. 

Cũng giống như người. Nếu chúng ta hiểu biết về bản 
thân mình, chúng ta sẽ biết rõ về mọi người khác trên thế 
gian, đâu cần phải khám xem tất cả họ. Phật muốn chúng ta 
nhìn vào bản thân mình. Chúng ta ra sao, người ta cũng vậy 
thôi, cùng một nhân loại. (Đó là phưong pháp quy nạp hay 
quy kết). Đều là những sămannalakkhana: những người có 
cùng những đặc tính như nhau. Tất cả mọi thứ tồn tại có 
điều kiện, đều do duyên hợp mà có, đều là hữu vi (sankhãra), 
mọi thứ đều chỉ là vậy. 

Vậy, chúng ta tu tập sự định tâm (samãdhi) đế có năng 
lực dẹp bỏ những ô nhiêm trong tâm, để sản sinh ra sự hiểu 
biết và tầm nhìn, và để buông bỏ được cái thân năm uẩn 
(khandha). Nhiều lúc người ta bàn tán về thiền định {samatha). 
Nhiều chỗ chỉ bàn về thiền tuệ minh sát (vipassanã). Tôi thấy 
mấy chuyện này cứ lân lộn hoài. Ai tu thiền định thì luôn đề 
cao trạng thái định {samãdhỉ). Nhimg định chỉ để làm cho cái 
tâm được tĩnh lặng để tâm có thể nhìn thấy những sự thật 
của sự sống mà chúng ta đã nói lúc nãy. 

Nhiều hay nói như vầy: "Tôi không cần tu định nhiều. 
Cái chén này trưóc sau gì cũng bể. Tôi biết vậy là đủ rồi, 
đúng không? Biết nhiêu đó có đủ tu không? Tôi không thành 
thục lắm trong việc tu định, nhưng tôi đủ hiểu biết để biết 
rằng cái chén phải hư bể một ngày nào đó trong tưong lai. 
Dù tôi đã biết vậy và cố giữ nó cẩn thận, nhimg tôi biết 
không sóm thì muộn nó cũng hư bể, vì vậy khi nó bể tôi 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 151 


không thấy khổ. Cách nhìn của tôi như vậy là đúng, phải 
không? Tôi không cần phải tu tập nhiều định samãdhỉ, bởi tôi 
đã có đủ sự hiểu biết (về lẽ vô thường) như vậy. Các bạn tu 
định samãdhỉ chỉ để phát triển loại hiếu biết đó. Sau khi ngồi 
thiền định nhiều, các bạn sẽ đạt đến cách nhìn đó. Nhưng tôi 
không cần thiền định nhiều, tôi đã hiểu biết chắc rằng trước 
sau gì cái chén cũng hư bể, đó là đường lối của mọi thứ". 

Đây là câu hỏi dành cho những người tu như chúng ta. 
Thòi bây giò có nhiều sư thầy dạy những phưong pháp tu 
thiền khác nhau. Điều đó có thể làm rối trí nhiều người tu. 
Nhưng điểm chính yêu là tu làm sao để có khả năng nhận thây sự 
thật, có khả năng nhìn thây mọi sự đúng như chúng là, và nhờ đó 
có thể thoát khỏi nghi ngờ. 

Theo tôi thấy, một khi chúng ta có sự hiểu biết đúng 
đắn (chánh tri kiến), tâm sẽ nghe theo chỉ thị của ta. Chỉ thị 
của ta là gì? Chỉ thị của ta là lẽ vô-thưòng, là anicca, là biết 
mọi thứ đều là vô thường. Mọi sự sẽ ngừng lại ỏ đây khi 
chúng ta nhìn thấy rõ ràng, và đó chính là nguyên nhân giúp 
chúng ta buông bỏ. Rồi sau đó chúng ta để yên cho mọi thứ 
diên ra theo lẽ tự nhiên của chúng. Nếu có sự gì xảy ra, 
chúng ta an trú trong sự bình tâm, buông xả; và khi có điều 
gì xảy đến, chúng ta quán xét: nó có làm ta khổ đau không? 
Ta có đang nắm giữ hay dính chấp vào nó không? Có gì 
trong đó không, thực sự đó là gì?. Đây là cách quán xét hô 
trợ và duy trì việc tu tập của chúng ta. Nếu các thầy tu tập 
đạt đến điểm này, tôi nghĩ mọi người trong chúng ta sẽ 
chứng ngộ sự bình yên đích thực. 

Dù chúng ta có nói ta đang tu thiền quán minh sát 
(vipassanã) hay thiền định {samatha) gì gì thì việc tu phải dẫn 
đến điểm đó, nếu không thì không phải là tu thiền. Nhưng 
thòi bây giò nhiều người cứ bàn luận về những 'pháp môn' 
thiền theo đủ kiểu lý thuyết, họ càng nói càng làm cho mọi 



152 • Thiên sư Ajahn Chah 


thứ mập mờ và lân lộn. Chỉ có sự thật là chân đế 
{saccadhamma) là không mập mờ và lẫn lộn. Sự thật vẫn mãi 
là sự thật. 

Do vậy, tôi nghĩ người tu nên tìm cách tu để tìm thấy 
ngùôn-gốc của mọi sự, nhìn vào cách mọi sự khỏi sự từ trong 
tâm. Chỉ cần làm vậy thôi, không cần tu đủ thứ. 

Sinh, già, bệnh, chết: chỉ là vậy, nhưng đó là quy luật 
thế gian, quy luật bao trùm vũ trụ. Vậy nên nhìn thấy rõ sự 
thật đó và hiểu biết những sự thật đó. Nếu các thầy hiểu biết 
những lẽ thực đó, các thầy có khả năng buông bỏ. Được, mất, 
vinh, nhục, sưóng, khổ, khen, chê (tám cảnh thế gian) —các 
thầy có thể buông bỏ chúng, bởi các thầy đã nhận biết chúng 
đích thực là gì. 

Nếu chúng ta đạt đến chỗ "nhận biết sự thật" [chiíng 
ngộ] thì chúng ta không còn phức tạp, không còn khó chịu 
hay chấp nê vói mọi người, sống vui lòng vói thức ăn chô ỏ 
và những thứ đạm bạc giản dị; ăn nói chan hòa và không 
chấp nê trong hành động. Vì không còn khó khăn và phiền 
não nào nên chúng ta sống thư thái nhẹ nhàng. Ai tu thiền và 
chứng được cái tâm tĩnh lặng như vậy thì sẽ thấy như vậy, sẽ 
sống thư thái như vậy. 

Hiện giờ chúng ta đang cô' gắng tu tập theo cách của Đức 
Phật và những thánh đệ tử của Phật. Những ngưòi đó đã tu 
thành giác ngộ, nhưng họ vân không ngừng tu tập trong khi 
còn sống. Họ sống và làm vì lợi lạc của mình và lợi lạc của 
những người khác. Họ đã hoàn thành mọi việc tu hành, 
nhưng họ vân tiếp tục tu để tìm thấy phúc lành cho mình và 
cho mọi chúng sinh theo nhiều cách khác nhau. Tôi nghĩ 
chúng ta nên lấy họ làm gưong mà noi theo tu tập. Tức là, dù 
đã tu thành những họ vân không tự mãn - đó là bản chất 
thâm căn của những bậc chân tu giác ngộ. Họ chẳng bao giò 
lo là nô lực. Nô lực là cách của họ, là thói quen tự nhiên của 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 153 


họ. Đó là tính cách của những người tu thiền, những bậc sa- 
môn, tính cách của những người chân tu. 

Chúng ta có thể ví điều đó với chuyện người giàu và 
người nghèo. Người giàu làm ăn rất siêng năng, họ siêng 
năng làm ăn hơn người nghèo. Người đã nghèo còn ít chịu 
siêng làm thì ít cơ hội được giàu. Người giàu có nhiều hiểu 
biết và kinh nghiệm về nhiều thứ, do vậy họ duy trì thói 
quen siêng năng trong tất cả mọi việc họ làm. 

(ớ đây thiền sư nói về nghĩa thiện của người giàu làm 
việc, chứ không phải nói về những người tham lam cố làm 
đến chết vì sự tham lam ích kỷ. Nhiều người đã giàu và già 
những vân tiếp tục làm, bởi họ không muốn số đông nhiều 
người phụ thuộc bị mất việc hoặc không muốn sự nghiệp 
làm ăn có ích lợi cho cộng đồng và xã hội sẽ bị phá hủy. Họ 
vừa duy trì công việc cho số đông, vừa đóng góp cho xã hội 
ở địa phương vì nhiều lợi ích khác nhau). 

Nếu nói về sự ngơi nghỉ hay ngừng nghỉ, chúng ta có 
thể tìm thấy sự nghỉ ngơi ngay trong việc tu tập. Một khi 
chúng ta đã tu tập để đạt đến mục tiêu, để thấy biết mục tiêu 
và thành một với mục tiêu, thì sự năng động siêng năng của 
chúng ta không cách nào làm thiệt hay hại gì cho ta cả. Khi 
chúng ta ngồi tu tập trong sự tĩnh tại thì đâu có gì là nguy 
hại. Trong mọi tình huống, chẳng có gì làm nguy hại chúng 
ta. Sự tu tập đã chín muồi đến hoàn thành và người tu đã 
đến được đích. Có thế bữa nay người tu đó không ngồi thiền 
nhập định, nhưng đâu có sao. Định (samãdhi) đâu có nghĩa là 
chỉ là ngồi thiền. Định có thể có trong tất cả mọi tư thế. Nếu 
chúng ta thực sự tu tập trong mọi tư thế, chúng ta sẽ có định 
như vậy. Chẳng có gì có thể can thiệp. Nhiều người cứ nói 
kiểu "Bữa nay tâm tôi không được thông tỏ nên tôi không thể 
thiền", kiểu nói như vậy không nên nghe. Chúng ta không 
nên có những ý nghĩ kiểu đó; chúng ta không nên cảm giác 



154 • Thiên sư Ajahn Chah 


theo kiểu đó. Sự tu tập của chúng ta cân được tiên triển và can 
được hoàn thành — đây mới là cách nghĩ đúng đắn và tích cực. 

Không được nghi ngờ và rối trí, chúng ta dừng lại ngay 
điểm này và quán xét. Các thầy có thể nhìn vào chô này: 
quan điểm về cái 'ta' (ngã chấp), sự nghi ngò, sự dính chấp 
vào các lễ nghi tập tục mê tín. [Ba gông cùm đầu tiên]. Giai 
đoạn đầu tu tập là phải cố thoát ra khỏi ba gông cùm này. 
Loại hiểu biết nào người tu cần đạt tói? Đó là loại tâm cần có 
để giải thoát. Hiện giò loại hiểu biết đó của chúng ta ra sao? 
Chúng ta có đạt được loại hiểu biết đó chưa? Và nếu có thì có 
đến mức nào? Môi chúng ta là người duy nhất tự biết rõ về 
điều này; chúng ta phải tự mình hiểu biết cho mình. Ta là 
người tu cái tâm của ta, vậy còn ai biết rõ hon chính ta?. Ngã 
chấp, mê tín và nghi ngò: nếu chúng ta còn dính vào mấy 
thứ này, còn nghi ngò ỏ đây, còn dò dâm ỏ đây, thì cái "ý 
niệm về cái ta" vân còn ỏ đây. Nhưng chúng ta thường nghĩ, 
nếu không có cái 'ta', ai là 'ngưòi' ý thức mọi thứ và ai là 
'người' tu? 

Chỗ này khó tả, tất cả đều đi cùng vói nhau. Chúng ta 
phải tu tập thực sự mói biết và thấy. Nếu chúng thấy biết rõ 
những thứ đó thông qua tiến trình tu tập, thì chúng ta sẽ 
sống một cách bình thường. Cũng giống như Phật và thánh 
nhân. Khi họ đã thấy biết sự thật của mọi gông cùm, họ sống 
bình thường như những chúng sinh phàm thường 
(puthuiiana). Họ cũng dùng ngôn ngữ thông thường của 
chúng ta. Họ sống bình thường như chúng ta. Họ cũng dùng 
đủ thứ ngôn ngữ và quy ưóc. Họ chỉ khác chúng ta là họ 
không còn tạo tác những khổ đau trong tâm của họ nữa. Họ 
không còn khổ lụy. Đây là điểm khác biệt, họ vượt qua sự 
khổ đau, dập tắt khổ đau. Niết-bàn có nghĩa là "sự dập tắt". 
Dập tắt khổ, dập tắt nhiệt não và đau khổ, dập tắt nghi ngò 
và bất an. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 155 


Không nên nghi ngờ về sự tu tập. Khi nào có nghi ngờ 
về điều gì, đừng nghi ngờ về sự nghi ngờ đó—hãy nhìn 
thẳng vào nó và dập tắt nó. 

Ngay từ đầu, chúng ta tu tập để làm tĩnh dịu cái tâm. 
Việc này có thể khó làm. Các thầy phải tìm một cách thiền 
phù hợp vói tính khí của mình. Có vậy thì mói dê thiền tập 
và đạt định. Đúng là Đức Phật đã dạy chúng ta phải quay lại 
chính mình, tự nhận trách nhiệm và nhìn vào chính mình. 

Quá nhiệt não là sân, giận, tức, hận. Còn quá mát mẻ là 
suóng, khoái, mê đắm, mê ly. Quá nóng là thái cực hành khổ. 
Quá mát là quá theo khoái lạc. Chúng ta không cần nóng 
không cần quá mát theo nghĩa đó. Chỉ cần hiết rõ nóng và 
mát. Chỉ cần hiêỉ rõ tất cả mọi thứ khỏi sinh. Coi chúng có 
gây khổ đau cho ta không? Coi chúng ta có tạo dính chấp vói 
chúng hay không?. Chẳng hạn nhu, giáo lý là: "sinh là khổ": 
nó không chỉ có nghĩa là sinh rồi phải chết và tái sinh kiếp 
khác. Điều đó là hiển nhiên, nhung hoi quá xa xôi. Sự khổ 
của sinh đang xảy ra ngày bây giò. Giáo lý nói rằng sự trỏ- 
thành là nhân của (tái) sinh. Sự "trỏ thành" hay nghiệp hữu 
(bhava) là gì? Bất cứ thứ gì ta dính vào hoặc coi nó là cái gì thì 
đó là sự trỏ-thành. Khi ta nghĩ hay nhìn thứ gì là 'ta' hay 'của 
ta', là của 'ai'...thì đó là sự trở thành; bởi vì ta nhìn theo sự 
ngu mò và ô nhiêm của chúng ta chứ thực ra những thứ đó 
chỉ là thứ quy uóc, giả tậm và vô ngã mà thôi. Khi chúng ta 
chấp giữ thứ gì là 'ta' hay 'của ta', nhimg thực sự ta nhìn 
thấy tất cả chúng đều đang biến đổi, tâm ta sẽ bị lay dộng. 
Tâm bị lay động vói những phản ứng tiêu cực và tích cực. 
Cái cảm nhận về cái 'ta' nếm trải suóng và khổ chính là nhân 
tạo ra sự (tái) sinh. Khi còn sinh, còn tái sinh thì còn có khổ đi 
theo. Già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Từ sự sinh, tất cả 
khổ đau đi theo liền một dây. 



156 • Thiên sư Ajahn Chah 


Ngay bây giờ: chúng ta đang có sự trở-thành không? 
Chúng ta đang ý thức biết rõ về sự trở-thành đó hay không? 
Lấy ví dụ mấy cây trồng trong chùa này. Thầy trụ trì chùa 
này có thể nhận lãnh tái sinh thành sâu bọ trong các cây 
trồng trong chùa này nếu thầy ấy không ý thức biết chính 
mình là gì, nếu thầy ấy cứ cảm giác đây là chùa của mình thì 
thấy ấy đã tạo ra nhiều sự trỏ-thành hay nghiệp-hữu rồi. Sự 
dính tâm về cái chùa 'của ta' vói những cây cối 'của ta' chính 
là con sâu đang sống trên các cây đó. Nếu có hàng ngàn cây 
thì thấy ấy sẽ tái sinh thành sâu hàng ngàn lần ngàn kiếp để 
đuợc ỏ trên những cây cối 'của ta'. (Tâm tuỏng ra sao thì tái 
sinh về đó). Đó chính là sự trỏ thành. Khi cây cối bị chặt hoặc 
bị nguy hại, những con sâu cũng bị ảnh huởng; tâm lại bị lay 
động và lại trở thành và tái sinh cùng vói sự bất an khổ sở. 
Rồi cứ liên tục luân hồi, hết kiếp này tói kiếp khác; mỗi lần 
sinh có khổ của sinh, có khổ của già, có khổ của bệnh, có khổ 
của chết... Các thầy có hiểu đuợc đuòng lối trỏ-thành và tái- 
sinh là nhu vậy hay không? 

Thôi không cần nói nhiều về những thứ trong nhà hay 
trong vuòn cây 'của ta', mấy thứ đó vân còn hoi xa xôi. Hãy 
nhìn ngay vào ta đang ngồi đây ngay bây giờ. Chúng ta đuợc 
cấu thành bởi năm tập hợp (uẩn) và bốn yếu tố đất, nuóc, 
khí, nhiệt (tứ đại). Những thứ hữu vi (do duyên hợp, 
sankhãra) này đuợc thiết kế thành một cái 'ta'. Các thầy có 
nhìn thấy những thứ điều kiên (do duyên hợp, hữu vi, 
sankhãra) là thực hay giả tạm? Nếu các thầy không nhìn thấy 
sự thật của chúng thì ngay đó đã có sự trỏ thành; tức có sự 
yêu thích hay buồn rầu về tấm thân năm uẩn {khandha) đó, vì 
ta cứ coi chúng là cái 'ta' cố định; và do đó chúng ta nhận lấy 
sự sinh vói tất cả khổ đi theo nó. Sự tái sinh xảy ra ngay bây 
giờ, ngay trong giây khắc hiện tại này!. Cái ly bị bể ngay bây giò 
và chúng ta tiếc nuối ngay bây giò. Cái ly không bể ngay bây 
giò và chúng ta thấy vui ngay bây giò. Đó là cách mọi sự trỏ- 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 157 


thành xảy ra, xảy ra ngay khi chúng ta buồn hay ta vui mà 
không có trí tuệ kiểm soát nhận thức (tuởng) của tâm. Con 
nguòi chỉ đối mặt vói sự tàn hoại. Các thầy đâu cần nhìn đâu 
xa mói hiểu điều này. Khi tập trung sự chú tâm vào ngay chô 
này, các thầy có thể biết ngay hiện tại có sự trỏ-thànhnào hay 
không? Rồi nếu có sự trỏ thành đang diên ra, các thầy có ý 
thức biết rõ về nó hay không? Các thầy có biết rõ về sự giả 
định và giả lập hay không? Các thầy có hiểu biết chúng là gì 
không?. Đó là gì? Đó chính là sự dính chấp: dính chấp chính 
là chỗ mấu chốt, chỗ gây sống còn, cho dù chúng ta có thực 
sự tin vào sự giả lập của cái 'ta' hay cái 'của ta' hay không. 
Sự dính chấp đó chính là con sâu, và chính đó là nhân tạo 
nên sự (tái) sinh. 

Sự dính chấp nằm ỏ đâu? Dính chấp vào sắc thân, cảm 
giác, nhận thức, ý nghĩ, và tâm thức [sắc, thọ, tuỏng, hành 
thức—năm uẩn], chúng ta dính theo suóng và khổ, và chúng 
ta bị u tối vô minh và nhận lãnh sự sinh. Điều đó [sự vô 
minh, sự trỏ thành, sự sinh] xảy ra ngay khi chúng ta có tiếp 
xúc thông qua các giác quan. Mắt nhìn những hình sắc và 
điều đó xảy ra ngay tức thòi. Đó là chỗ Phật muốn chúng ta 
nhìn vào đó, nhận biêỉ sự trở thành và sinh thành ngay khi chúng 
xảy ra thông qua các giác quan của chúng ta. Nêũ chúng ta biết rõ 
ve chúng, chúng ta có thể buông bỏ chúng, cả bên ngoài và bên 
trong, cả những giác quan bên trong và những đối tượng bên 
ngoài. Đó là điều có thể nhìn thấy ngay trong hiện tại. Đó [sự 
trỏ thành, sự sinh] không phải là thứ xảy ra sau khi chúng ta 
chết. Đó chính là mắt đang nhìn thấy hình sắc ngay bây giò, 
tai đang nghe âm thanh ngay bây giò, mũi đang ngửi mùi 
huong ngay bây giò, luõi đang nếm mùi vị ngay bây giò. Các 
thầy có đang dính sự sinh nào vói chúng ngay bây giò hay 
không?. Hãy tỉnh giác và nhận biết sự sinh ngay khi nó đang 
xảy ra bây giò. Làm đuợc nhu vậy thì tốt hon. 



158 • Thiên sư Ajahn Chah 


Để làm được việc đó cần có trí tuệ để liên tục áp dụng 
sự chú tâm chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng. Rồi dần dần 
ta sẽ ý thức tỉnh giác về chính mình và biết rõ ta có đang đi 
dưới tiến trình trở-thành và sinh-thành [nghiệp hữu và tái 
sinh] hay không. Không cần phải đi hỏi thầy bói. 

Tôi có một đạo hữu ở miền trung Thái Lan. Hồi xưa 
chúng tôi cùng sống tu với nhau, nhưng sau đó chúng tôi đi 
theo hưóng khác nhau. Thầy ấy tu bốn nền tảng chánh niệm, 
tụng kinh, và giảng giải về kinh. Nhưng thầy ấy chưa dứt 
giạc hết những nghi ngò của mình. Thầy ấy đến chào tôi và 
thưa rằng: "Thưa Thầy, tôi thật mừng khi gặp lại thầy!". 
Thay thay ay han hoan toi mới hói thay ay tại sao. Thay ay ke 
thầy ấy đã đến ngôi đền chùa nào đó có nhiều người đến đó 
để coi bói tiên tri. Thầy ấy cầm bức tượng Phật và nói: "Nếu 
tôi đã chứng đạt đến trạng thái trong sạch vô nhiêm thì tôi có 
thế nâng bức tượng này lên. Nếu tôi chưa chứng đắc như 
vậy, tôi sẽ không thể nâng tượng này lên". Và thầy ấy đã 
nâng được bức tượng đó lên, điều đó làm thầy ấy sung 
sưóng. Chỉ một hành động nhỏ như vậy, chẳng dựa vào co 
sỏ gì, nhưng điều đó cũng lón lao vói thầy ấy và khiến thầy 
ấy nghĩ mình đã thanh tịnh vô nhiêm. Vì vậy, thầy ấy đã cho 
khắc chữ lên bức tượng: "Tôi đã nâng được tượng Phật này 
và như vậy tôi đã chiáng đắc trạng thái tinh khiết vô nhiêm". 

Thực ra người tu hành theo giáo pháp chẳng ai làm 
như vậy. Thầy ấy không nhìn thấy chính mình chút nào. 
Thầy ấy chỉ lo nhìn bên ngoài và nhìn thấy mấy thứ bên 
ngoài làm bằng đá sỏi và xi-măng. Thầy ấy không nhìn thấy 
những ý hành và những động vọng trong tâm của mình ngay 
trong giây phút hiện tại. Khi sự thiền tập của chúng ta nhìn 
vào bên trong tâm thì chúng ta sẽ không có nghi ngò. Đây là 
cách tôi nhìn thấy: sự tu tập của chúng ta có thể tốt, nhimg 
đâu ai có thể xác minh điều đó cho ta. Như phần sảnh có mái 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 159 


tháp mà chúng ta đang ngồi bên trong. Nó đã được xây dựng 
bởi một người mới học lớp 4. Người đó làm tuyệt vời, nhimg 
người đó chẳng có tên tuổi gì cả. Người đó không thể bảo 
đảm hay tự xác minh về mình, không thể tự chimg minh 
mình có trình độ như một kiến trúc sư có ăn học bài bản ỏ 
trường lóp, nhưng người ấy vân có thể xây tuyệt vòi như 
vậy. Cái sự thật rốt ráo hay chân đế {saccadhamma) cũng 
giống như vậy. Dù chúng ta không học hỏi nhiều kinh sách 
hay hiểu biết nhiều giảng luận, nhưng chúng ta vân có thể 
nhận biết sự khổ, nhận biết những nhân đưa đến khổ, và 
chúng ta có thể trừ bỏ chúng. Chúng ta không cần điều 
nghiên tra học hết các kinh sách và giảng luận. Chúng ta chỉ 
cần nhìn vào tâm của chúng ta, nhìn vào những vấn đề của 
tâm. 

Đừng làm rối mù việc tu tập của mình, đừng tu kiểu 
búa xua. Đừng tạo ra một đống nghi ngò cho chính mình. 
Khi có nghi ngò, kiếm soát nó bằng cách coi nó chỉ là như- 
nó-là, và buông bỏ nó ngay. Đúng thực vậy, nó chẳng là gì. 
Chúng ta tạo ra cái cảm giác như có cái gì đó, nhưng đích 
thực chẳng có gì cả—mọi thứ là vô chủ thể, mọi thứ không 
thực là 'cái gì' cả—mọi thứ đều vô ngã (anattã). Cái tâm nghi 
ngò của chúng ta nghĩ rằng có cái gì đó, hình như có một chủ 
thể, một thực thể, hay một bản ngã (attã). Nếu cứ nghĩ vậy 
thì sự thiền tập sẽ bị khó, bởi ngưòi thiền cứ nghĩ mình tu để 
đắc đạt cái gì đó và trỏ thành cái gì đó. Hiện thòi các thầy có 
đang thiền tập để đắc đạt và trở thành cái gì đó phải không? 
Đó có phải là cách đúng đắn không? Không, đó chỉ là biểu 
hiện của dục vọng (tanhã) mong cầu chimg đắc gì gì đó hoặc 
trỏ thành gì gì đó. Tu vói tham vọng như vậy thì không có 
kết cục bằng trí tuệ. 

ớ đây chúng ta đang nói về sự chấm-dứt, sự ngừng- 
diệt. Mọi thứ đêu ngừng diệt nhờ vào sự hiểu biêỉ, chứ không phải 



160 • Thiên sư Ajahn Chah 


ngừng diệt khi còn trạng thái vô minh. Nếu ta biết tu để có trí 
tuệ để ngừng diệt mọi thứ, và có thể tự mình chimg minh 
điều đó, thì nguời khác có nói ngã nói nghiêng ta vân không 
bị lãng tâm. 

Vì vậy, các thầy đừng để mình lạc lối trong nghi ngờ. 
Đừng dính chấp theo những ý kiến quan điểm của mình. 
Cũng đừng dính chấp theo quan điểm ý kiến của nguòi khác. 
Cứ trụ ỏ giữa, cứ trung dung theo trung đạo, trí tuệ sẽ khỏi 
sinh ngay đó...một cách đúng đắn và trọn vẹn. Tôi thuòng 
lấy ví dụ về sự dính chấp của chúng ta ở noi ỏ. Ví dụ, có mái 
nhà và nền nhà, có lầu trên và lầu duói. Khi ta buóc xuống, 
ta thấy lầu duói. Khi ta đi lên, ta thấy lầu trên. Còn khoảng 
không ỏ giữa ta không thấy. Điều đó có nghĩa là không nhìn 
thấy Niết-bàn. 

Chúng ta nhìn thấy hình sắc của mọi thứ, nhung 
không nhìn thấy sự dính chấp: sự dính chấp vào lầu trên và 
lầu duói. Đó chính là sự trỏ thành và sự sinh. Chúng ta sống 
liên tục trở thành thứ gì đó, trong từng giây khắc. Chỗ trống 
không có sự trỏ thành là chô trống không. Khi chúng ta cố 
nói cho nguòi khác về chô trống không đó thì họ chỉ biết đại 
khái đó là chô "không có gì ỏ đó". Nhung chô trống không 
vân có ỏ đó, cho dù ai có đi xuống hay đi lên. Chân pháp 
(saccadhamma) giống nhu chỗ đó, nó không đi đâu cả, không 
biến đổi gì cả. Khi chúng ta nói "không trở thành" thì đó là chỗ 
khoảng không ỏ giữa, nó không bị đánh dấu hay nhận dạng 
bằng bất cứ quy uóc gì, không phải cái thấp cái cao. không 
phải lầu trên lầu duói. Nó là không thể tả đuợc. 

Ví dụ, thòi bây giò có ít nhiều thanh niên quan tâm đến 
Phật Pháp muốn biết Niết-bàn là gì. Nó giống thứ gì?. 
Nhung nếu các thầy chỉ họ đó là chô "không có sự trỏ 
thành", thì họ không muốn đi đến đó đâu. Họ buóc lui lại 
liền. Niết-bàn đó là chô ngừng diệt, đó là sự bình an, nhung 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 161 


họ muốn biết ở đó họ sẽ sống ra sao, ăn cái gì và vui suớng 
cái gì ở chô đó. Nguời đời cứ vậy đó, bởi vậy nên chẳng bao 
giò có sự kết thúc. Những câu hỏi thực sự đối vói những ai 
muốn tìm hiểu sự thật là những câu hỏi về cách tu tập. 

Có một du sĩ {ãịĩvaka) đến gặp Phật, ông ta hỏi Phật: 
"Ai là thầy của ngài?". Phật trả lòi: "Tôi giác ngộ bằng nỗ lực 
tự thân. Tôi không có thầy nào hết". Nhung câu trả lòi đó là 
ngoài tầm hiểu biết của vị du sĩ đó, nên ổng không tin Phật 
và lắc đầu bỏ đi. Câu trả lòi quá thẳng thắn. Tâm của nguòi 
ta lúc đó còn đang trôi giạt đủ nẻo. Ngay cả vị ấy có hỏi cả 
ngày cả đêm thì cũng không cách nào vị ấy hiểu. Tâm của 
bậc giác ngộ thì bất động, tâm của nguòi thuòng thì luôn 
động vọng, làm sao hiểu đuợc. Chúng ta chỉ có thể tu dưỡng trí 
tuệ và loại bỏ những nghi ngờ bằng cách tu tập, không còn cách 
nào khác!. 

Chúng ta có nên lắng nghe Giáo Pháp hay không? Có, 
nhung sau khi nghe chúng ta phải đua sự hiểu biết vào thực 
hành tu tập. Nhung điều đó cũng không có nghĩa là ta phải y 
theo su phụ hay nguòi nào dạy ta; mà ta phải chú tâm theo 
sự trải nghiệm và sự tỉnh giác khỏi sinh ngay khi ta đua giáo 
lý vào thực hành. Ví dụ chô này, chúng ta cảm thấy "Tôi 
thích thứ này. Tôi thích làm theo cách này!". Nhimg Giáo 
Pháp không cho phép sự tham thích và dính mắc. Nếu chúng 
ta đã thực sự y cứ theo Giáo Pháp thì chúng ta biết buông bỏ 
những đối tuợng hấp dân ta đi nguợc vói Giáo Pháp. Đó là 
chô dụng công của sự hiểu biết. Sự hiểu biết làm việc ngay 
chỗ đó. 

Nói đến đây cũng nhiều rồi - có lẽ các thầy cũng đã 
mệt. Có thầy nào muốn hỏi gì không?, ừ, có lẽ là có... Các 
thầy chắc cũng có sự tỉnh giác để buông bỏ. Mọi thứ trôi 
chảy qua và các thầy biết buông bỏ, không nắm giữ thứ gì; 
nhimg không có nghĩa là bỏ mặc chúng đi qua một cách ngu 



162 • Thiên sư Ajahn Chah 


mờ và vô minh, mà phải nhìn thấy rõ mọi thứ đang diên ra và 
trôi qua. Phải có đủ sự chú tâm chánh niệm. Tất cả mọi thứ tôi nói 
với các thay đêu chỉ đến một đỉêu, đó là phải có sự chánh niệm để 
phòng hộ chính mình mọi lúc mọi nơi. Có nghĩa là tu tập bằng 
trí tuệ, không phải bằng sự ngu si. Rồi chúng ta sẽ đạt đến sự 
hiểu biết đích thực, khi trí tuệ càng sâu đậm và càng lúc càng 
gia tăng. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 163 


92 

Giáo Pháp Đi Đến Trời Tây 


Một người kể cho thầy Aiahn Chah rằng mình có 
người bạn theo tu học vói một thiền sư phái Thiền Tông 
(Zen). Người bạn đó hỏi thầy mình: "Khi ngồi dưới cãỵ Bd- 
Đ'ê, Đức Phật đã làm gì?". Vị thiền sư đó trả lòi: "Phật đang 
thiền theo kiểu tọa thiền {zazen) của thiền tông!". Nhrmg 
ngưòi ấy nói vói vị thầy rằng mình không tin. Vị thiền sư hỏi 
tại sao không tm, người bạn đó nói: "Khi con hỏi thầy 
Goenka (một thiền sư thiền minh sát nổi tiếng người Ân Độ), 
thầy ấy nói lúc đó Phật thực hành thiền minh sát 
{vipassana)V'. Vậy là mỗi người cho rằng Phật đang tu theo 
cách giống vói pháp môn của họ đang tu. (Ai cũng cho rằng 
cách tu của họ là cách tu của chính Đức Phật...).^® 

Ajahn Chah: Lúc Phật ngồi ỏ đâu đó ngoài tròi thì Phật 
đang ngồi dưới cây Bd-Đe. Lúc Phật ngồi bên dưói gốc cây 
nào khác thì Phật cũng đang ngồi dưói cây Bd-Đe. Cách giải 
thích đó cũng chẳng có gì sai trái. Bd-Đe (bodhỉ) có nghĩa 
chính là Phật, là sự giác ngộ, là ngưòi biết. Đúng là Phật ngồi 
dưói cây Bd-Đề và có thể nói cây nào Phật ngồi bên dưói đều 
là cây Bd-Đe, vì Phật đang ngồi ỏ đó. Nhưng chim chóc cũng 
đậu ỏ cây Bd-Đe. Khỉ cũng sống trên cây Bd-Đe. Nhiều người 
cũng ngồi dưói cây Bd-Đề. Nhưng không có nghĩa là họ có 
được sự hiểu biết sâu sắc (giác ngộ) như Đức Phật. Ngưòi 
đạt đến sự hiểu biết sâu sắc thì mói chimg ngộ ý nghĩa đích 
thực của "cây Bd-ưê" là Giáo Pháp tuyệt đối. 


[Giảng cho một số sư thầy và Phật tử ở Anh Quốc] 

(Một phân vấn đáp này có ghi trong bài giảng thứ 22, Quyển I, của bộ sách 
này). 



164 • Thiên sư Aiahn Chah 


Như vậy nếu chúng ta ngồi bên dưới cây Bd-ưê thì rất 
tốt. Chúng ta có thể là Phật. Nhưng ta đâu cần bàn cãi với ai 
về vấn đề này. Khi ai nói Phật đã thiền tập phương pháp nào 
đó dưới gốc cây Bd-Đe thì ta không cần tranh cãi. Chúng ta 
chỉ nên nhìn cây Bd-Đe với ý nghĩa là sự giác ngộ, là chân lý 
tột cùng. Họ đang nói về cây Bo-ưê theo ý nghĩa thông 
thường, điều đó chẳng có gì sai. Nhưng nếu cứ tranh cãi này 
nọ về điều đó thì rốt cuộc sẽ chẳng có cây Bd-Đe nào cả. 

Đó là đang nói về chân lý tuyệt đối {paramattha- 
dhamma). Vì vậy trong trường hợp đó, chúng ta cũng cố được 
ngồi dưới gốc cây Bd Đe. Điều đó quá tốt—để sau này chúng 
ta có thể thành vị Phật. Điều đó không có gì để tranh cãi. Khi 
một người nói Phật đang thiền theo kiểu nào đó dưới gốc Bd 
Đ'ê, người khác cãi lại "Không, không phải", thì chúng ta 
cũng đâu cần xía vào. Chúng ta đang nhắm đến sự thật tột 
cùng, có nghĩa là chúng ta đang ngồi với sự tỉnh giác trọn 
vẹn. Sự thật tột cùng bao trùm mọi thứ. Dù đang ngồi dưới 
gốc cây Bd Đ'ê hay đang làm gì trong tư thế nào, điều đó 
không thành vấn đề. Mấy ngưòd bày phân tích này nọ cho có 
vẻ trí thức thôi. Người này cho là vầy, người kia nói khác. Ai 
cũng có cách nhìn riêng của mình, chúng ta không cần xía 
hay cãi với mấy lời nhận định đó. 

Phật niết-bàn ở chô nào? Niết-bàn có nghĩa là ngừng 
diệt hết, không còn gì, dứt sạch. Sự dứt sạch có được nhờ sự 
hiểu biết - đó là sự hiểu biết về cách mọi sự đúng như chúng 
thực là. Đó là cách mọi sự (trong tâm) đi đến ngừng diệt, và 
đó chính là sự thật tuyệt đối {paramatthadhamma). Có nhiều 
cách giảng giải, tùy theo mức độ quy ước và mức độ giải 
thoát. Thông thường vân có những sự thật, nhưng đó là sự 
thật tương đối theo quy ước, khác với sự thật tuyệt đối. Ví dụ 
khi ta nói anh là một 'người' thì đó chỉ là quy ước. Phật nói 
đó không phải vậy, đó không phải là một 'người' hay một 


Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 165 


'cái gì cố định' cả, đó chỉ là một đống năm uẩn kết hợp giả 
tạm. Do vậy chúng ta cần phải tóm lược những cách nói khác 
nhau theo mức độ quy ưóc và mức độ giải thoát khác nhau. 

Chúng giải thích như vầy: trưóc kia chúng ta là một 
đứa trẻ con. Giò chúng ta là người lón. Vậy ta là cùng một 
người vói đứa trẻ trưóc kia hay người lón trưóc đây không? 
Nếu cùng là một đứa trẻ đó, vậy sao bây giò trỏ thành người 
già? Con người mói hiện tại là từ người nào ra? Chúng ta cứ 
nói về người mói, người cũ, người trẻ, người già, nhưng cách 
nói đó chẳng đi đến đâu. Đó chỉ là cách giải thích trong giói 
hạn của các ngôn ngữ và quy ưóc mà thôi. Theo quy ưóc thì 
hê có gì 'to' thì có 'nhỏ'. Có nhỏ là có to, chúng ta luôn dùng 
sự so sánh đối đãi để miêu tả về sự thật. Chúng ta có thể nói 
về sự to và nhỏ, già và trẻ nhưng thực sự chẳng có thứ nào 
như vậy theo nghĩa tuyệt đối. Thực ra chúng ta không thể 
nào nói ai hay thứ gì là to hay nhỏ. Bậc thánh trí không chấp 
nhận cách mô tả đó là thực. Nhưng người phàm nghe thánh 
nhân nói vậy thì không chấp nhận, bởi người phàm đang 
dính theo những khái niệm to và nhỏ, già và trẻ... rồi. 

Chúng ta trồng một chồi cay và quan sát nó. Sau một 
năm nó cao một thưóc. Sau một năm nữa nó cao hai thưóc. 
Nó là cùng một cây đầu hay là cây khác? Nếu là cây khác, tại 
sao nó lón lên từ cây nhỏ ban đầu kia mà? Theo cách nhìn 
của bậc giác ngộ thì không có cây cũ và cây mói, không có 
cây nhỏ và cây lón. Một người nhìn cái cây và nghĩ nó cao. 
Người khác nói nó không cao. Nhưng đâu có cái chuẩn 'cao' 
nào tồn tại độc lập một mình. (Cao hay thấp, lón hay nhỏ, chỉ 
là do cách so sánh theo quy ưóc của người đòi mà thôi). Do 
vậy chúng ta đâu thể thực sự nói người này nhỏ, ngưòi này 
lón, người kia trẻ, người nọ già. Nếu chúng ta hiểu ra sự thật 
thì mọi sự chấm dứt ngay đây, và mọi vấn đề nghi ngò đều 
được chấm dứt. Chúng ta đâu cần bị dính vào những nút 



166 • Thiên sư Ajahn Chah 


thắt do quy ước phân biệt tạo ra. Mọi thứ chỉ là quy ưóc, khi 
nào chúng ta nhìn thấy sự thật tuyệt đối thì ta sẽ thấy sự thật 
do quy ưóc. Bởi vậy ngay bây giò chúng ta cũng đâu cần 
phải nghi ngò gì về sự tu tập và kết quả tu tập. Tu khi nào 
chúng ta đến được sự thật thì ta sẽ tự nhìn thấy. 

Tôi biết xưa nay nhiều người vẫn giết vật để tế thần. 
Người thường thì giết vịt, giết gà, heo, bò để cúng tế cho 
những vị thần linh, họ nghĩ làm vậy sẽ làm vui lòng các thần 
linh. Đó là cách hiểu sai lạc, đó là tà kiến. Họ nghĩ giết vật 
cúng thần là có nhiều công đức, nhưng thực ra là hoàn toàn 
ngược lại: họ đang tạo nhiều nghiệp ác. Nhiều người nhìn 
những tập tục đó như chuyện thường tình. Quý vị có để ý 
không? Tôi sợ người Thái càng ngày càng trỏ thành những 
người giết vật cúng bái như vậy. Họ không biết điều tra suy 
xét về sự thật. 

Hỏi: Sư đang nói về chữ vĩmamsã phải không? 

Aịahn Chah: Đúng, vĩmamsã là điều tra suy xét. Có 
nghĩa là tìm hiểu về nhân và quả. 

Hỏi: Giáo lý còn nói về ba điều khác là ý muốn được 
toại nguyện {chanda), năng lượng tinh tấn {viriya), và tâm 
thức (citta). Ba điều này cộng vói sự điều tra (vĩmamsã) tạo 
nên bốn co sỏ để thành tựu {iddhipãda) trong tu tập. 

Ajahn Chah: Ý muốn được mãn nguyện là sự mãn 
nguyện vói điều đúng đắn? Cách dùng sự mãn nguyện đó là 
đúng hay không? Sự điều tra suy xét {vĩmamsã) phải có mặt 
trong các yếu tố kia. 

Question: Tâm thức (citta) và sự điều tra (vĩmamsã) là 
khác nhau? 

Aịahn Chah: Vĩmamsã là điều tra, tìm hiểu. Nó có nghĩa 
là sự khéo léo hay trí khôn. Đó là một yếu tố của tâm. Quý vị 
có thể nói ý chí được toại nguyện {chanda) là tâm, sự nỗ lực 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 167 


tinh tấn {viriya) là tâm, tâm thức (citta) là tâm, sự điều tra 
(vĩmamsã) là tâm. Chúng là tất cả mọi mặt của tâm, tất cả 
chúng đều có thể gọi tắt là 'tâm', nhung ở đây chúng đuợc 
phân biệt riêng để làm rõ các yếu tố khác nhau của tâm. Nếu 
chỉ có ý chí đuợc toại nguyện thì chua chắc ta hiểu biết điều 
gì là đúng hay sai. Cái chúng ta hay gọi là tâm có đúng là cái 
tâm thiệt hay không? Phải có yếu tố điều tra suy xét 
{vĩmamsã) thì mới nhận thức đúng lẽ thực của mọi sự. Việc 
điều tra các yếu tố khác với sự nhận thức khôn khéo thì sự tu 
tập của chúng ta sẽ đi đúng đắn và chúng ta sẽ có thể nhìn 
thấy Giáo Pháp. 

Nhung giáo lý suông chẳng mang lại nhiều ích lợi gì 
nếu chúng ta không thiền tập. Chúng ta đâu thực sự tự thân 
thấy biết cái gì là cái gì. Những yếu tố nói trên luôn luôn có 
trong tâm của những nguòi tu tập thực thụ. Nhò đó nên 
thậm chí lúc họ bị lạc đuòng sai lối, họ sẽ tỉnh giác biết rõ 
điều đó và có khả năng chỉnh sửa nó. Nhò đó con đuòng đạo 
của họ đuợc liên tục đúng đắn. 

Nguòi ta nhìn vào quý vị và cảm nhận cách sống của 
quý vị, sự quan tâm Giáo Pháp của quý vị, có nguòi không 
nói gì. Có nguòi thì nói rằng nếu quý vị muốn tu quý vị phải 
nên xuất gia thành tăng hay ni. Thực ra việc xuất gia vô chùa 
không phải là điểm mấu chốt quan trọng. Điều quan trọng là 
cách tu của mình. Nhu đã nói nhiều lần, môi nguòi phải tự 
làm chimg nhân cho chính mình. Đừng lấy nguòi khác 
chứng minh cho mình. Có nghĩa là ta phải tự tu học để tự tin 
tuỏng vào chính mình. Vậy mói không bị thiệt hại trong tu 
tập. Có nguòi nghĩ quý vị điên khùng đi đi làm những việc 
tu hành, chúng ta không cần để ý mấy nguòi đó. Họ chẳng 
biết Giáo Pháp là gì hết. 

Lòi nói của nguòi khác không đo luòng sự tu tập của 
mình. Và nguòi giác ngộ Giáo Pháp là nhò tự thân tu tập 



168 • Thiên sư Ajahn Chah 


đúng đắn chứ không phải nhờ vào lời nói của người ngoài. Ý 
tôi ỏ đây là Giáo Pháp đích thực. Những giáo lý do người 
khác hay sư phụ nói chỉ là sự chỉ đường, đó không phải là sự 
hiếu biết thực sự. Khi người tu gặp được Giáo Pháp, họ giác 
ngộ nó một cách đặc biệt ngay bên trong tâm của họ. Do đó 
Phật đã nói: "Như Lai chỉ là người chỉ đường". (Còn môi 
người phải tự mình tu tập để tự mình giác ngộ ngay trong 
tâm mình). Khi có ai xuất gia đến chùa thọ giói, tôi hay nói 
vói họ: "Trách nhiệm của chúng tôi chỉ gôm có phần này: 
thầy giáo thọ {ãcariya) đã tụng phần kinh. Tôi đã hợp thức 
hóa sự Xuất Gia cho quý vị, quý vị đọc lòi thệ nguyện. Vậy là 
xong. Phần còn lại là của quý vị, quý vị phải tự mình tu tập 
một cách đúng đắn". 

Những giáo lý có thể rất sâu sắc, nhưng người nghe có 
thể không hiểu. Nhưng không sao. Đừng bị rối trí về sự sâu 
sắc của giáo lý hay vì thiếu hiểu biết giáo lý. Cứ thực hành tu 
tập một cách tận tâm và ta có thể đi thẳng đến sự hiểu biết 
đích thực - nó sẽ dân quý vị đến đúng noi mà giáo lý hay chỉ 
tói. Đừng dựa vào những nhận thức của ngưòi khác. Quý vị 
đã nghe chuyện những người mù sò voi chưa? Để tôi nói so 
lại. 

Ví như có một con voi và một hàng người mù đang cố 
mô tả về con voi. Người sò trúng chân thì nói con voi giống 
như cột nhà. Người sò tai voi thì nói voi giống cái quạt. 
Người sò trúng đuôi thì nói không phải giống cái quạt, nó 
giống cây chổi. Người sò trúng vai voi thì lại tả khác đi. 

Cứ như vậy. Không có kết luận chung, không bao giò 
hết tranh cãi. Môi người chạm tay vào một chô của voi và có 
nhận định khác hẳn người khác. Nhimg thực ra đó chỉ là một 
con voi. Ví dụ này giống trong việc tu tập. Vói một ít kinh 
nghiệm và hiểu biết, ta có một ít ý tưởng nông cạn. Quý vị có 
thể đi gặp hết thầy này đến thầy khác để được giảng giải. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 169 


quý vị cứ đi tìm hiểu coi mấy ông thầy chỉ cách đúng hay sai, 
rồi so sánh lòi dạy của thầy này vói lòi dạy của thầy khác. 
Một số tu sĩ cứ mang bình bát và ô dù đi hết vùng này đến 
vùng khác để tìm học những su thầy khác nhau. Họ cứ phán 
đoán về thầy này thầy nọ, so sánh cách tu này cách tu nọ, cho 
nên khi ngồi xuống thiền họ bị rối trí, không biết đâu là đúng 
là sai. "Ông thầy này dạy vầy, ông thầy kia dạy vậy. Huynh 
này chỉ vầy, huynh kia chỉ khác. Duòng nhu cách tu của họ 
luôn khác nhau. Không ai giống ai". Cứ nghĩ suy nhu vậy thì 
dân đến đủ thứ nghi ngò. 

Khi nghe đồn về các ông su giỏi thuộc nhiều nhánh 
phái, quý vị tìm đến học ỏ các su Thái Lan, su Thiền tông, su 
nhánh khác. Theo tôi thấy quý vị đã học đủ giáo lý rồi, 
nhung ai cũng có tật muốn nghe thêm nữa, nghe nhiều giáo 
lý từ nhiều thầy, nghe xong đem so sánh và cuối cùng dân 
đến nghi ngò. Càng học nhiều thầy thì càng thêm rối mù. 
Chuyện thòi Phật có một du sĩ cũng dính kẹt trong tình cảnh 
này. Ông ta đi tìm học từ nhiều đạo sĩ đại su khác nhau, ông 
ta muốn học thiền nhung càng học ông càng rối trí. Cuối 
cùng ông tói gặp Phật và trình bày sự khổ tâm của ông cho 
Phật nghe. 

Phật chỉ cho ông: "Nếu làm nhu cách ông đang làm thì 
không bao giò hết nghi ngò. Ngay bây giò, hãy dẹp bỏ quá 
khứ; dẹp bỏ mọi thứ ông đã làm hoặc chua làm, dù đúng hay 
sai cũng dẹp bỏ hết". 

"Tuong lai còn chua tói. Đừng suy nghĩ phỏng đoán về 
nó. Hãy dẹp bỏ tất cả mọi ý nghĩ phiền nhiêu đó — đó chỉ là 
sự nghĩ mà thôi. 

"Dẹp bỏ quá khứ và tuong lai, nhìn ngay vào hiện tại. 
Có thể ông biết rành những lòi dạy đuợc nói bởi nhiều su 
thầy, nhrmg ông chua biết gì về cái tâm của mình. Khoảng 
khắc hiện tại là trống rông; chỉ cần nhìn vào sự khỏi sinh và 



170 • Thiên sư Ajahn Chah 


biến diệt của các hành tạo tác (sankhãrã). Nhìn thấy chúng ta 
vô thường, khổ, và vô ngã. Nhìn thấy chúng đúng như 
chúng thực là. Rồi ông sẽ không còn bận tâm vói quá khứ 
hay tương lai. ông sẽ hiểu biết rõ rằng quá khứ là đã qua và 
tương lai thì chưa tới. Quán xét trong khoảng khắc hiện tại, 
ông sẽ nhận thấy hiện tại chính là kết quả của quá khứ. 
Những kết quả của những hành động quá khứ được nhìn 
thấy trong hiện tại. 

"Tương lai còn chưa tới. Thứ gì khởi sinh trong tương 
lai sẽ biến diệt trong tương lai; bây giờ đâu cần phải bận tâm 
về nó. Vậy hãy nhìn kỹ vào hiện tại. Hiện tại chính là nhân 
của tương lai. Nếu ông muốn có tương lai tốt lành, hãy tạo 
tốt lành trong hiện tại, tăng cường ý thức tỉnh giác vào điều 
mình đang làm ngay trong hiện tại. Tương lai là kết quả của 
điều đó. Quá khứ là nhân và tương lai là quả của hiện tại. 

"Nếu biết rõ hiện tại, một người có thểhiểi biết quá khứ 
và tương lai. Rồi người đó có thể buông bỏ quá khứ và tương 
lai, người đó biết rõ rằng quá khứ và tương lai đang tích tụ 
ngay trong hiện tại". 

Sau khi hiểu lời dạy đó, vị du sĩ đã quyết tâm tu tập 
theo cách Phật đã chỉ, buông bỏ tất cả. Càng ngày ông càng 
nhìn thấy rõ, ông chứng ngộ nhiều loại hiểu biết, nhìn thấy 
trật tự tự nhiên của mọi thứ bằng chính trí tuệ của mình. Sự 
nghi ngờ của ông cũng hết. ông buông bỏ quá khứ và tương 
lai, nhờ đó mọi thứ hiện tiền ngay trong hiện tại. Đây chính 
là một pháp {eko dhammo), một Giáo Pháp. Sau đó ông đâu 
cần phải mang bình bát lên núi hay vô rừng để đi tìm sự hiếu 
biết. Nếu có đi đâu ông cũng đi một cách tự nhiên, không 
phải đi vì mong cầu hay tham muốn. Nếu có ở đâu ông cũng 
ở một cách tự nhiên, không phải ở vì tham muốn hay mong 
cầu. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành »171 


Tu tập theo cách như vậy, ông ấy không còn nghi ngờ 
nữa. Chỉ cần tu một pháp như vậy, không cần thêm hay bớt 
gì. Về sau, ông ấy sống trong bình an, không còn lo lắng bận 
tâm về quá khứ hay tưong lai. Đây chính là cách Phật đã chỉ. 

Nhưng không phải chỉ người xưa mói tu được vậy. Giò 
nếu chúng ta tu tập đúng đắn thì chúng ta cũng có thể đạt 
đến giác ngộ như vậy. Chúng ta có thể hiểu biết quá khứ và 
tưong lai, bởi chúng đều tích tụ về một điểm là hiện tại, 
chúng có mặt ngay trong thòi khắc hiện tại. Nếu nhìn quá 
khứ chúng ta không biết nó. Nếu nhìn về tưong lai chúng ta 
không biết nó, bởi đó không phải là noi của sự thật; sự thật 
đang có mặt ngay đây, ngay trong hiện tại. 

Vì vậy nên Phật mói nói Phật giác ngộ bằng nô lực tự 
thân chứ không phải do nhò thầy. Phật không có thầy, quý vị 
đã nghe chuyện này chưa? Có một du sĩ khác cứ tói gặp Phật 
hỏi đủ câu hỏi về nhiều vấn đề cao xa, trong đó ông có hỏi 
Phật ai là thầy của Phật. Phật trả lòi: "Ta không có thầy. Ta 
đạt giác ngộ bằng nô lực của chính mình". Nhưng vị du sĩ đó 
lắc đầu và bỏ đi, ông ấy không tin. ông nghĩ Phật bịa chuyện 
nên ổng không tin lòi Phật nói. ông cứ nghĩ theo kiểu 'không 
thầy đố ai làm nên'. Vậy đó. 

Tôi muốn nói như vầy: Quý vị học một vị thầy tâm linh 
và vị thầy đó nói quý vị phải dẹp bỏ tham và sân. Vị thầy nói 
tham và sân là gốc nguy hại và ta cần phải trừ bỏ chúng. Rồi 
quý vị nghe và thực hành tu theo hưóng đó. Nhưng sự trừ 
bỏ tham sân không phải xảy ra nhò ông thầy đó nói; việc trừ 
bỏ tham sân chỉ có thế xảy ra nếu ta tự mình thực tâm thực 
hiện và tu tập. Chỉ bằng cách tu tập ta mói có thể chimg ngộ 
điều gì cho chính mình. Ta nhìn thấy tham trong tâm và trừ 
bỏ nó. Ta nhìn thấy sân trong tâm và trừ bỏ nó. Vị thầy kia 
không trừ bỏ tính tham tính sân trong tâm của ta. Vị ấy chỉ 
nói ta nên trừ bỏ chúng, lòi nói đó chỉ là hưóng dân, còn bản 



172 • Thiên sư Ajahn Chah 


thân ta ta phải tự thực hiện thì mới trừ bỏ được chúng, bởi 
chúng nằm ngay trong tâm của ta. Tự mình tu và tự mình 
chứng. Tự mình hiểu biết mọi thứ cho chính mình. 

Giống như Phật bắt được chúng ta và mang chúng ta ra 
đầu đường và nói: "Đây là con đường —giò bạn phải tự mình 
bưóc đi". Phật không giúp chúng ta bưóc đi. Chúng ta phải 
tự bưóc đi. Khi chúng ta đi trên con đường đạo và tu tập 
theo Giáo Pháp, chúng ta sẽ gặp được Giáo Pháp đích thực ỏ 
đó; Giáo Pháp là vượt trên những gì mà vị thầy hay ai có thể 
giải thích cho ta. Vậy đó, một ngưòi chỉ được giác ngộ bởi 
chính mình, tự mình hiểu biết quá khứ, tưong lai và hiện tại, 
hiểu biết nhân và quả. Lúc đó không còn nghi ngò gì. 

Chúng ta đang nói về sự từ bỏ và tu dưỡng, sự buông 
bỏ và phát triển. Nhưng khi đã đạt tói đạo quả thì không cần 
phải thêm hay bót gì nữa. Phật đã chỉ đó là chô chúng ta cần 
đi tói: đây chính là đích-tói, nhưng mọi người cứ muốn đi 
nữa, mọi người không muốn dừng lại chô này. Sự nghi ngò 
và dính chấp tiếp tục thúc đẩy họ đi nữa, tiếp tục làm họ ngu 
si và không để họ ngừng lại ngay chô này. Do vậy khi một 
người đã tói đích, nhimg những người khác còn ỏ chô khác 
thì họ đâu hiểu được những gì người đang ỏ đích nói gì. Họ 
có thể hiểu biết dựa vào chữ nghĩa trí thức, nhimg họ vân 
chưa có sự hiểu biết thực về sự thật. Sự hiểu biết thực sự 
bằng chính cái tâm mói là sự giác ngộ. 

Vê kỹ thuật, khi chúng ta nói về tu tập thì chúng ta 
đang nói về sự nhập vào và sự bỏ đi. Nhập vào những thứ 
tích cực và bỏ đi những thứ tiêu cực. Dưỡng tốt bỏ xấu. 
Nhưng đến sau cùng thì cũng nên bỏ hết mọi thứ tốt xấu 
luôn. Có hai loại người tu tập ỏ hai giai đoạn. Loại thứ nhất 
là người còn đang tu học hay học nhân {sekha puggala), họ 
còn tu tập để dưỡng tốt bỏ xấu trong tâm. Loại thứ hai là 
những người không còn tu học ở giai đoạn một đó nữa, được 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành »173 


gọi là vô học nhân, không còn học tu gì nữa {asekha puggala), 
họ không còn phải tu gì nữa, họ đã chiỉng ngộ, họ đã đi tới 
nơi ngừng lại. Chô này đang nói về cái tâm: khi tâm đã đạt 
tới sự giác ngộ hoàn toàn, nguời tu không còn phải tu tập gì 
nữa. Tại sao? Tại vì nguời đó không còn dùng những qui uớc 
về giáo lý và thực hành nữa. (Họ không cần phải tu học theo 
những giáo lý đuợc ghi lại trong kinh điển hay đuợc nói bởi 
các vị thầy bằng những quy uóc và ngôn ngữ thế tục. Họ 
không còn tu duy bằng quy uóc và ngôn ngữ thế tục nữa). 
Đó là trạng thái của nguời tu đã từ bỏ tất cả mọi ô nhiêm 
trong tâm. 

Nguời học nhân (sekha) phải tu tập từng buớc theo con 
đuờng đạo, từ trình độ thấp lên cao. Khi họ hoàn thành con 
đuờng tu, họ đuợc gọi là vô học nhân (asekha), tức không còn 
tu tập gì nữa, bởi mọi thứ đều đã xong. Mọi việc tu tập đã 
hoàn thành. Nghi ngờ đã chấm dứt. Không còn phẩm hạnh 
nào cần phải tu duỡng thêm. Không còn ô nhiêm nào cần 
phải trừ bỏ. Những nguời nhu vậy sống trong bình an. Tốt 
xấu, thiện ác không còn tác động họ nữa; họ bất lay chuyển 
cho dù gặp phải điều gì tác động.^1 Đây đang chỉ về trạng 
thái của một cái tâm trống rông. Giờ nghe đến chô tâm trống 
rông quý vị càng thấy khó hiểu phải không. 

Quý vị không hiểu gì chô này. Quý vị thắc mắc: "Nếu 
tâm tôi trống rông thì làm sao tôi đi đuợc?". Chính xác tâm là 
trống rông. Quý vị thắc mắc: "Nếu tâm trống rông làm sao 
tôi biết ăn uống? Làm sao tôi muốn ăn uống nếu tâm trí 
trống rông?". Nếu cứ nói theo kiểu này thì chỉ tốn thời gian 
vô ích khi nguời ta không thực sự tu tập. Không tu tập thực 
sự thì đâu hiểu đuợc chô này. 


(Chỗ này được ghi trong một phân của bài giảng số 40, Quyển I của bộ 
sách này). 



174 • Thiên sư Ajahn Chah 


Người miêu tả trạng thái tâm như vậy là người chỉ 
muốn gợi ý để chúng ta cảm nhận ít nhiều, và điều đó có thể 
giúp dẫn dắt chúng ta hiểu được sự thật. Ví dụ, các hành vi 
tạo tác (sankhãrã) mà chúng ta đã tích luỹ và mang theo kể từ 
lúc mói sinh ra đến tận bây giò, theo Đức Phật thì chúng 
không thực sự là 'ta' hay 'của ta'. Tại sao Phật nói như vậy? 
Bởi đâu còn cách nào để miêu tả chính xác về sự thật. Phật 
giảng giải theo cách đó để mọi người có thể nhận thức được 
phần nào về sự thật, nhò đó họ có thể tu tập đạt đến trí tuệ. 
Vê điều này chúng ta cần phải quán xét một cách kỹ càng 
mói nhìn thấy. 

Nhiều người nghe câu nói "Chẳng có gì là của ta" thì họ 
nghĩ mình nên quăng bỏ mọi thứ mình đang có. Nếu chỉ hiểu 
nông cạn thì mọi người sẽ tiếp tục tranh luận chô phưong 
tiện này là gì và làm sao để vận dụng nó. "Đây không phải là 
cái ta" —câu này không có nghĩa là chúng ta nên kết liêu sự 
sống của mình hay quăng bỏ hết mọi tài sản của cải. Chỗ này 
có nghĩa là chúng ta nên từ bỏ tất cả mọi ràng buộc dính chấp. Có 
hai mức độ sự thật, sự thật do quy ưóc (tục đê) và sự thật 
tuyệt đối (chân đê): đó là sự giả định và sự giải thoát, ớ mức 
độ quy ưóc, ông A, bà B, anh c, và vân vân. Chúng ta dùng 
những giả định để thuận tiện cho việc giao tiếp trong đòi 
sống. Phật không dạy chúng ta không nên dùng những quy 
ưóc đó, nhimg Phật dạy chúng ta không nên dính chấp vào 
những quy ưóc giả định đó. Chúng ta phải nhìn thấy những 
quy ưóc đó chỉ là giả định, chỉ là trống rông; chúng không là 
cái gì cả, chỉ là do chúng ta giả định mà có. 

Chô này hoi khó nói, khó hiểu. 

Những người tu tập như chúng ta phải dựa vào sự tu 
tập và đạt đến sự hiểu biết thông qua sự tu tập. Nếu chúng ta 
muốn đạt sự hiểu biết và tri kiến từ việc học kinh sách và 
nhò người khác dạy thì chúng ta sẽ chẳng bao giò thực sự 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành •175 


hiểu biết về sự thật. Sự thật là thứ ta có thể thấy và biết bằng 
cách tự thân tu tập. Phải quay lại nhìn vào bên trong. Nhìn 
vào bên trong để hiểu biết chính mình. Đừng cứ nhìn ra bên 
ngoài. Ai cũng cũng biết là đừng nhìn ra bên ngoài, nhung 
khi nói về tu tập mọi nguòi liền bàn cãi đúng sai đủ chuyện, 
chẳng ai lo huóng vào bên trong chính mình. Tâm họ lúc nào 
cũng sẵn sàng tranh biện, bởi vì họ đã lõ học lý thuyết và 
muốn gắn lý thuyết vào thực hành theo cách họ đã học và 
dính chấp theo một phía. Vậy đó, họ chỉ nghĩ suy và hiểu 
biết theo lý thuyết mà họ đã học đuợc, họ chua nhận thấy sự 
thật bằng việc tự thân tu tập. 

Quý vị có để ý mấy nguòi Thái chúng ta gặp bữa truóc 
không? Họ cứ hỏi những câu hỏi chẳng liên quan gì, ví dụ 
nhu "Tại sao các tăng ăn com từ bình bát vậy?". Tôi nghĩ 
rằng họ còn quá xa mói hiểu biết về giáo pháp. Họ đã học rất 
nhiều kiến thức hiện đại nên tôi rất khó nói cho họ hiểu. Nên 
tôi để cho một su nguòi Mỹ nói chuyện vói họ. Có lẽ họ thích 
nghe vị su ngoại quốc đó giải thích hon là tôi. Ngày nay 
nguòi Thái rất lo là vói Phật Pháp nên họ không biết đuợc tại 
sao các tăng ni tu thiền ăn com trực tiếp từ bình bát khất 
thực. Tại sao tôi nói vậy? Vì họ đâu có đi học giáo lý ngày 
nào, nếu họ có học ít nhiều giáo lý thì hẳn họ đã biết tại sao 
các tăng ni ăn com trực tiếp từ bình bát. Họ học nhiều thứ 
kiến thức hiện đại nhung họ không học giáo lý nhà Phật, nên 
họ không biết. Cũng nhu tôi, tôi phải thừa nhận tôi không 
biết tí gì về kiến thức hiện đại của họ, bởi tôi không học nó. 
Các tăng nguòi Âu Mỹ đã học về Phật Pháp nên họ có thể 
giải thích cho những nguòi Thái đó nghe. 

Thòi bây giò nguòi Thái càng ít quan tâm đến Phật 
Pháp, ít muốn đi tu, ít muốn xuất gia. Tôi không hiểu tại sao, 
có lẽ họ quá bận rộn vói công việc làm ăn bởi Thái Lan đang 
phát triên mạnh về vật chất hiện đại, hoặc có nhiều lý do 



176 • Thiên sư Ajahn Chah 


khác mà tôi không biết. Hồi trước khi ai xuất gia thụ giới nếu 
họ hoàn tục thì cũng sau vài ba năm tuổi Hạ. Thời bây giờ 
chỉ được một hay hai tuần. Thậm chí có người thụ giới đi tu 
buổi sáng đến chiều đã bỏ y hoàn tục. Đó là xu hưóng hiện 
thòi. Nhiều người cứ nói vói tôi kiểu như vầy: "Nếu ai cũng 
xuất gia đi tu nhiều năm theo ý thầy thì sao xã hội tiến bộ 
cho được. Gia đình không khá lên được. Chẳng còn ai xây 
dựng cái gì cho đòi ngoài kia". 

Tôi bèn nói vói họ: "Quý vị khéo lo biển không còn 
nưóc. Cách nghĩ của quý vị là cách nghĩ của con trùn đất. 
Con trùn sống dưói đất. Nó ăn đất để sống. Nó ăn và bắt đầu 
lo không còn đất đế ăn. Nó sống trong đất, đất bao la ngập 
đầu ngập cổ nó mà nó lại sợ hết đất để ăn". (Làm gì có 
chuyện cả thế gian đều đi tu hết). 

Đó là cách nghĩ của con trùn đất. Mọi người khéo lo 
không có ai lo phát triển thế giói thì thế giói sẽ chấm dứt. Đó 
là cách nghĩ của con trùn đất. Người khác trùn mà lại nghĩ 
theo kiểu một con trùn. Loài vật ngu si luôn nghĩ ngu si. 
Chúng không hiểu biết và ngu tối mói lo như vậy. 

Chuyện một con rùa và một con rắn ở trong rừng. 
Rừng bị hỏa hoạn và rắn rùa cùng đang cố chạy thoát. Con 
rùa bò chậm chạm, nó thấy con rắn đang bò lưót qua mặt nó. 
Nhưng rùa lại thấy đáng thưong cho con rắn. Sao vậy? Rắn 
không có chân, nên rùa nghĩ nó khó mà thoát khỏi trận lửa. 
Nó muốn giúp đõ con rắn. Nhimg khi lửa lan tói, con rắn 
phóng thoát dê dàng khỏi lửa, còn rùa bốn chân chạy không 
kịp và bị chết thui ỏ đó. 

Đó là sự ngu si của con rùa. Nó nghĩ, nếu ai có chân, 
ngưòi ấy có thể di chuyển. Nếu không có chân, không thể đi 
đến đâu. Nghĩ vậy nên nó lo giùm con rắn. Nó nghĩ rắn sẽ 
chết chắc vì không có chân để chạy. Nhưng con rắn vân bình 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành »177 


thản, nó chẳng lo lắng gì, vì nó có thể phóng nhanh thoát 
khỏi rừng lửa. 

Chô này muốn nói đến những ngưòi có cách nghĩ ngu 
si. Họ cảm thấy thuong hại cho ta (những nguòi tu hành) và 
coi ta là ngu si bởi vì ta không giống họ, không có cùng cách 
nhìn và cách hiểu biết giống họ. Nhrmg thực ra ai ngu si hon 
ai?22 

Nhiều nguòi nhìn những nguòi theo đạo Phật vói con 
mắt coi thuòng, họ nghĩ những nguòi theo đạo Phật là tầm 
thuòng, chẳng có gì đáng khen. 

Quay lại chuyện tu tập, gặp phải nhiều tình cảnh khác 
nhau có thể là một nguyên nhân tạo nên sự tĩnh lặng (định) 
trong tâm. Nhung hồi mói tu tôi rất ngu dại, tôi không hiểu 
và hay mắc sai lầm. Lúc đó, môi khi có thứ gì quấy nhiêu tôi, 
tôi chỉ cố bỏ trốn khỏi nó. Việc làm đó chẳng khác nào tôi 
chạy trốn khỏi sự bình an. Tôi cứ tiếp tục chạy trốn khỏi sự 
bình an. Lúc đó tôi không muốn nhìn thây hay hiểu biết về 
mấy thứ quấy động đó; tôi không muốn nghĩ hay nếm trải 
những thứ đó. Tôi đã không nhận ra cách làm đó của tôi là 
một dạng ô nhiêm. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi nên tách ly khỏi mọi 
nguòi và mọi tình cảnh, tôi nghĩ làm vậy tôi sẽ không còn 
gặp thứ gì quấy động hoặc nghe thứ gì gây khó chịu. Tôi cứ 
nghĩ càng lánh xa khỏi trần càng tốt. 

Sau đó nhiều năm, tiến trình các sự kiện tự nhiên đã 
thúc đẩy tôi đi đến thay đổi cách nghĩ và cách tu. Điều gì đã 
thúc đẩy tôi thay đổi nhu vậy? Đó là, sau khi tu tập một thòi 
gian, tôi càng lúc càng có thêm nhiều học trò đệ tử, nhiều 
nguòi Phật tử tại gia cũng đến tìm tôi. Vì sống tu khổ hạnh 
trong rừng sâu nên cũng có nhiều nguòi đến thăm và kính 
trọng. Rồi con số nguòi tói càng lúc càng đông và tôi phải 


(Chuyện này có ghi trong bài giảng số 40, Quyển I của bộ sách này). 



178 • Thiên sư Ajahn Chah 


đối diện với nhiều thứ. Tôi đâu thể trốn chạy hoài. Tôi phải 
gặp mọi nguời và gặp nhiều thứ liên quan. Tai tôi phải nghe 
đủ loại tiếng nói và âm thanh, mắt tôi phải nhìn ngó nguòi 
này thứ nọ. Và chính lúc đó, lúc đã đuợc gọi là một su thầy, 
tôi mói bắt đầu có đuợc thêm nhiều sự hiểu biết. Sự hiểu biết 
đó dân đến nhiều trí tuệ và nhiều sự buông bỏ. Tiếp theo đó 
rất nhiều thứ liên tục diên ra và tôi học cách không nắm giữ 
hay dính chấp thứ gì, tôi học đuợc cách liên tục buông bỏ. 
Cách đó giúp tôi trỏ nên khéo léo và thuần thục hon truóc đó 
nhiều. 

Khi có khổ xảy ra, không sao; tôi không thêm bót gì cho 
nó, không trốn chạy khỏi nó. Hồi đó trong thiền tập tôi chỉ có 
mong đạt đến sự tĩnh lặng. Tôi nghĩ môi truòng bên ngoài 
chỉ hữu ích bởi nó là một nhân giúp tôi tu tập đạt đến sự tĩnh 
lặng. Tôi đã biết vậy nhung lúc đó tôi vân chua nói đuợc câu 
chuẩn xác rằng: chánh kiến là nhân để đạt đến sự tĩnh lặng. 

Nhu tôi thuòng nói có hai dạng tĩnh lặng. Những bậc 
thánh trí ngày xua phân loại thành sự tĩnh lặng nhò trí tuệ và 
sự tĩnh lặng nhò thiền định. Trong sự tĩnh lặng nhò thiền 
định {samathà): mắt phải lánh xa cảnh sắc, tai phải lánh xa âm 
thanh, mũi phải lánh xa mùi huong...Không thấy, không 
nghe, không biết...thì nguòi sẽ đuợc tĩnh lặng. Loại tĩnh lặng 
này cũng tốt theo cách của nó. Nhung loại tĩnh lặng này có 
giá trị không? Có, nhimg nó chua phải là tối thuợng. Nó chỉ 
là loại tĩnh lặng tạm thòi. Nó không có nền tảng bền lâu. (Khi 
ra khỏi thiền định thì nó không còn). Chẳng hạn, khi các giác 
quan tiếp xúc vói các đối tuợng khó chịu thì sự tĩnh lặng đó 
thay đổi ngay, bởi vì nó không muốn những đối tuợng đó có 
mặt. Cho nên tâm lúc nào cũng cố chống chế vói các đối 
tuợng và do vậy trí tuệ không khỏi sinh (vì trí tuệ chỉ khỏi 
sinh từ một cái tâm tĩnh lặng). Bởi lúc đó nguòi tu cảm thấy 
không đuợc bình an vì những đối tuợng và yếu tố bên ngoài. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành »179 


(Cứ tránh né và trốn chạy hoài làm sao tâm được bình an và 
tĩnh lặng?) 

Ngược lại, nếu chúng ta không trốn chạy nữa; thay vì 
vậy chúng ta nhìn thẳng vào mọi thứ. Nhìn thẳng vào mọi 
thứ xảy ra chúng ta sẽ nhận ra sự thiếu tĩnh lặng không phải 
là do các đối tượng trần cảnh bên ngoài, mà thiếu tĩnh lặng là 
do cách nhìn cách nghĩ sai lầm của chúng ta. Tôi thường chỉ 
rõ cho các đệ tử về lý chô này. Tôi thường nói họ như vầy: 
nếu ai muốn nô lực tu để đạt trạng thái tĩnh lặng (đạt định) 
thì cứ đi tìm một noi vắng lặng, lánh xa người, lánh xa cảnh 
sắc và âm thanh...để không còn thứ gì quấy nhiêu mình nữa. 
Lúc đó tâm sẽ lắng xuống và tĩnh lặng, sự tĩnh lặng có được 
là do không còn gì quấy nhiêu mình nữa. Rồi sau đó hãy xem 
xét coi trạng thái tĩnh lặng đó có thực sự bền chắc hay không. 
Rồi khi quý vị ròi khỏi noi lánh trần đó, các giác quan bắt 
đầu tiếp xúc vói nhiều thứ bên ngoài, lúc đó hãy xem xét coi 
mình cảm giác dê chịu hoặc khó chịu ra sao, sưóng hay khổ 
ra sao, vui hay buồn ra sao, và tâm bị quấy nhiễu ra sao. Sau 
khi xem xét như vậy quý vị sẽ hiểu ra rằng: loại tĩnh lặng đó 
chưa phải là sự tĩnh lặng đích thực và bền lâu. Loại bình an 
có được nhò thiền định chỉ là tạm thòi trong thòi gian lánh 
trần thiền định mà thôi. 

Những gì xảy ra trong phạm vi trải nghiệm chỉ đon 
giản xảy ra như nó là vậy. Nó chỉ là nó, nó chỉ là hiện tượng 
khỏi smh và biến qua. Nhưng nếu nó làm vừa lòng ta, ta liền 
cho nó là tốt; khi nó làm ta khó chịu, ta liền cho nó là không 
tốt. Tô't hay xấu chỉ là do cái tâm phân biệt đối đãi của ta đối với 
mọi thứ đối tượng bên ngoài. Sau khi đã hiểu được lý này, 
chúng ta có được co sỏ để suy xét điều tra mọi thứ và nhìn 
thấy chúng đúng như chúng thực là. Khi đã có được sự tĩnh 
lặng (định) trong thiền, người tu không cần phải thực hiện 
nhiều sự suy nghĩ. Sự hiểu biết nhạy bén là một loại "tính 



180 • Thiên sư Ajahn Chah 


biết" có được từ một cái tâm tĩnh lặng. Nói cách khác, cái tâm 
tĩnh lặng sinh ra "tính biết". Tính biết không phải là sự nghĩ, 
mà nó là sự suy xét điều tra hiện tượng. Đó là dhammavicaya 
(HV: trạch pháp). Điều tra về mọi pháp là một yếu tố giúp 
dân đến giác ngộ. 

Nhờ điều tra và sau khi hiểu biết về các hiện tượng, 
chúng ta có được sự tĩnh lặng trong tâm. Loại tĩnh lặng này 
không bị quấy nhiêu bởi những tiếp xúc giác quan và trải 
nghiệm trần cảnh bên ngoài. Loại đó là tốt. Nhưng giò tôi lại 
đặt câu hỏi: "Nếu đã đó gọi là sự tĩnh lặng, vậy tại sao vẫn 
còn thứ gì đó đang tiếp diên?". Câu trả lòi là: Đúng, vân còn 
thứ đang tiếp diên bên trong sự tĩnh lặng đó; đó không phải 
là thứ đang tạo tác khổ như thông thường — [thông thường 
tâm chúng ta liên tục tạo tác đủ loại khổ vì chúng ta cứ chấp 
mọi thứ là này là nọ, cứ nhận thức mọi thứ là khác so vói 
chúng thực là]. Khi có sự gì diên ra bên trong một cái tâm 
tĩnh lặng, tâm biết nó một cách rõ ràng. Khi tâm nhìn thấy rõ 
ràng mọi sự diên ra bên trong nó, thì trí tuệ sinh ra ngay tại 
đó, và nhò đó tâm càng có khả năng quán xét một cách rõ 
ràng hon và hon nữa. Chúng ta nhìn thấy cách mọi thứ diên 
ra đúng như chúng thực là; và khi chúng ta biết rõ sự thật 
của mọi thứ như vậy thì sự tĩnh lặng (định) đó càng trỏ nên 
bao trùm. Lúc đó, khi tâm nhìn thây mắt hoặc tai nghe âm 
thanh...,chúng ta nhận biết chúng đúng như chúng thực là. Trong 
trạng thái của loại tĩnh lặng thứ hai này: khi mắt nhìn thấy 
hình sắc, tai nghe thấy âm thanh...tâm vân luôn bình an. Khi 
tai nghe những âm thanh, tâm vân bình an. Tâm không bị 
dao động. Dù chúng ta trải nghiệm thứ gì, tâm vân không bị 
lay chuyển. 

Vậy loại tĩnh lặng này có được từ đâu? Nếu xét lại từ 
đầu quá trình tu tập, thì loại tĩnh lặng thứ hai là có được từ 
lịa tĩnh lặng thứ nhất: Loại định thứ hai (có được nhò thiền 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 181 


quán trí tuệ) có đuợc từ loại định thứ nhất (có đuợc nhờ tu 
tập thiền-định {samatha) lúc đầu). Loại định thứ nhất của 
thiền-định lánh trần là một nhân giúp khỏi sinh ra loại định 
thứ hai có mặt trong thiền-tuệ. Phật giáo dạy rằng trí tuệ là 
khỏi sinh từ định. Tâm tĩnh lặng làm khỏi sinh trí tuệ. Sự 
hiểu-biết xuất phát từ sự không-hiểu-biết. Tâm đi đến hiểu 
biết từ trạng thái không hiểu biết, từ việc học cách điều tra 
quán xét nhu vậy. Đến lúc nào đó định và tuệ sẽ cùng có 
mặt. Lúc đó dù chúng ta đang ỏ đâu hay làm gì, chúng ta 
vân luôn nhìn thấy sự thật của mọi thứ. Chúng ta biết đuợc 
rằng sự khỏi-sinh và biến-diệt diên ra trong tâm chỉ đon giản 
là vậy, nhu chúng là. Khi đã hiểu biết rằng mọi sự đến rồi đi, 
mọi sự smh rồi diệt chỉ là nhu vậy, thì đâu còn gì phải làm 
nữa, đâu còn gì phải tu nữa, đâu còn gì phải giải quyết nữa. 
Đâu còn phỏng đoán hay nghi ngò nào nữa. Đâu còn đến 
đâu, đâu còn trốn chạy nữa. Chúng ta chỉ có thể trốn thoát 
bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết về mọi thứ đúng nhu chúng 
thực là, và vuợt lên khỏi chúng. 

Ngày truóc lúc tôi mói lập Chùa Wat Pah Pong này, 
nhiều nguòi bắt đầu đến viếng thăm tôi, một số đệ tử trong 
chùa đã nói: "Su ông cứ luôn giao tiếp giao duyên vói mọi 
nguòi nhu vậy. Noi đây không còn là chô thích hợp để ỏ tu 
nữa". À, các đệ tử của tôi cũng biết đuợc vậy, vậy là cũng tốt. 
Nhung, điều đó chỉ đúng một nửa; mà tôi đâu có tự đi tìm 
gặp mọi nguòi đâu. Chúng ta mỏ chùa và họ đến thăm để tỏ 
lòng kính trọng đòi sống tu hành của các thầy trong chùa. 
Không lẽ đuổi hết họ về. Tôi cũng không nói các thầy ấy nói 
vậy là sai hoàn toàn—đúng là nguòi tu thiền không nên giao 
tiếp giao duyên vói nhiều nguòi bên ngoài. Nhimg còn tùy 
noi cách nhìn của nguòi tu—thực ra là tôi đã có đuợc rất 
nhiều trí tuệ và đi đến hiếu biết rất nhiều sự thật nhò chịu 
giao tiếp và chịu nhìn thẳng vào những tiếp xúc đó. Chỉ là do 
các thầy ấy chua biết tói đó thôi nên mói nói vậy thôi. Họ 



182 • Thiên sư Ajahn Chah 


không lo tu, không lo nhìn chính mình mà chỉ lo nhìn vào tôi; 
và họ nghĩ rằng tôi đang thoái hóa, bởi họ thấy có quá nhiều 
nguòi đến chùa, quá nhiều thứ quấy động xung quanh tôi. 
Tôi cũng biết cách nào để thuyết phục các thầy ấy; nhưng 
thực lòng thì qua nhĩêu thời gian, tôi đã hiểu biêt và vượt qua rất 
nhiêu chướng ngại, và cuối cùng tôi có thể nói rằng sự tĩnh lặng 
(định) đích thực được sinh ra từ cách nhìn đúng đắn (chánh kiến). 
Nếu chúng ta không có cách nhìn đúng đắn thì dù chúng ta 
có tu trong chùa hay đang ỏ chợ, chúng ta cũng không bao 
giò có đuợc bình an đích thực, và trí tuệ cũng không thể phát 
sinh. 

Mọi nguòi đang tu ở các nuóc phuong Tây, điều đó 
cũng rất tốt, tu ỏ đâu cũng đuợc miễn sao biết tu đúng đắn. 
Tôi không trách ai ỏ đây, nhung theo chô tôi thấy ỏ đây phần 
giói hạnh chua đuợc tu duõng tốt lắm. Chuyện truóc giò là 
vậy. Quý vị có thể bắt đầu tu tập định tâm (samãdhí) truóc. 
Những phần tu tập khác thực ra chỉ là một. Giống nhu khi ta 
đi bộ và gặp phải một thân cây dài nằm ngang đuòng. Ta có 
thể nhấc một đầu. Nguòi khác có thể nhấc đầu kia. Nhung 
đầu nào cũng cùng một cây gô, nhấc đầu nào chúng ta cũng 
có thể dòi cây gỗ sang bên. Đôi đũa, cái dao cũng vậy, khi ta 
cầm một đầu lên là ta cầm cả cây đũa và con dao đó. Khi 
chúng ta đạt đuợc ít nhiều sự tĩnh lặng từ việc tu định, lúc 
đó tâm có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng, và tâm đạt 
đuợc trí tuệ và nhìn ra những mối nguy hại trong những loại 
hành vi bất thiện của ta. Sau khi nhìn thấy vậy, ta sẽ kiêng cữ 
và cẩn trọng trong mọi hành động; đó là giữ giói. Ta có thể 
nhấc một đầu cây gô để dòi nó đi, nhimg điều quan trọng là 
ta phải có sự quyết tâm chắc chắc trong hành động của mình. 
Tuong tự, điều quan trọng là ta phải quyết tâm trong việc 
giữ giói và tu tập của mình. Nếu quý vị bắt đầu tu tập phần 
giói hạnh (sĩla) truóc, thì sự giữ giói sẽ tạo ra sự tĩnh lặng, 
tức định tâm (samãdhi), và đó chính là nguyên nhân tạo ra trí 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 183 


tuệ (panna). Rồi sau khi đã có trí tuệ, nó sẽ giúp cho sự định 
tâm phát triển mạnh hơn. Và lúc đó định sẽ quay lại làm 
trong sạch phần giới hạnh nhiều hơn nữa. (Có giới sẽ giúp có 
định, có định sẽ giúp sinh ra tuệ, và có tuệ sẽ quay lại phát 
huy định mạnh mẽ hơn; định mạnh mẽ hơn sẽ tự nhiên 
thanh lọc phần giới hạnh nhiều hơn nữa. Ba phần phát triển 
một cách hữu cơ với nhau). Ba phần thực ra là đồng nghĩa 
với nhau, cùng phát triển với nhau. Cuối cùng, kết quả cuối 
cùng là chúng là một và nhu nhau; chúng không thể tách rời 
nhau. 

Chúng ta không thể tách riêng định {samãảhĩ) là phần 
riêng biệt. Chúng ta không thể tách riêng tuệ (panna) là phần 
riêng biệt. Chúng ta cũng không thể tách phần giới hạnh 
(sĩla) là phần riêng biệt. Nói về sự hiểu biết, sự hiểu biết có 
hai mức độ: mức độ theo quy uớc và mức độ giải thoát, ớ 
mức độ giải thoát, chúng ta sẽ không còn dính chấp vào sự 
tốt và sự xấu. Khi còn dùng quy uớc, chúng ta phân biệt tốt 
và xấu, chúng ta phân biệt những phần khác nhau của sự tu 
tập. Khi chua giác ngộ, chúng ta còn phân biệt về các phần tu 
tập (có lẽ để cho dễ dàng giảng giải), điều đó là cần thiết, 
nhung phân biệt nhu vậy là chua rốt ráo, chua đúng tuyệt 
đối. Nếu chúng ta hiểu biết công dụng của các quy uớc chỉ 
nhu là phuơng tiện, thì chúng ta có thể đi đến hiểu biết về sự 
giải thoát. Rồi chúng ta có thể hiểu đuợc việc dùng các 
phuơng tiện khác nhau là để dân dắt nguời ta đi đến một 
chỗ, một mục đích. 

Bởi vậy thời đó tôi đã học cách trực tiếp với nhiều 
nguời, trực tiếp xử lý với mọi loại tình huống. Để giao tiếp 
đuợc với tất cả mọi nguời và mọi cảnh nhu vậy, tôi phải làm 
cho tâm mình đuợc vững chắc. Nhờ vào trí tuệ hiểu biết, tôi 
có khả năng an trú và nhìn thấy rõ ràng mà không bị tác 
động bởi mọi nguời hay mọi cảnh tôi gặp phải. Dù ai có nói 



184 • Thiên sư Ajahn Chah 


sao tôi cũng không thấy phiền lòng, bởi tôi đã có sự cam kết 
vững chắc. Những ai làm phận sư thầy cần phải có sự cam 
kết vững chắc trong mọi việc mình đang làm, phải kiên tâm 
không bị tác động bởi những gì người khác nói. Điều này đòi 
hỏi ít nhiều trí tuệ hiểu biết, và trí tuệ đã có thì dù nhiều hay 
ít đều có khả năng gia tăng. Chúng ta nhận lãnh một đống 
những thói quen và cách thức cũ kỹ trưóc giò của chúng ta 
môi khi chúng lộ ra, và chúng ta liên tục làm trong sạch 
chúng. 

Các bạn phải làm cho tâm mình vững chắc. Rất nhiều 
lúc ta đâu có được sự thư thái về thân và tâm. Đó là chuyện 
thường tình tự nhiên; nhất khi chúng ta sống tu vói nhau 
trong số đông. Ví dụ nhiều lúc chúng ta bị bệnh đau. Tôi thì 
bị nhiều lắm rồi. Lúc đó quý vị xử lý ra sao? ừ, thì mọi người 
ai cũng muốn sống khỏe mạnh thư thái, có thức ăn ngon và 
được yên nghỉ nhiều. Nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng 
được như vậy. Chúng ta đâu được sung sưóng như mình 
muốn. Nhimg chúng ta tạo ra ít nhiều lợi ích cho thế gian 
này bằng những nô lực đạo đức mà chúng ta đang cố làm. 
Chúng ta tạo ra những lợi lạc cho mình và cho người, cho 
kiếp này và kiếp sau. Đó là kết quả của việc làm cho tâm 
được bình an. (Tâm được bình an trong hiện tại thì dê được 
bình an trong tưong lai, bình an trong kiếp này thì bình an 
trong kiếp sau, lý nhân quả là vậy). 

Chuyến đi lần này của tôi đến Anh và Mỹ cũng vì lý do 
như vậy. Chỉ là một chuyến đi ngắn, nhimg tôi cố gắng hết 
lòng để giúp đõ quý vị về giáo lý và hưóng dẫn tu tập. Đang 
ngồi ỏ đây có nhiều sư thầy và Phật tử, tôi cố gắng chỉ dân 
nhiều thứ cho quý vị. Mặc dù các tăng ni vân chưa đến tu ỏ 
đây tu, nhưng điều này cũng tốt. Tôi đến trưóc và quý vị biết 
chuẩn bị tinh thần của mình khi có các tăng ni đến sống và tu 
ỏ đây. Nếu các tăng ni đến đây sóm quá thì hoi khó khăn. Từ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 185 


từ mọi người dân ở đây sẽ quen biết dần với lối sống và sự tu 
tập của tăng đoàn Tỳ kheo (bhikkhu-sangha). Rồi giáo pháp 
(sãsana) của Đức Phật có thể đom hoa kết quả ỏ xứ này. Còn 
bây giò thì quý vị hãy lo chăm sóc cái tâm của mình và tu 
sửa cho nó được làm sao cho cho nó chánh thiện tốt lành. 



186 • Thiên sư Ajahn Chah 


93 

Lắng Nghe Trên Cả Ngôn Từ 


Thực ra, những lời dạy của Phật đều có lẽ có lý. Những 
điều bạn không tuởng tuợng đuợc cũng thực sự giống vậy. 
Lạ vậy đó. Hồi mới đầu tôi không có niềm tin nào về việc 
ngồi thiền cả. Tôi nghĩ ngồi đồng nhu vậy thì có ích gì? Rồi 
tới phần đi thiền - tôi buớc bộ từ gốc cây này đến cây kia, 
buớc tới buớc lui, buớc lui buớc tới, tôi thấy mệt và nghĩ tôi 
đi buóc bộ nhu vậy để làm gì? Tự dimg cứ buớc tới buóc lui 
chẳng có mục đích gì. Lúc đầu tôi nghĩ vậy đó. Nhung thực 
ra thì việc đi thiền có nhiều giá trị. Ngồi thiền tập sự định 
tâm {samãdhỉ) có nhiều giá trị. Nhung tính khí của nhiều 
nguời khiến họ không hiểu đuợc việc ngồi thiền hay đi thiền 
là gì. 

Chúng ta không thể thiền trong một tu thế duy nhất. 
Có bốn tu thế con nguòi sống: đứng, đi, ngồi và nằm. Giáo lý 
đã dạy phải phân đều thòi gian thiền tập cho bốn tu thế. Mói 
nghe quý vị có thể nghĩ đó là phải đimg, đi, ngồi và nằm 
trong những khoảng thòi gian bằng nhau. Mói nghe ai cũng 
hiểu nhu vậy là thuòng tình, nhimg hiểu vậy là chua hiểu 
đúng theo nghĩa thực thụ của Giáo Pháp. Hiểu vậy chỉ là 
hiếu theo ngôn từ, hiểu theo nghĩa thông thuòng. Hồi mói tu 
tôi cũng nghĩ nhu vậy, tôi nghĩ phải chia ra ngồi thiền hai 
tiếng, đi thiền hai tiếng, đứng hai tiếng, nằm hai tiếng đồng 
đều nhau. Ai cũng tuỏng vậy. Tôi đã cố thực tập theo cách 
nhu vậy, nhung không đuợc. 

Đó là do tôi chỉ biết lắng nghe theo ngôn từ, chua biết 
lắng nghe giáo lý một cách đúng đắn. Câu đó có nghĩa là ‘ỉàm 
cho bôh tư thếnhư nhau', ở tu thế nào cũng vậy; đó là đang nói 
về cái tâm chứ không phải thân hay thứ khác. Có nghĩa là 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 187 


làm cho cái tâm sáng tỏ và rõ ràng để cho trí tuệ khỏi sinh, 
để có được sự hiểu biết về mọi sự đang diên ra trong tất cả 
mọi tư thế và mọi tình huống. Dù đang trong tư thế nào, ta 
biết rõ các hiện tượng và các trạng thái tâm đúng như chúng 
thực là, tức biết rõ chúng là vô thường, khổ và không phải là 
cái 'ta' (vô ngã). Tâm được thiết lập và duy trì vói sự tỉnh 
giác đó trong mọi lúc và mọi tư thế. Khi tâm gặp thứ gì hấp 
dân hoặc khi tâm cảm thấy sân, ta không bị lạc khỏi con 
đường, và ta hiểu biết rõ những trạng thái tham hoặc sân đó 
là gì, đúng như chúng thực là. Sự tỉnh giác của ta là ổn định 
và liên tục, nhò đó chúng ta buông bỏ đều đặn và liên tục. Ta 
không bị dân dụ bởi những trạng thái sưóng khoái. Ta không 
bị tác động bởi những trạng thái khổ đau. Ta vân giữ mình 
trên con đường chánh đạo. Làm như vậy thì được gọi là 'ỉàm 
cho bôh tư thếnhư nhau', ớ tư thế nào chúng ta cũng tỉnh giác 
và hiểu biết mọi sự như vậy. Câu này là nói về nội tâm chứ 
không phải nói về thứ bên ngoài; nó nói về cái tâm này. 

Nếu chúng ta biết làm cho bốn tư thế đều (tỉnh giác, 
cảm nhận, nhận thức) như nhau vói cái tâm này, thì ta sẽ 
luôn được bình tâm và thư thái. Khi ta được khen ta biết nó 
chỉ là vậy, chỉ là lòi khen. Khi bị chửi ta biết nó chỉ là vậy, chỉ 
là lòi chửi. Chúng ta không chạy lên hay tụt xuống, không 
quá vui hay quá buồn vói những điều đó, ta giữ tâm bình ổn 
đều đặn ỏ giữa. Tại sao ta giữ như vậy? Bởi do chúng ta đã 
nhìn thấy sự nguy hại trong tất cả mọi điều. Chúng ta thấy 
khen cũng nguy hại và chê cũng nguy hại như nhau; điều 
này được gọi là làm cho mọi tư thế đều như nhau (trong mọi 
tư thế ta đều bình tâm như nhau). Chúng ta luôn có sự tỉnh 
giác bên trong nội tâm, dù ta đang nhìn vào những hiện 
tượng bên trong hay bên ngoài ta vân luôn thường trực tỉnh 
giác và rõ biết như vậy. 



188 • Thiên sư Ajahn Chah 


Thói thường của chúng ta là, khi thứ gì tốt xảy đến ta 
phản ứng vui vẻ tích cực; khi có gì xấu xảy đến ta phản img 
tiêu cực không vui. 

Nếu như vậy thì bốn tư thế là không đều nhau. Nếu 
bốn thế luôn đều như nhau có nghĩa là ta luôn luôn có sự 
tỉnh giác. Có sự tỉnh giác thì ta luôn biết rõ lúc ta đang chấp 
nê điều tốt và lúc ta đang chấp nê điều xấu. Sự tỉnh giác 
thường biết như vậy là rất tốt. Cho dù ta chưa buông bỏ 
được, nhưng ta vân luôn tỉnh giác thường biết về chính mình 
và những dính chấp của mình, sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy 
được rằng sự dính chấp đó không phải là con đường chánh 
đạo. Chúng ta biết rõ nhimg chúng ta chưa thể buông bỏ hết: 
đó đã được 50 phần trăm rồi. Mặc dù chưa thể buông bỏ 
nhung chúng ta hiểu được sự buông bỏ những điều xấu điều 
tốt sẽ mang lại sự bình an. Chí ít chúng ta cũng nhìn thấy 
được sự nguy hại của những điều chúng ta thích và không 
thích. Chúng ta nhìn thấy sự nguy hại trong những sự khen 
và sự chê. Sự tỉnh giác rõ biết này là liên tục thường trực. 

Vậy, dù được khen hay bị chê, ta vân luôn tỉnh giác biết 
rõ đó là gì. Đối vói người đòi, khi họ bị chửi bị chê họ không 
chịu được, điều đó làm họ bực tức. Khi được khen được 
nịnh, họ vui lòng phấn khỏi. Đó là thói đòi trên thế gian. 
Nhưng những người đang tu hành khi được khen họ biết sự 
nguy hại trong đó. Khi bị chê trách họ biết sự nguy hại trong 
đó. Họ biết nếu dính theo những điều khen chê thì dân đến 
những hậu quả xấu (cho tâm). Khen hay chê gì cũng là nguy 
hại nếu chúng ta dính danh theo đó và cố chấp những lòi 
khen tiếng chê đó. 

Khi chúng ta có được loại ý thức tỉnh giác như vậy, 
chúng ta biết rõ những hiện tượng khi chúng xảy ra. Chúng 
ta biết nếu ta tạo tác ràng buộc vói các hiện tượng thì sẽ dẫn 
đến khổ. Nếu chúng ta không tỉnh giác thì ta luôn chấp tốt 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 189 


chấp xấu đủ thứ, và khổ sinh ra từ đó. Khi chúng ta chú tâm, 
chúng ta nhìn thấy sự nắm chấp đó; chúng ta nhìn thấy cách 
chúng ta dính chấp thứ tốt và thứ xấu. Ta dùng sự tỉnh giác 
để nhìn xem sự nắm chấp từ truớc giờ trong tâm, nhìn thấy 
sự sai lầm trong sự nắm chấp đó. Sự nắm chấp đó sai lầm ra 
sao? Đó là khi ta nắm chấp mọi thứ thì ta nếm trải sự khổ, 
khổ vì chấp tốt chấp xấu. Tu một thòi gian sau chúng ta tìm 
cách buông bỏ hết mọi sự nắm chấp đó và ta sẽ đuợc tự do. 
Câu hỏi lại là: "Ta phải làm sao để đuợc tự do khỏi khổ?". 

Giáo lý Phật giáo nói rằng chúng ta không nên nắm 
chấp hay nắm chặt bất cứ thứ gì và bất cứ điều gì. Mói nghe 
chúng ta thấy khó hiểu. Điều quan trọng là nắm bắt chứ 
không nắm chặt hay nắm giữ. Ví dụ, tôi nhìn thấy vật này 
truóc mặt tôi. Tôi tò mò muốn biết đó là gì, nên tôi nắm nó 
lên xem: đây là cái đèn pin. Giò tôi có thể đặt nó xuống. Đó 
là nắm chứ không nắm chặt hay nắm giữ luôn. Nếu biểu 
chúng ta đừng nắm thứ gì thì ta phải làm sao? Chúng ta sẽ 
nghĩ nếu không nắm bắt thứ gì làm sao mà thiền, thiền vói 
đối tuợng nào? Nhu vầy: truóc mắt chúng ta cứ nắm bắt 
nhimg đừng nắm chặt. Quý vị có thể gọi sự nắm bắt này là 
một dạng dục vọng (tanhã), nhung sau này nó sẽ giúp tâm 
đạt đến sự hoàn thiện {pãramĩ, ba-la-mật). Chẳng hạn nhu, 
quý vị đến thăm chùa Wat Pah Pong này; truóc khi đến quý 
vị phải có tham muốn đi đến, đúng không?. Truóc phải có 
muốn đi thì mói đi chứ?. Nếu không muốn đi thì quý vị đâu 
có đi đến đây. Chúng ta có thể gọi quý vị đi đến đây vì muốn 
đến, đó là một dạng dính chấp. Rồi sau đó quý vị lại về; giò 
nó lại giống nhu sự không còn tham muốn. Lúc đầu muốn đi 
đến chùa, còn khi về là không muốn đến chùa, giò chỉ muốn 
đi về nhà. Cũng giống nhu vì muốn coi vật này là cái gì nên 
nắm lên coi, sau khi đã thấy nó là cái đèn pin tôi đặt nó 
xuống lại. Đây là nắm chứ không phải nắm giữ; hoặc nói đon 
giản hon, đây chính là sự-biết và sự buông-bỏ— biết và đặt 



190 • Thiên sư Ajahn Chah 


xuống. Mọi thứ có thế được gọi là tốt hay xấu, ta chỉ cần biết 
chúng như vậy và buông bỏ chúng. Chúng ta tỉnh giác biết 
rõ mọi hiện tượng (pháp) tốt và xấu, và chúng ta buông bỏ 
chúng. Chúng ta không nắm giữ chúng vì sự ngu dốt, vô 
minh. Chúng ta chỉ nắm bắt chúng bằng trí tuệ và đặt chúng 
xuống. 

Đó là cách tu. Cứ nắm bắt mọi thứ khi chúng đang xảy 
ra, biết về chúng và buông bỏ chúng. Làm cách như vậy thì 
bốn tư thế có thể được đồng đều và ổn định. Điều đó có 
nghĩa là tâm có năng lực. Tâm có sự tỉnh giác, và trí tuệ được 
sinh ra. Khi tâm có trí tuệ thì ở đó đâu còn gì tuyệt hơn nữa? 
Nó nắm bắt mọi thứ xảy đến, nhưng không bị sự nguy hại. 
Bởi nó không dính chấp, không nắm giữ hay nắm chặt thứ 
gì. Nó không nắm chặt thứ gì, nó chỉ thấy biết mọi thứ và 
buông bỏ chúng. Ví dụ, khi nghe âm thanh hay tiếng nhạc, ta 
biết 'thế gian gọi tiếng nhạc đó là hay' và ta buông bỏ nó. 
Hoặc khi nghe thứ tiếng 'thế gian gọi là dở', ta biết vậy và 
buông bỏ. Chúng ta biết rõ mọi sự tốt và xấu, biết rõ thiện và 
ác. Nhiều người không biết rõ bản chất [mối nguy hại] của sự 
tốt, sự xấu, sự thiện, sự ác, nên họ dính theo mọi thứ và kết 
quả là bị khổ. Người có hiểu biết [về mối nghi hại của sự tốt, 
sự xấu...] thì không bị dính theo chúng, và không bị khổ. 

Hãy xem xét: Mục đích chúng ta sống là gì? Chúng ta 
làm việc để làm gì? Sống trong đời này mục đích sống của 
chúng ta là gì? Để làm việc; chúng ta muốn được gì từ công 
việc? Theo cách thế gian, mọi người làm việc vì họ muốn 
được thứ này thứ nọ, và họ coi điều đó là hợp lý, là lẽ sống. 
Nhưng giáo lý của Phật thì đi xa hơn một bước. Giáo lý Phật 
nói chúng ta làm việc mà không có tham cầu được gì, làm 
việc không vì dục vọng. Nhưng ở thế gian quý vị làm cái này 
để được cái kia, làm để có được thứ này thứ nọ; quý vị luôn 
luôn làm việc để có kết quả là được thứ gì đó. Đó là cách của 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 191 


người đời. Phật thì nói làm việc thì làm vì công việc mà 
không tham cầu để được gì. 

Khi nào chúng ta còn làm với tham cầu được này được 
nọ, thì chúng ta khổ. Nếu chúng ta tu với tham muốn đạt này 
đắc nọ, thì chúng ta khổ và không thành gì cả, vì cách đó sai 
ngược với cái lý tu hành. Hãy suy xét về điều này. 



192 • Thiên sư Ajahn Chah 


94 

Kiêng Cữ Đúng Đắn 


Kiêng cữ và cẩn trọng về sáu giác quan [sáu căn], đó là: 
mắt nhìn những hình sắc, tai nghe những âm thanh... Chúng 
ta đã dạy mọi nguời nhu vậy, chúng ta học và dạy nhiều 
cách khác nhau về sự kiêng cữ. Tu gì thì vẫn quay về cái gốc 
này. Nhưng phải trung thực với chính mình, chúng ta có thực sự 
ý thức biết rõ đĩêu gì đang diễn ra trong tâm ta hay không? Khi 
mắt nhìn thấy gì, có khoái cảm xảy ra không? Ta có thực sự 
điều tra về điều đó không? Nếu ta điều tra ta sẽ biết sự khoái 
cảm đó chính là nguyên nhân tạo ra khổ. Ác cảm cũng là 
nguyên nhân tạo ra khổ. Thích là nhân tạo ra khổ; ghét là 
nguyên nhân tạo ra khổ. Hai phản líng này thực ra là nhu 
nhau. Khi chúng xảy ra, chúng ta nhìn thấy tính sai lầm 
trong đó. Nếu có khoái cảm, đó đon thuần chỉ là sự khoải 
cảm. Nếu có ác cảm, đó chỉ đon thuần là sự ác cảm. Đó chỉ là 
sự thích và không thích của cái tâm chúng ta khi tiếp xúc vói 
đối tuợng. Ta tỉnh giác biết rõ chúng chỉ là vậy: đây là cách 
chúng ta dập tắt chúng. 

Lấy ví dụ, chúng ta đặc biệt chấp cái đầu. Từ lúc đuợc 
sinh ra đến khi đi học và lón lên, chúng ta đuợc dạy rằng cái 
đầu là phân quan trọng nhất của thân thể. Do vậy nếu có ai 
sò hay gõ lên đầu ta, ta tức điên nhu sắp bị giết vậy. Còn nếu 
họ đụng vào những phân khác nhu tay chân thì không phải 
là chuyện lón. Ta chỉ quan trọng cái đầu, ai đụng tói đầu thì 
ta giận dữ, làm lón chuyện ngay. 

Điều này tuong tự vói các giác quan. Sự đụng chạm 
khác phái gây kích thích mạnh mẽ cho hai phái, nhimg đích 
thực đó chỉ là sự đụng chạm mà thôi. Nhung mọi nguòi đều 
coi trong sự chạm xúc nam nữ đó phải không? Con nguòi 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 193 


cũng dính vào cái ngõ này y hệt như súc vật, con người và 
súc vật đều coi trọng phần tính dục. Khi có chạm xúc khác 
phái là có sự trỏ thành (nghiệp hữu). Chúng ta không coi đó 
chỉ là sự đụng chạm, đúng như nó thực là. Chúng ta nhận 
thức sự chạm xúc đó là khoái cảm, là hạnh phúc, là thứ quan 
trọng trong đòi sống. 

Nhưng các thầy có nhìn xa hon cách nhận thức đó 
không? Chúng ta nên ghi nhó cái lý tự nhiên bình thường 
như vầy: khi nhìn thấy thứ gì, khi nghe thấy thứ gì... nếu 
chúng ta không tạo ra sự trở thành (nghiệp hữu) thì sẽ không 
có sự sinh thành (tái sinh). Làm được vậy thì sẽ không còn 
sưóng hay khổ vì nó, không còn khoái cảm hay ác cảm vì nó. 
Sẽ không còn sự dính chấp ràng buộc nếu ta nhận biết rõ chô 
này, đúng như nó thực là. Nhimg, người đòi vân luôn muốn 
cảm giác đủ kiểu, như vầy, như vậy. Họ thêm bót vào nó. Đó 
là điều họ muốn. Họ muốn làm những việc do bẩn, không ai 
trả tiền họ cũng thích làm. Làm những việc thanh cao họ 
không muốn làm! 

Các thầy hãy nhìn ngay vào chô này. Đó là chô thực tại 
do quy ưóc mà người thế gian đang dính kẹt trong đó. 
Nhưng đây chính là chô quan trọng đế chúng ta quán xét và 
tu tập. Nếu chúng ta biết suy xét những cái lỗ tai, lỗ mũi... 
của thân này toàn chứa những thứ do bẩn. Có cái nào sạch sẽ 
không? Chúng ta nên quán xét điều này theo cách nhìn của 
Giáo Pháp. Cái đáng sợ nằm ngay đó chứ không ỏ đâu khác. 
Con người thường đánh mất tâm trí của mình vào những chô 
ô uế trong thân này. 

Ngay chỗ này là một nhân, là một điếm căn bản để tu 
tập. Nhưng chúng ta không điều tra điểm căn bản này một 
cách kỹ càng. Tôi không thấy cần thiết phải hỏi ai nhiều câu 
hỏi hay điều tra nhiều về họ (thì ta mói hiểu biết tất cả). Đôi 
lúc tôi thấy các nhà sư lên đường, che dù đi bộ hết chô này 



194 • Thiên sư Aiahn Chah 


đến chô nọ dưới nắng nóng, họ đi lan man qua nhiều tỉnh 
thành. Khi tôi nhìn họ tôi nghĩ chắc họ đuối sức lắm. 

"Các thầy đi đâu vậy?". Họ nói; "Chúng tôi đi tìm sự 
bình an". 

Tôi không có lời giải đáp cho điều đó. Tôi không biết 
họ có thể tìm thấy sự bình an ở đâu. Tôi không muốn làm họ 
mất mặt; tôi cũng đã từng như vậy mà. Tôi đã từng đi tìm sự 
bình an, luôn nghĩ rằng chắc phải có sự bình an nằm ở nơi 
nào đó. ừ đúng, sự bình an ở nơi nào đó- đó cũng là một 
cách nói. Rồi khi ta đến những nơi đó, ta cảm thấy ít nhiều 
dê chịu. Dường như ai cũng nghĩ như vậy và cảm giác như 
vậy. Mọi người đều nghĩ rằng có những nơi nào đó dê chịu 
hơn, thoải mái hơn, và bình an. (Ai cũng cố đi tìm nơi đó. Ví 
dụ, người tu ở vùng đồng bằng nóng nực thì nghĩ lên núi 
rừng thông reo sẽ dê chịu và bình an hơn. Người ở miền núi 
cao quanh năm lạnh lẽo thì nghĩ xuống đồng bằng hay ra 
biển ấm áp sẽ dê chịu và bình an hơn). 

Trong một lần đi giảng đạo ở nước ngoài^^ tôi thấy con 
chó ở nhà chú Phật tử tên Pabhakaro. Họ có con chó to, họ 
thực sự yêu quý nó. Hâu như họ chỉ cho nó ở ngoài, cho nó 
ăn ở ngoài, cho nó ngủ ở ngoài sân như hầu hết những con 
chó ở các xứ Đông Á. Nhưng đôi lúc nó muốn vô nhà cho 
sướng nên nó cứ đến lấy chân cào cào cái cửa. Chủ nhà nghe 
cũng khó chịu nên mở cửa cho nó vô nhà. Vô nhà được mấy 
chốc nó muốn ra ngoài cho thoải mái nên lại lấy chân cào cào 
cái cửa. Chủ nhà lại bực mình nên thức dậy và mở cửa cho 
nó ra. Ra ngoài được mấy chốc nó lại cào cào cửa và sủa sủa 
đòi vô nhà. 

Khi nó ở ngoài nó nghĩ trong nhà tốt hơn nên nó đòi vô 
nhà. Khi nó ở trong nhà nó nghĩ bên ngoài thoải mái hơn nên 


^ [Thầy đang nói về chuyến đi giảng pháp ở Anh, Pháp và Mỹ năm 1979]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 195 


nó đòi ra. ớ trong nhà vui chơi một chốc nó thấy chán nên 
đòi ra ngoài chạy nhảy, ớ bên ngoài chạy nhảy một chút 
thấy chán nên muốn vô nhà nằm cho suớng. Cái tâm của con 
nguời cũng giống nhu vậy- giống con chó. Nó cứ liên tục 
chạy ra, chạy vô, chạy đây, chạy đó, chẳng bao giờ biết nơi 
nào là hạnh phúc, chẳng bao giờ thấy hạnh phúc ở nơi nào. 

Nếu chúng ta có ý thức tỉnh giác và hiểu rõ về thực 
trạng này của chúng ta- tâm chúng ta có thể đuợc ví dụ nhu 
con chó đó- thì chúng ta sống thực tế hơn và đúng đắn hơn. 
Nhu vầy: khi những ý nghĩ và cảm giác khởi sinh trong tâm, 
ta sẽ nô lực kiềm chế chúng, rủiận biết rõ chúng chỉ là những 
ý nghĩ và cảm giác mà thôi. Nếu dính theo các cảm giác hoặc 
nắm giữ các ý nghĩ đó thì sẽ bị nguy hại và dính khổ. 

Vậy đó, dù đang sống tu trong chùa chiềng tu viện, 
chúng ta vẫn ở xa sự tu tập đúng đắn —còn rất xa. ớ trong 
chùa mà tu cũng tu sai đuờng sai cách. Khi đi ra nuớc ngoài 
tôi nhìn thấy nhiều điều. Lần đầu đi, tôi có thêm ít nhiều trí 
tuệ hiểu biết. Lần thứ hai hiểu biết thêm ít nhiều nữa. Lần đi 
đầu tôi ghi chú lại những điều tôi trải nghiệm trong chuyến 
đi. Nhung lần này tôi bỏ không viết nữa. Tôi nghĩ nếu tôi 
tiếp tục ghi lại những hoàn cảrủi sống ở nuớc ngoài, liệu 
những nguời ở nhà có chịu nôi không? 

Giống nhu những nguời Thái đang sống ở quê nhà và 
hiện không mấy sung suớng cho lắm.Khi nguời Thái đuợc 
ra nuớc ngoài, họ nghĩ chắc họ có phúc lắm, chắc đã có rất 
nhiều nghiệp tốt truớc kia nên giờ mới đuợc ra nuớc ngoài. 
Nhung các thầy thử nghĩ lại, đến những xứ xa lạ liệu dân ta 


2'* (Thái Lan những năm thời thiền sư cũng còn nghèo và lạc hậu. Sau nhiều 
chục năm, Thái Lan bây giờ khá phát triển, điều kiện sống khá giả hơn 
nhiều. Nhưng người Thái ngày trước và người Thái bây giờ luôn thây sẽ tốt 
hơn nếu có điều kiện được sống ở các nước phát triển hơn ở Âu, Mỹ. Ý của 
thiền sư chỗ này là vậy). 



196 • Thiên sư Ajahn Chah 


CÓ thể cạnh tranh được với những người bản xứ đã sống bao 
đời ở đó? Chắc sẽ không ít khó khăn. Tuy vậy, họ vân muốn 
đi, họ vân cảm thấy ra nước ngoài là điều tuyệt vòi; và họ 
cảm thấy chỉ có những người đã tạo nhiều thiện nghiệp thì 
mói có thể làm được điều đó. Những sư thầy người Âu Mỹ 
cũng được sinh ra ỏ các xứ Âu Mỹ đó, vậy có phải họ đã có 
nhiều thiện nghiệp hon chúng ta? (Những tu sĩ Âu Mỹ lại 
đến tu học ỏ Thái Lan và họ tìm thấy sự bình an ỏ đây). Đó 
chỉ là loại ý nghĩ của những người còn chấp còn tham, họ 
dính vào ý nghĩ 'ỏ đâu đó sẽ bình an hon noi này'. Đây này 
là do cái tâm, khi người ta tiếp xúc vói trần cảnh bên ngoài 
tâm họ bị kích thích. Họ muốn bị kích thích, họ muốn cảm 
khoái. Nhimg khi tâm bị kích thích tâm có cảm khoái, thì nó 
không bình thường. Do họ nhìn thấy những thứ chưa từng 
biết trưóc đó, nên tâm họ dính theo, tâm không còn trong 
trạng thái bình thường của nó. 

Nếu họ nói về những thứ tiện nghi vật chất và kiến 
thức hiện đại thì tôi chịu thua. Nếu họ còn nói về sự hiểu biết 
của Phật giáo thì tôi còn có điều để nói vói họ. Còn nói về 
tiện nghi và kiến thức hiện đại, tôi không thể đấu lại họ, họ 
nói đòi sống và văn minh ỏ các nưóc Âu Mỹ là tốt hon ỏ 
Thái, điều đó cũng không sai, tôi không đấu lại họ; họ đã 
dính theo thực trạng đó.... 

Trong thực tế, nhiều người luôn nhiều sự khổ và sự 
khó, nhimg họ cứ dửng dưng đi theo vết xe đổ hàng ngày 
nên càng ngày càng khổ hon. Đó là những người không chịu 
quyết tâm tu tập để đi đến mục tiêu; đó là những người 
không nhìn thấy rõ ràng. Sự tu tập không được đều đặn, 
không Ổn định, không được liên tục. Môi ngày có những cảm 
giác tốt và cảm giác xấu khỏi sinh, họ không tỉnh giác để biết 
rõ chúng khi chúng đang xảy ra. "Điều gì tôi khó chịu, tôi 
dẹp bỏ ngay. Điều gì dễ chịu, tôi chấp nhận"- đây là cách 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 197 


nhìn tự đại của các Bà-la-môn thời Đức Phật. Ví dụ, có người 
rất dê hòa đồng nếu bạn nói với họ một cách dê nghe. 
Nhưng nếu bạn nói vói họ những điều khó nghe thì làm sao 
họ hòa hợp dễ chịu với bạn. Đó là quan điểm (ditthi) tự ta tự 
đại, đó là kiến chấp sai trái, bạn chỉ làm theo ý riêng của 
mình. Mấy người Bà-la-môn dính nặng vói chủ quan của 
mình, họ nghĩ ý kiến của giai cấp họ mói đúng, họ cảm thấy 
đó mói là chuẩn mực của đòi sống. 

Do kiến chấp chủ quan như vậy nên ỏ đòi rất hiếm 
ngưòi chịu đi theo con đưòng chánh đạo. Không nói riêng gì 
chúng ta đang ỏ trong chùa này, số người có được chánh 
kiến {samma-ditthi) là rất hiếm. Chánh kiến là nhìn mọi thứ 
một cách đúng đắn theo lẽ thật khác quan, theo đúng Giáo 
Pháp. Mọi người chỉ đồng ý nếu 'mình' cảm thấy điều đó 
đúng. Nếu 'mình' cảm thấy điều gì là sai thì không đồng ý. 
Tất cả đều dựa trên cảm giác của cái 'mình', không dựa vào ý 
kiến khách quan hay sự hiểu biết theo elx thật. Nhiều lúc 
chúng ta nhìn thấy mọi thứ một cách khác biệt, do vậy chúng 
ta cứ muốn thay đổi Giáo Pháp khác đi cho đúng theo cách ta 
nhìn thấy, nhưng làm vậy là làm sai lêch Giáo Pháp so vói nó 
thực là. Chúng ta có tật muốn sửa đổi sự thật, muốn bẻ cong 
sự thật, và chúng ta vẫn hay làm vậy. 

Chuyến đi này khiến tôi nghĩ về nhiều điều... Tôi đã 
gặp nhiều người tập yoga. Thật lý thú khi nhìn thấy những 
tư thế động tác họ đang tập—nếu tôi cố tập như vậy chắc sẽ 
bị gảy tay gảy chân. Nói chung, họ cảm thấy co khóp của họ 
'không đúng' nên họ cố kéo duôi chúng ra, kéo duôi nó ra họ 
cảm thấy đúng và thấy khỏe. Họ phải tập hàng ngày như vậy 
và họ thấy khỏe khoắn. Tôi nghĩ thực ra họ chỉ đang làm cho 
họ 'ghiền' vói cảm giác đó, 'ghiền' vói sự kéo duôi đó. Nếu 
họ không tập họ thấy không khỏe khoắn, do vậy họ phải tập 
đều đặn môi ngày. Đối vói tôi, dường như họ đang tích tạo 



198 • Thiên sư Ajahn Chah 


thêm gánh nặng cho họ theo cách đó, họ phụ thuộc vào việc 
tập luyện đó, và họ không ý thức nhận ra điều đó. 

Đó là cách của nguòi đòi- họ dính vào thói quen làm 
những việc nào đó. Tôi có gặp một ông nguòi Hoa. ông 
không nằm để ngủ suốt năm năm tròi, ông ngủ ngồi và ổng 
thấy nhu vậy mói thoải mái. ổng chỉ tắm một năm một lần. 
Nhung co thể ông ấy rất mạnh và khỏe, ông không cần chạy 
hay tập môn thể dục nào khác; nếu tập thì chắc ổng thấy 
không khỏe. Bởi ông ấy đã huấn luyện thân thể theo cách 
phù hợp vói Ổng rồi, ổng quen vói kiểu kia rồi. 

Nhu vậy, tất cả chỉ là do cách luyện tập của ta làm cho 
ta thấy dễ chịu vói những động tác nào đó. Tập luyện có thể 
làm chúng ta bót bệnh hoặc bệnh nhiều hon. Đây là thực 
trạng của mọi nguòi. (Ví dụ có nguòi thấy khỏe khi choi đá 
banh hàng ngày, nhimg họ cũng có thể bị đau xuong gãy 
chân sau đó. Có nguòi thấy khỏe khi đạp xe môi ngày, 
nhung họ cũng dê bị đau cột sống. Nhiều lúc đuợc này mất 
kia. Không có một chiều hoàn hảo). Do vậy Đức Phật đã dạy 
chúng ta phải hoàn toàn ý thức biết rõ về chính mình—đừng 
lo tâm về việc này. Phải luôn tỉnh giác chánh niệm về chính 
mình. Tất cả các thầy ỏ đây, đừng dính chấp điều gì. Đừng 
để mình bị kích thích bởi những thứ bên ngoài. 

Ví dụ, sống tu ỏ đây ỏ đất nuóc của mình, mình có bạn 
tu và có các su thầy, chúng ta thấy dễ chịu. Thực đúng mà 
nói, đâu có gì thực sự thuận tiện và dê chịu nhu vậy. Sống ỏ 
xứ mình giống nhu con cá nhỏ boi trong hồ lón, boi lội thoải 
mái. Còn nếu cá lón ở trong hồ nhỏ nó sẽ thấy chật chội, bó 
buộc. Khi ỏ trong xứ mình chúng ta thấy dê dàng vói mọi 
thứ thức ăn, chô ỏ và nhiều thứ khác. Nếu chúng ta ra xứ 
nguòi mọi thứ khác đi, lúc đó thấy bị bó buộc, giống nhu cá 
lón bị bó chật trong ao nhỏ, sống không thuận tiện, ăn uống 
đi lại đều khó. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 199 


ớ Thái Lan có nền văn hóa riêng, và chúng ta thấy hợp 
với mọi người, ta sống và sinh hoạt theo các phong tục của 
chúng ta. Nếu ỏ đây có ai làm gì trái vói phong tục của 
chúng ta, ta sẽ thấy không vui lòng về điều đó. Giò chúng ta 
như con cá nhỏ ỏ trong hồ nưóc lón vói nhiều điều kiện sống 
phù hợp nhất. Ngược lại nếu ta ra ỏ xứ người chúng ta giống 
như con cá lón sống bó chật trong ao nhỏ, vậy ta sẽ sống ra 
sao? 

Những người bản xứ ỏ nưóc khác cũng vậy. Khi họ ỏ 
nưóc họ, mọi thứ đều quen thuộc và thuận tiện cho họ, họ 
thấy thoải mái vói điều kiện ỏ đó- giống như con cá nhỏ ỏ 
trong hồ nưóc lón. Nếu họ đến sống ở đây, họ phải tập cách 
thích img vói những điều kiện và phong tục của Thái Lan, 
điều đó có thể rất trỏ ngại cho họ- giống con cá lón ỏ trong 
ao nhỏ bất tiện. Ăn uống, đi lại, mọi thứ đều khác. Con cá 
lón ỏ trong ao nhỏ thấy gò bó, không thể thuận tiện boi lội 
vói những điều kiện trưóc kia ỏ xứ mình. 

Lề lối, thói quen và những ràng buộc con người ỏ đó 
cũng khác. Họ dính theo bên này, ta dính theo bên kia. Cho 
nên cách tốt nhất là ta nên ý thức để biết. Ý thức để biết 
những lề lối phong tục ỏ những noi chúng ta đến. Có những 
phong tục tôn trọng lẽ thực và lẽ phải; đó là phong tục hợp 
vói Giáo Pháp, ớ đâu có những phong tục đó thì ta dễ dàng 
phù hợp, dù đó phong tục ỏ trong nưóc hay nưóc ngoài. Nếu 
chúng ta không hiểu những phong tục theo đúng Giáo Pháp 
thì ta khó phù hợp ỏ đó. Phong tục hợp lẽ Giáo Pháp là điểm 
gặp gõ của các truyền thống và các nền văn hóa. 

Tôi từng nghe lòi dạy của Đức Phật đại ý là: "Khi ta 
không hiểu ngôn ngữ của người khác, khi ta không hiểu cách 
họ nói, khi ta không hiểu cách họ làm ỏ xứ của họ, thì ta 
không nên tự đắc hay làm ra vẻ ta biết". Tôi đã kiểm nghiệm 
những lòi đó- đó là một chuẩn mực thực sự ỏ mọi mọi noi và 



200 • Thiên sư Ajahn Chah 


trong mọi thời đại. Những lời đó vang vọng lại trong tôi khi 
tôi đi ra nưóc ngoài và tôi đã đưa nó vào thực hành suốt hai 
năm rồi khi tôi ỏ nưóc ngoài. Những lòi đó rất hiệu dụng. 

Trưóc kia tôi hay nắm chặt; giò tôi cũng nắm nhưng 
không chặt. Tôi nắm lên nhìn xem và buông bỏ nó. Vậy nên 
các thầy hãy để tôi được nói thỏa mái, nói mạnh, nói trách, 
hoặc thậm chí nói trách, nói quở vói các thầy, nhưng đó chỉ 
là cách "nắm chứ không nắm chặt", chỉ đặt ra vấn đề cho các 
thầy hiểu và tôi buông bỏ nó ngay. Các thầy chắc hiểu rõ chô 
này. 

Chúng ta có thể sống thực sự thoải mái và hạnh phúc 
nếu chúng ta hiểu được Giáo Pháp của Phật. Bởi vậy tôi luôn 
đề cao những giáo lý của Phật và tu tập để kết hợp hai loại 
phong tục- đó là phong tục của thế gian và phong tục hợp lẽ 
vói Giáo Pháp. 

Tôi có được ít nhiều sự hiểu biết trong chuyến đi này 
và tôi muốn chia sẻ vói quý vị. Tôi thấy mình đang tạo ra ích 
lợi, ích lợi cho mình, ích lợi cho ngưòi, và ích lợi cho đạo 
Phật; ích lợi cho quần chúng và ích lợi cho Tăng đoàn, cho 
môi người ở đây. Tôi không đi để du ngoạn ngắm cảnh, 
không phải đi thăm cho biết xứ này xứ nọ. Tôi đi vì mục đích 
tốt lành, cho mình và cho mọi người, cho kiếp này và kiếp 
sau- cho mục đích tột cùng. Khi làm vì mục đích đó, mọi 
người đều giống nhau. Người có trí tuệ thì nhìn việc mình 
làm theo cách như vậy. 

Người có trí tuệ thì luôn đi con đường tốt lành, luôn 
tìm tòi ý nghĩa trong mọi sự đến và đi của mình. Tôi lấy một 
ví dụ. Ta đến noi nào đó và gặp phải những người xấu. ớ đó 
nhiều người ác cảm, thù ghét họ. Nhimg một người có Giáo 
Pháp sẽ đến gặp những người xấu thì nghĩ rằng: "Ta đã tìm 
thấy thầy của ta". Khi gặp phải người xấu ta gặp được người 
thầy của mình, bởi nhò đó ta biết được người tốt là gì. Khi 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 201 


gặp phải người tốt ta cũng gặp được người thầy, bởi nhờ đó 
ta biết được người xấu là gì. 

Nhìn một ngôi nhà đẹp là điều tốt, nhờ đó ta đi hiểu ra 
nhà xấu nghĩa là gì. Nhìn một ngôi nhà xấu cũng là điều tốt, 
bởi nhờ đó ta hiểu được nhà đẹp là gì. Khi có được Giáo 
Pháp với mình, chúng ta không bỏ qua bất cứ trải nghiệm 
nào, ngay cả một trải nghiệm nhỏ nhất. Bởi vậy Đức Phật đã 
nói đại ý: "Này các Tỳ kheo, hãy nhìn thế gian như xe ngựa 
hoàng gia trang hoàng lộng lây; kẻ ngu thích bưóc vào trong 
đó, nhimg chô đó chỉ là vô nghĩa đối vói bậc hiền trí ".25 

Thòi tôi đang học giáo lý để thi bậc Nak Tham Ehk2^ tôi 
thường quán xét về lòi kinh trên của Phật. Lúc vừa đọc nó đã 
rất có ý nghĩa. Nhưng khi tôi bưóc vào thực hành thì ý nghĩa 
đó mói trỏ nên thực rõ ràng. Các chữ Phật nói: "Này các Tỳ 
kheo": có nghĩa là tất cả chúng ta, các Tỳ kheo đang ngồi đây. 
"Hãy nhìn thế gian": đó là thế gian của con người, là Akasa- 
loka, thế giói của chúng sinh hữu tình, là tất cả mọi thế giói 
đang tồn tại. Nếu ai hiểu được thế giói một cách rõ ràng thì 
người đó đâu cần phải thực hiện môn thiền đặc biệt nào nữa. 
Nếu ai biết rõ "Thế gian là vậy" đúng như nó thực là, thì 
người đó đâu còn thiếu gì nữa. Phật đã hiểu biết thế giói một 
cách rõ ràng. Phật đã biết rõ thế giói đúng như nó thực là. 
Hiểu biết rõ ràng về thế giói là hiểu biết về Giáo Pháp vi 
diệu. Người đó đâu còn quan tâm hay lo lắng đến thế giói 
nữa. Nếu ai hiểu biết thế giói một cách rõ ràng thì đâu còn 
các pháp (dhamma) thế tục nữa. Lúc đó chúng ta đâu còn bị 
tác động bói các pháp thế gian nữa. 


25 (Ý trong kinh Pháp Cú, 171) 

25 [Kỳ thi thứ ba và cao nhất về Giáo Pháp và Giói Luật đối vói các Tỳ kheo ở 
Thái Lan]. 



202 • Thiên sư Ajahn Chah 


Những chúng sinh trong thế gian bị chi phối bởi các 
pháp thế gian, và do đó họ luôn luôn ỏ trong một trạng thái 
có xung đột. 

Do vậy bất cứ thứ gì chúng ta nhìn thấy và gặp phải, 
chúng ta phải quán xét nó kỹ càng. Chúng ta khoái thích 
những âm thanh, mùi huong, mùi vị, chạm xúc, và những ý 
tuởng. Vậy phải quán xét kỹ về chúng. Tất cả các thầy đều 
biết những thứ đó là gì; ví dụ: những hình sắc mắt nhìn thấy, 
nhu hình sắc đàn ông và hình sắc phụ nữ. Các thầy cũng biết 
rõ những âm thanh là gì, những mùi huong, mùi vị, những 
chạm xúc thân xác là gì. Rồi những cảm nhận của tâm 
(tuỏng) là gì và những ý nghĩ là gì. Khi chúng ta có những 
tiếp xúc thông qua giác quan của thân, thì các hoạt động tạo 
tác của tâm sẽ khỏi sinh. Tất cả mọi sự xảy ra ngày chô đó: sự 
tiếp xúc và phản rỉng tạo tác của tâm. 

Chúng ta đang cùng tu chung cả năm hay cả đòi nhung 
không nhận biết chô này; chúng ta sống cả đòi vói chô này 
nhung không biết nó. Sự suy nghĩ của chúng ta quá xa xôi. 
Mục tiêu của chúng ta quá cao xa; chúng ta mong cầu quá 
lón lao. Lấy ví dụ, một nguòi nam nhìn một phụ nữ, hoặc 
một phụ nữ nhìn một nguòi nam. Ai cũng thích thú chô này. 
Bởi chúng ta rất coi trọng sự chạm xúc nam nữ. Khi ta thấy 
một nguòi khác giói hấp dẫn, tất cả các giác quan đều dồn 
ngay về đó. Ta muốn nhìn, muốn nghe, muốn chạm, muốn 
ngắm những dáng bộ đi đứng của nguòi đó, tất cả mọi sự 
muốn và chú tâm dồn về đó. Nhung sau khi đã cuói nhau, 
việc đó không còn là chuyện lón lao nữa, các giác quan và sự 
quan tâm không còn dồn hết về đối tuợng nhu hồi mói gặp. 
Dần dần qua ngày tháng, khoảng cách giữa hai nguòi vợ 
chồng càng xa hon- thậm chí có nguòi muốn bỏ đi tu luôn! — 
vậy chứ sau đó đâu ai chịu đi tu đâu. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 203 


Chuyện luyến ái của nguời đời giống nhu một thợ săn 
nai vậy. Khi mới gặp con nai, thợ săn rất phấn khích. Mọi 
thân hình, tai, mắt, đuôi, chuyển động của nó đều cuốn hút 
nguời săn. Kẻ săn mồi thấy rất thích thú. Toàn thân tâm 
nguòi thợ săn thấy khoái chí và tỉnh giác trọn vẹn vào con 
nai. Nguòi săn chỉ sợ con nai chạy mất. 

Tuong tự vậy. Khi đàn ông nhìn thấy phụ nữ, hoặc phụ 
nữ nhìn thấy đàn ông mình thích, mọi thứ đều cuốn hút, 
thân hình, giọng nói, điệu bộ— họ chú mục chú tâm trọn vẹn 
vào đối tuợng; lúc đó có tròi kéo ra cũng không đuợc, đối 
tuợng đã thu hút hết trái tim của họ. Giống nhu nguòi săn 
nai. Khi nhìn thấy con nai ông thợ săn vô cùng phấn khích. 
Ông chú tâm trọn vẹn và chỉ sợ con nai chạy mất. Mọi giác 
quan đều tập trung và nguòi đi săn rất khoái chí vói cảm 
giác đó. Sự thực, kẻ đi săn không hiểu biết một con nai đích 
thực là cái gì. Kẻ săn săn đuổi và bắn con nai, vậy là xong 
việc. Chạy đến noi con nai nằm, ổng nhìn nó: "ồ, nó chết 
rồi". Vậy là xong, ổng đâu còn phấn khích nữa- giò chỉ là một 
đóng thịt chết. Ông mang nai về xẻ thịt và nấu vài món ăn, 
ăn đã rồi no, và vậy là xong. Chẳng có gì hay hon nữa. Giò 
thì tai chỉ là tai, đuôi chỉ là đuôi. Nhung lúc nó còn sống 
trong rừng, ôi chu cha nhìn quá đã! Lúc đó ông khoái chí chú 
tâm cao độ vào từng chuyển động của con nai, con nai mà 
chạy mất thì chắc ông điên tiếc chết luôn; không thể nào để 
con nai chạy khỏi. 

Mọi nguòi chúng ta đều giống vậy, đúng không? Đối 
vói nguòi phàm, một nam tú hay nữ đẹp cũng giống nhu 
vậy- lúc đầu cũng hấp dân nhu con nai kia. Khi chua đuợc, 
khi chua lấy đuợc, ta thấy đối tuợng đẹp quá, hấp dẫn quá. 
Nhung nếu cuối cùng hai nguòi lấy nhau và sống vói nhau, 
dần dần rồi họ cũng chán bót, rồi thấy thuòng, rồi cũng chán 
nhau, thậm chí ghét nhau. Giống nhu kẻ săn sau khi đã bắn 



204 • Thiên sư Ajahn Chah 


được con nai, giờ ông ta có thể sờ tai, sờ đuôi con nai, và cảm 
giác bây giò chỉ thường vậy thôi, nó chết rồi, giò nó chỉ là 
một đống thịt chết; không còn himg thú gì nữa ngoài việc 
nấu mấy món ăn rồi no chán. Khi người ta cưói nhau họ 
hoàn thành những mong muốn dục vọng, nhimg qua thòi 
gian điều đó không còn tuyệt vòi nữa, họ dần dần biết rõ 
nhau và thấy chán nhau hon trưóc, thậm chí có quá nhiều 
người đã ly dị nhau. 

Vậy đó, mọi người thường không biết quán xét suy xét 
thấu suốt. Tôi nghĩ nếu biết suy xét thấu đáo, ngưòi ta sẽ 
nhìn ra mọi sự phấn khích và khoái lạc chỉ là tạm thòi, rốt 
cuộc chỉ là như vậy, kết cục cũng chẳng có gì thực sự hay ho 
hay tuyệt vòi như họ nghĩ. Thực ra, chính chúng ta phóng 
tưởng mọi thứ mọi sự là tuyệt vời hơn chúng thực là. Đĩêu gì quá 
hạnh phúc cũng do ta tưởng ra. Đĩêu gì quá khổ đau cũng do ta 
phóng lên. Thực ra mọi sự thỏa mãn và khổ đau vốn chỉ là 
như vậy. Nếu biết quán xét chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ chỉ 
là vậy, chúng đâu phải hay ho hay tuyệt vòi như chúng ta 
tưởng. Khi nhìn thấy ai khác phái hấp dân, người ta nghĩ có 
thể thụ hưởng hết mấy cái tai, con mắt, cái mũi... Họ thậm 
chí tưởng tượng đối tượng của mình là thom tho, là không có 
gì do bẩn trong ruột vậy. Họ nghĩ đó là người hoàn toàn 
thom tho, tinh khôi, hoặc có ít chất do bẩn trong ruột hon 
người khác... Họ muốn ăn tưoi nuốt sống cả bên ngoài lân 
bụng ruột... Họ cứ đề cao đối tượng săn đuổi của mình. Hãy 
tưởng tượng khi con mèo săn bắt được con chuột. Nó thấy 
con chuột ngon quá, đó là đối tượng thèm khát của nó. Mọi 
giác quan và tâm trí nó đều tập trung vào con chuột vói một 
sự khoái chí săn đuổi. Khi con chuột bị cắn chết nằm đó, con 
mèo lập tức hết khoái chí săn bắt; nó đimg nhìn con chuột tro 
tro hoặc chẳng muốn nhìn. Vậy là xong. Nhimg nếu đói nó 
sẽ cắn ăn con chuột. Nó cắn xé con chuột, mà ôi ôi cái mùi 
mà con mèo thích và những thứ trong lòng ruột đổ ra..., sự 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 205 


thật thì những thứ đó là gì?, đó toàn những thứ ô uế nhất nhì 
trên đời. Nó chỉ là vậy thôi. Đối tượng con chuột chỉ là vậy 
thôi, chỉ là cái xác ô uế hôi hám. 

Ví dụ vậy để thấy sự thật của mọi đối tượng chỉ là vậy. 
Chẳng là gì hon. Chỉ do tâm người đề cao phóng dật lên thôi. 
Đây chính là chô chúng ta 'chết', đây là chô chúng ta bị dính 
chìm trong từng phút giây của cuộc đòi. Người xuất gia phải 
biết kiềm chế tốt hon người phàm ỏ cõi này, cõi dục giói. 
Kama có nghĩa là thèm muốn, là dục tính. Thèm muốn những 
điều xấu và điều tốt đều là dạng thèm muốn, đều là dục 
vọng, ớ đây tôi đang nói về một loại thèm muốn, đó là thèm 
muốn những thứ hấp dân chúng ta —đó là dạng nhục dục, 
tức dục vọng muốn thỏa mãn các khoái lạc giác quan. ít ai 
thoát khỏi những nhục dục. 

Ngài Ananda đã từng hỏi Phật đại ý như vầy: "Sau khi 
Như Lai niết-bàn, chúng con phải tu tập chánh niệm cách 
nào? Làm sao chúng con có thể đối xử khi gặp phụ nữ? Điều 
này cực kỳ khó; mong Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con 
cách chánh niệm chỗ vấn đề này?". 

Phật trả lòi: "Này Ananda! Tốt nhất các thầy đừng gặp 
phụ nữ nào hết". 

Ngài Ananda hoi khó hiểu chô này; làm sao không gặp 
người này người nọ được (chỉ cần đi khất thực là đã gặp đủ 
thứ người)? Ngài nghĩ suy, sau đó hỏi Phật thêm: "Nếu 
trường hợp chúng con không thể tránh gặp được thì Thế Tôn 
chỉ dạy chúng con phải làm cách nào?". 

"Nếu không tránh được, nếu phải gặp thì không nói. 
Đừng nói gì hết!". 

Ngài Ananda tiếp tục hỏi, giả như đang đi lạc đưòng 
trong rừng cần phải hỏi đường thì phải nói vói người mình 



206 • Thiên sư Ajahn Chah 


gặp chứ. Phật trả lời: nếu cần phải nói thì nói với sự chánh 
niệm. 

"Này Ananda! Nói với sự chánh niệm!" 

Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống, sự chú tâm 
chánh niệm là phẩm hạnh quan trọng bậc nhất. Phật đã 
huớng dân ngài Ananda phải dùng sự chánh niệm bất cứ khi 
nào cần thiết. Chúng ta phải biết chánh niệm quán xét coi 
điều gì chúng ta thực sự cần, ví dụ nhu hỏi đuờng. Và chúng 
ta chỉ nói khi thực sự cần. Khi tâm còn trong trạng thái ô 
nhiêm bất tịnh, còn đang nghĩ những ý nhục dục thì đừng để 
mình nói gì hết. Đừng nói, đó là cách chúng ta tu. Nhung 
bản chất của cái tâm ô nhiêm thì không phải nhu vậy. Khi 
tâm càng ô nhiêm thì ta càng muốn nói. Khi dục tính có 
nhiều trong tâm, ta càng muốn hỏi, muốn nói, muốn nhìn. 
Đó là hai đuờng lối khác nhau. Đuờng lối tu tập và đuờng lối 
của cái tâm ô nhiêm nhục dục là hoàn khác nhau. 

Do vậy tôi sợ. Tôi rất sợ chỗ này. Các thầy không sợ, 
nhimg điều đó chỉ có nghĩa là các thầy còn tệ hơn tôi. "Tôi 
không sợ gì về điều đó hết. Không sao hết!". Nói vậy nhung 
tôi vân luôn luôn sợ nó. Bộ nguời già lão nhu tôi không còn 
nhục dục hay sao?- Còn chứ sao không, không nhiều cũng ít. 
Bởi vậy ở trong chùa tôi giữ mình cách xa, không gặp gỡ 
những gặp gỡ nguời khác phái. Nếu không có gì cần thiết, tôi 
chẳng bao giờ gặp hay tiếp xúc gì với họ hết. 

Khi tôi tu một mình trong rừng, nhiều lúc tôi thấy bầy 
khỉ trên cây và cảm thấy tính dục khởi sinh. (Nó nằm rất sâu 
trong tàng thức lâu đời, giờ lâu lâu nổi lên hay sao đó). Ý 
nghĩ lạ khởi lên: hay ta sẽ biến thành khỉ để trèo lên đó với 
chúng. Đó là tính dục- ác thay khỉ cũng có thể kích thích tính 
dục trong tâm trí của tôi. Thực đáng sợ. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 207 


Hồi đó những Phật tử nữ không thế đến gặp tôi đế 
nghe giảng đạo. Hồi đó tôi rất sợ chuyện đó xảy ra. Không 
phải tôi có ác cảm hay khinh ghét gì họ; chỉ là lúc đó tôi còn 
quá ngu si ngu dốt, chua có đủ năng lực phòng hộ các giác 
quan của mình. Giờ nếu phải nói chuyện với Phật tử nữ tôi 
chọn nói với mấy nguời già. Bởi tôi luôn cần phải phòng hộ 
bản thân mình. Tôi đã từng trải nghiệm mối nguy hại đó. Tôi 
thậm chí không muốn mở mắt to nhìn họ hoặc nói hay nói 
vui cho họ thích. Tôi sợ nên chẳng dám làm mấy chuyện đó. 

Hãy cẩn trọng! Mọi sa-môn {samana), các Tỳ kheo đều 
phải gặp phải điều này và phải biết tu tập sự kiềm chế. Đây 
là vấn đề quan trọng. 



208 • Thiên sư Aiahn Chah 


95 

Một Chữ Cũng Là Đủ 


^^Những gì các thầy dạy cũng không nằm ngoài ba 
mảng giới, định, tuệ [sĩla, samãdhi, paníĩã]; hoặc có thể nói ba 
phần đó là tâm rộng lượng (bố thí), đạo đức và thiền tập. 

Người dân vốn còn ngu mò. Các thầy phải nhìn vào 
những người mình đang dạy để hiểu họ. Ngay đó- vì họ còn 
ngu mò bối rối nên các thầy phải nói ra thứ gì họ có thể liên 
hệ được. Cứ nói: "Hãy tin đi, làm đi!" là không đúng. Tạm 
gác cách nói đó qua một bên. ớ Thái Lan nếu nói kiểu cùn 
cùn như vậy vói họ, họ sẽ không thích. Nếu tôi nói cùn như 
vậy nhiều lúc họ không sao, vì họ vốn thích nghe tôi nói. Còn 
nếu họ nghe từ các thầy mói, nếu các thầy nói cùn cùn như 
vậy, có thể họ sẽ bực mình. 

Các thầy có thể đã nói tốt rồi, nhưng cần phải biết khéo 
léo. Đúng không thầy Sumedho? Đúng vậy không? 

Thay Aiahn Sumedho: Thưa sư ông đúng vậy. Họ [các sư 
thầy] nói sự thật, nhưng họ chưa nói khéo léo, do đó các Phật 
tử tại gia không muốn lắng nghe. Một số thầy chưa có có các 
phưong tiện thiện xảo. 

Thay Aiahn Chah: Đúng vậy. Họ chưa có "kỹ thuật". Họ 
chưa có kỹ thuật thuyết giảng. Giống như trong xây dựng- 
tôi có thể xây nhiều thứ, nhưng tôi không có kỹ thuật xây 
dựng bài bản đế xây nhà cửa đẹp đẽ và bền chắc. Tôi có thể 
nói, ai cũng nói được, nhưng để làm thì phải có kỹ thuật đầy 
đủ. Nếu có kỹ thuật thuyết giảng thì dù nói một chữ cũng 


[Giảng cho các tăng sĩ người Âu Mỹ mới đến tu ở Anh Quốc năm 
1979]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 209 


mang lại lợi ích cho người nghe. Nếu không thì nói gì cũng 
tạo ra rắc rối. 

Ví dụ, người ở xứ này học thức rất nhiều. Đừng lên 
giọng nói họ: "Cách của tôi là đúng! Cách của quý vị là sai!". 
Đừng làm vậy. Và cũng đừng cố tỏ ra mình thâm sâu. Coi 
chừng có thể làm người nghe phát điên. Chỉ cần nói rằng: 
"Đừng bỏ những cách mà quý vị đã học được. Nhưng tạm 
thòi, xin quý vị hãy tạm gác chúng qua một bên và tập trung 
vào cách chúng ta đang tập thực hành ỏ đây". Chẳng hạn 
như đang thực tập chánh niệm về hoi thở. Đó là cách tất cả 
các thầy đều có thể dạy cho họ. Chỉ cần dạy họ chú tâm vào 
hoi thở đi-vào và đi-ra. Chỉ cần dạy họ cách như vậy, và để 
họ từ từ hiểu ra cách thực hành đó có ích lợi gì. Khi các thầy 
đã thành thục dạy một bài nào đó thì kỹ năng dạy sẽ phát 
triển và sau đó các thầy có thể dạy nhiều đề tài khác nhau. 
Biết làm rành một thứ thì sau đó làm được những thứ khác. 
Điều đó tự xảy ra theo tiến trình. Nhưng nếu các thầy muốn 
nhảy vào dạy cho họ nhiều thứ một lần, kết quả là họ không 
hiểu rành được thứ nào. Nếu các thầy chỉ dạy cho họ biết 
rành về một thứ, dần dần sau đó họ sẽ biết rành nhiều thứ 
khác. 

Giống như những ngưòi theo Thiên Chúa giáo đến đây 
hôm nay. Họ đã nói một điều. Họ nói một điều vói trọn ý 
nghĩa: "Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ỏ noi sự thật 
tuyệt đối". Chỉ cần một câu này là đủ. Đó là lòi nói của một 
người trí tuệ. Dù ta có theo đạo nào, nếu chúng ta không 
chứng ngộ sự thật tuyệt đối {paramattha-dhamma) trong tim ta 
thì ta chưa đạt đến sự hoàn mãn. 

Ví dụ như thầy Sumedho dạy tôi điều gì; tôi phải nhận 
lấy giáo lý đó và đưa vào thực hành. Khi thầy Sumedho dạy 
tôi hiểu, nhimg đó chưa phải là sự hiểu biết thực thụ, bởi lúc 
đó tôi chưa thưc hành nó. Khi tôi thưc sư thưc hành và 



210 • Thiên sư Ajahn Chah 


chứng được kết quả, có nghĩa là tôi đã đạt đến điều đó và đã 
thực thụ thấy biết ý nghĩa của nó. Lúc đó tôi có thể nói tôi 
biết thầy Sumedho. Tôi gặp thầy Sumedho tại nơi đó. Nơi đó 
chính là thầy Sumedho. Bởi vì thầy ấy đã dạy điều đó, đó 
chính là Sumedho. 

Khi tôi dạy về Đức Phật thì cách cũng giống như vậy. 
Tôi nói Phật chính là chỗ đó. Phật không phải ở chỗ lời dạy. 
Khi nghe vậy người ta ngạc nhiên (tại sao những lời Phật nói 
không phải là Phật?). "Ụa không phải Phật đã dạy những lời 
đó hay sao?". Thì đúng là Phật đã dạy... Nhimg đây là đang 
nói về sự thật tuyệt đối. Nơi sự thật tuyệt đối mới chính là 
Phật. Người ta chưa hiểu được ý đó. 

Cái tôi hay nói với mọi người là trái táo, trái táo có thể 
nhìn thấy bằng mắt. Mùi vị của trái táo không phải là thứ ta 
có thể biết do nhìn. Ta nhìn trái táo thì biết trái táo, nhưng để 
thực thụ biết mùi vị của nó thì ta phải ăn nó. Nói cách như 
vậy người ta mới dê nghe và dê hiểu. Ta không thể nhìn thấy 
mùi vị, ta phải thực sự cắn ăn nó, nếm trải nó thì mới biết. Ta 
có thể nghe Giáo Pháp, nhưng để thực thụ biết được Giáo 
Pháp ta phải tự thực hành và chiíng nghiệm nó. 

Ta phải thực hành Giáo Pháp, sau đó mới thực sự hiểu 
biết Giáo Pháp. Mùi vị trái táo không thể được biết bằng mắt 
và sự thật Giáo Pháp không thể được biết bằng tai. Khi nghe 
ta cũng hiểu biết, đó là sự hiểu biết, nhưng nó chưa thực sự 
đạt đến cái thực. Người ta phải đưa nó vào thực hành. Sau 
đó trí tuệ sẽ khởi sinh và người tu tự mình nhận thấy sự thật 
rốt ráo tột cùng. Người tu nhìn thấy Phật ở đó. Đây là Giáo 
Pháp sâu sắc. Nhưng tôi có thể dùng ví dụ trái táo để nói cho 
nhóm người theo Thiên Chúa giáo hôm nay để họ dê hiểu. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 211 


Cách nói nào nghe "mặn Mặn là tốt. Ngọt là tốt, 

chua là tốt. Có nhiều cách dạy tốt. Nếu các thầy có ý muốn 
nói gì, các thầy cứ nói ra hôm nay. Bởi mai mốt chúng ta đâu 
còn cơ hội đế đàm đạo nhu vầy nữa...Thầy Sumedho chắc 
không còn gì để nói nữa phải không. 

Sumedho: Thua thầy, nhiều lúc con thấy ngán việc 
giảng giải cho mọi nguời. 

Aiahn Chah: Đừng nhu vậy. Thầy không thể chán ngán 
nhu vậy. 

Sumedho: Dạ, con sẽ cố dẹp bỏ sự chán ngán đó. 

Aiahn Chah: Su phụ còn không thể làm vậy. Rất nhiều 
nguời muốn tu huớng đến Niết-bàn, họ đang rất cần thầy. 

Đôi lúc lời dạy đến rất dê. Đôi lúc chúng ta chẳng biết 
nói gì. Chữ nghĩa mất tiêu và không nói đuợc lời nào. Nhung 
đôi lúc không nói đuợc là do thầy không muốn nói, không 
hứng nói. Nhimg nếu chịu tu tập chô này cũng tốt cho thầy. 

Sumedho: Mọi nguời ở đây khá tốt. Họ không thô thiển, 
không xấu bụng hay rắc rối. Những thầy tu Thiên Chúa giáo 
ở đây không hề ghét chúng ta. Những câu hỏi họ đặt ra là về 
những vấn đề theo quan niệm của họ về Chúa Trời. Họ 
muốn biết Chúa là gì và Niết-bàn là gì. Một số họ nghĩ rằng 
Phật giáo dạy về chủ nghĩa tự diệt. 

Aiahn Chah: Điều đó có nghĩa sự hiểu biết của họ còn 
chua chín chắn và trọn vẹn. Họ sợ mọi thứ sẽ bị chấm dứt, 
họ sợ thế giới sẽ đi đến chấm dứt. Họ coi Giáo Pháp nhu thứ 
trống không và mang nghĩa tự diệt, do vậy họ thấy u sầu. 
Cách họ nghĩ nhu vậy (là tiêu cực và không thực tê) chỉ dân 
đến nuớc mắt. 


[Nghĩa của chữ 'mặn' ở đây là trực tiếp, thắng thắn]. 



212 • Thiên sư Ajahn Chah 


Các thầy có hình dung ra cảnh người ta sợ hãi sự 
"trống không" chưa?. Các chủ nhà lật đật gom hết của cải tài 
sản và canh chừng sợ mất, họ giống như chuột vậy. Làm như 
vậy có bảo vệ họ khỏi sự trống không của sự hiện hữu hay 
không? Sự sống là tính không. Đến lúc nào đó họ cũng biến 
thành tro, mọi thứ đều mất hết. Nhimg khi còn sống họ cố 
ôm giữ mọi thứ, môi ngày đều sợ mất của, họ cố né tránh sự 
trống không, họ sợ không có gì. ôm giữ mọi thứ có khổ 
không? Dĩ nhiên họ thực sự khổ cả đòi. Đó là do họ không 
hiểu tính-không và tính-không-thực bên trong tất cả mọi thứ. 
Do không hiểu về tính không nên người đòi không biết hạnh 
phúc. 

Bởi họ chẳng bao giò nhìn vào chính mình, họ không 
thực sự biết chuyện gì thực sự đang xảy ra trong khiếp sống 
của mình. Làm sao họ hết ngu mò cho được. Ai cũng tin 
rằng: "Đây là ta. Đây là của ta". Nếu chúng ta nói họ về sự 
thật không-có-cái-ta, chẳng có gì là 'ta' hay 'của ta', họ sẽ gân 
cổ lên cãi cho đến chết. 

Ngay cả Phật, sau khi đạt đến sự hiểu biết đó Phật cũng 
cảm thấy chán ngán khi quán xét điều đó. Ngay sau khi giác 
ngộ, Phật thấy rất khó giải thích con đường đạo cho người 
khác nghe. Nhưng sau đó Phật cũng nhận thấy thái độ nản 
chí như vậy là không đúng. 

Nếu chúng ta không chỉ dạy cho mọi người, ai sẽ dạy 
họ Giáo Pháp? Đây là câu hỏi tôi đã từng tự hỏi mình vào 
thòi tôi thấy chán nản và không muốn dạy giáo pháp cho ai 
nữa. Ai sẽ dạy nếu chúng ta không chỉ dạy những người còn 
ngu si? Thiệt tình không còn cách nào khác. Khi chúng ta 
thấy chán ngán và muốn bỏ đi đến noi tránh xa các Phật tử 
thì chúng ta cũng là kẻ ngu si. 

Một Tỳ kheo: Chúng ta có thể trỏ thành những vị Phật 
Duyên Giác {Pacceka Buddhas). 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 213 


Aiahn Chah: Tốt. Nhưng chưa thực sự đúng, làm Phật 
Duyên Giác, nếu thầy muốn trốn chạy khỏi mọi thứ. (Không 
cần truyền dạy cho ai). 

Sumedho: Chỉ cần sống một cách tự nhiên, trong một 
môi trường đon so thì chúng ta có thể tự nhiên trở thành 
Phật Duyên Giác. Nhimg đó là thòi cổ xưa, thòi bây giò là 
không thể được. Môi trường chúng ta đang sống không cho 
phép điều đó xảy ra. Chúng ta phải sống như những Tỳ 
kheo. 

Aiahn Chah: Nhiều lúc ta phải sống trong hoàn cảnh 
như ỏ đây, phải có ít nhiều quấy nhiêu... Giải thích đon giản 
hon: nhiều lúc các thầy sẽ thành một vị Phật toàn trí 
(sabbaníĩũ); có khi trở thành Phật Duyên Giác Pacceka. Điều 
đó tùy thuộc các điều kiện. 

Nói về các loại chúng sinh [thành Phật] đó là nói về cái 
tâm. Không phải người sinh ra là Phật. Cách nói 'thành-Phật' 
chỉ là "sự nhân cách hóa trạng thái tâm" (puggalãdhitthãna). Làm 
Phật Duyên Giác, vị đó sống vô tư và không chỉ dạy cho ai 
hết. Không có nhiều ích lợi từ quả vị đó. Nhimg nếu ai có 
khả năng truyền dạy cho ngưòi khác thì ngưòi đó sẽ thị hiện 
như một vị Phật Toàn Trí. 

Đó chỉ là những ẩn dụ. 

Đừng là gì cả! Đừng là bất cứ ai! Làm Phật cũng là gánh 
nặng. Làm Phật Duyên Giác cũng là gánh nặng. Làm "Tôi là 
Tỳ kheo Sumedho", làm "Tôi là Tỳ kheo Ãnando"... Tất cả 
cách đó đều là khổ, bởi các thầy còn tin mình hiện hữu như 
vị Phật này, như một Tỳ kheo kia. "Sumedho" chỉ là hiện hữu 
do quy ưóc, đó chỉ là quy ưóc. Các thầy có hiểu không? 

Nếu các thầy tin 'mình' thực sự tồn tại thì cách đó sẽ 
mang lại khổ. Nếu có Sumedho, thì khi có ai chửi thầy 
Sumedho sẽ nổi giận. Thầy Anando nổi giận. Đó là điều sẽ 



214 • Thiên sư Ajahn Chah 


xảy ra nếu các thầy cứ coi cái 'ta' hay mọi thứ là thực. 
Anando và Sumedho lại dính líu và các thầy lại tranh đấu vì 
cái 'ta' gì gì đó. Nếu không có Anando hoặc không có 
Sumedho, thì không có ai ỏ đó- chẳng có 'ai' trả lòi điện thoại 
cả. Chuông reng reng- không ai bắt máy cả. Vậy là các thầy 
không trỏ thành gì cả. Không ai là gì cả, và vậy là không có 
khổ nào cả. 

Nếu chúng ta coi mình là gì hay là 'ai' thì môi lần 
chuông điện thoại reng ta bắt máy và dính líu theo nó. Làm 
cách nào để thoát khỏi sự dính líu đó? Chúng ta cần nhìn rõ 
vào chỗ này và phát triển trí tuệ; để không còn có 'ai' cả- 
không còn Anando hay Sumedho bắt điện thoại. Nếu các 
thầy còn là Anando hoặc Sumedho đến bắt điện thoại, thì các 
thầy còn dính khổ. Vì vậy, đừng là 'ai' cả, đừng là Sumedho. 
Đừng là Anando. Chỉ nhận biết những cái tên đó ỏ mức độ 
quy uóc. 

Nếu có ai khen mình tốt, đừng là vậy. Đừng nghĩ "ta 
tốt". Nếu có ai chê mình xấu, đừng nghĩ "ta xấu". Đừng cố là 
gì cả. Chỉ can hỉêl cái đang diễn ra. Chỉ cân tỉnh giác hỉêl rõ mọi 
sự đang diễn ra. Đó chính là sự hiểu hỉêl. Nhung cũng đừng 
dính chấp vào sự hiểu biết đó. 

Nguòi ta không làm đuợc vậy. Họ không hiểu nhu vậy 
nghĩa là gì. Khi họ nghe vậy, họ rối trí và không biết tu cách 
nào. Truóc đây tôi đã từng dùng ví dụ lầu trên và lầu duói. 
Khi đi xuống lầu, ta ở lầu duói và nhìn thấy lầu duói. Khi đi 
lên lầu, ta ỏ lầu trên và nhìn thấy lầu trên. Còn cái không 
gian giữa hai lầu ta không thấy—cái ỏ giữa thuòng không 
nhìn. Có nghĩa là không nhìn thấy Niết-bàn. Chúng ta nhìn 
thấy những hình sắc hiện vật, nhung ta không nhìn thấy sự 
dính chấp: sự dính chấp lầu trên và lầu duói. Trở thành và 
sinh thành, trỏ thành và sinh thành. Liên tục trỏ thành. Noi 
không có sự trở thành là noi trống không. Chúng ta cố chỉ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 215 


dạy cho mọi người về cái nơi trống không đó, nhimg sau khi 
nghe họ tỏ ra thất vọng: "Chẳng có gì ở đó". Họ không hiểu. 
Cũng khó thiệt. Cần phải tu tập thực thụ thì mới hiểu ra chô 
này. 

Chúng ta dính vào sự trở thành liên tục, dính vào sự 
chấp-thân và chấp-ta kể từ ngày mới được sinh ra. Khi có ai 
nói không-có-cái-ta [vô ngã], nghe thấy lạ quá; chúng ta 
không thể thay đổi cách nhận thức một cách dê dàng. Dơ vậy, 
chúng ta can phải làm cho cái tâm nhìn thây lẽ thực [vô ngã] đó 
thông qua việc tu tập; rdi sẽ đêh một lúc chúng ta sẽ có thể nhìn ra 
lẽ thực đó và thốt lên: "01 Đúng rôỉl". 

Khi người ta nghĩ: "Đây là ta! Đây là của ta!", họ thây 
hạnh phúc. Nhưng khi có thứ gì là 'của ta' bị mất đi, họ khóc 
than tiếc nuối vì nó. Đây chính là mọi sự của con đường đau 
khổ. Chúng ta có thể quan sát điều này. Nếu không có cái 
'của ta' hoặc cái 'ta', và chúng ta chỉ sử dụng mọi thứ như 
những phương tiện khi chúng ta có thể sống mà không hề 
dính chấp ý niệm 'chúng là của ta'. (Nếu chúng ta nghĩ được 
và làm được như vậy thì quá tốt). Nếu có thứ gì hư, bể, mất 
thì đó chỉ là lẽ thường tình của chúng, chúng ta không thấy 
khổ thấy tiếc vì nó; chúng ta không coi chúng là 'của ta' hoặc 
là 'của ai', và chúng ta cũng không coi có một cái 'ta' hay cái 
'ai' cố định hay một cái 'linh hồn' nào cả. 

Giải thích như vậy người nghe tưởng chúng ta đang 
nói về người điên; thực ra chúng ta đang nói cho những 
người siêng năng nhiệt thành tu tập. Người nhiệt thành tu 
tập sẽ biết điều gì là ích dụng, theo rất nhiều cách khác nhau. 
Nhưng khi người khác nhìn vào những người đó và cố hiểu 
họ, người khác chỉ thấy họ như người điên. 

Khi thầy Sumedho nhìn những người tại gia, thầy ấy sẽ 
thấy họ còn ngu si, giống như những đứa trẻ chưa biết nhiều 
về sự đời ở ngoài kia. Khi những người tại gia nhìn thầy xem 



216 • Thiên sư Ajahn Chah 


Sumedho, họ sẽ nghĩ thầy ấy là người đã mất hết lẽ sống. Họ 
nghĩ các thầy không còn quan tâm gì đến những thứ trong 
cuộc đời, trong khi họ đang sống vì những thứ đó. Nói cách 
khác, một bậc thánh a-la-hán và một người điên là giống 
nhau. Hãy nghĩ về điều này. Người điên không còn quan 
tâm đến thứ gì của cuộc đòi. Khi người ta nhìn một vị a-la- 
hán, họ nghĩ vị ấy là người điên. Nếu họ có chửi mắng vị ấy, 
vị ấy cũng không quan tâm. Họ có nói gì vị ấy cũng không 
phản img này nọ- vị ấy giống người điên mất trí vậy. Nhimg 
bậc a-la-hán như điên mà tỉnh giác. Người điên thực sự nghe 
ai nói gì cũng không quan tâm hay nổi giận, là bởi người đó 
không còn biết chuyện gì đang xảy ra trên đòi. Nhiều người 
nhìn bề ngoài người điên và a-la-hán thì nghĩ họ giống nhau, 
đều là kẻ điên. Nhưng người điên thấp kém là điên khùng 
thực sự, còn người điên cao nhất là bậc a-la-hán. Thấp nhất 
cao nhất bề ngoài đều trông giống nhau. Nhưng sự tỉnh giác 
bên trong là khác, cảm nhận của họ về mọi thứ là khác, rất 
khác nhau. Một là điên thiệt, một là như điên mà tỉnh. 

Hãy nghĩ về điều này. Khi có ai chửi bói ta mà ta không 
tức giận và bỏ qua thì họ nghĩ ta là đồ điên. Nếu giải thích 
chô này cho các Phật tử, có thể họ không hiểu được dê dàng. 
Điều đó phải được đưa vào trong nội tâm (khi họ biết tu tập 
cái tâm) thì họ mói thực sự hiểu. 

Ví dụ, ỏ đất nưóc này mọi người thích vẻ đẹp. Nếu ta 
nói: "Không, mấy thứ xung quanh không đẹp lắm" thì họ 
không muốn nghe. Họ muốn nói nhà cửa, cây cối xung 
quanh họ là đẹp; họ muốn khen mình đẹp. Nếu ta nói chữ 
"Già"- họ không muốn nghe. Chữ "Chết"- họ càng không 
muốn nghe. Điều đó có nghĩa họ chưa sẵn sàng hiểu. Nếu họ 
không tin ta, đừng trách họ vì điều đó. Khi chúng ta nói điều 
gì vói người thường và ỏ xứ lạ thì cũng giống như ta đang 
trao đổi thứ gì mói để thay thứ cố cựu của họ: nhimg họ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 217 


chưa nhận thấy giá trị của cái mới chúng ta đang đưa ra. Nếu 
điều chúng ta đưa ra là có giá trị cao rõ rệt thì họ sẽ nhận ra 
ngay và chấp nhận nó ngay. Nhimg hiện thời, tại sao họ 
chưa tin tưởng các chúng ta? Có lẽ bởi do trí tuệ của ta chưa 
đầy đủ. Bởi vậy ta cũng không nên bực tức vói họ. Đừng hỏi 
họ tại sao họ không hiểu, tại sao họ không nghe theo. Đừng 
cho rằng họ mất trí. Đừng làm như vậy!. Chúng ta phải tự 
dạy cho mình trưóc, tự thiết lập Giáo Pháp bên trong ta, rồi 
sau đó phát triển những cách thức phù hợp nhất để trình bày 
nó cho họ hiểu. Sau đó họ sẽ nghe và chấp nhận nó. 

Nhiều lúc thầy dạy các đệ tử nhưng các đệ tử đâu tin 
lòi thầy nói. Điều đó có thể làm các thầy khó chịu, nhưng 
thay vì khó chịu các thầy nên tìm coi lý do nào họ không tin 
những điều mình nói. Có thể những điều mình nói không 
mang nhiều giá trị đối vói họ; (như: nói chung chung, quanh 
quanh; nói không rõ ràng; nói cao xa cao siêu; nói không từ 
cái tâm đã tự trải nghiệm giáo lý đó; nói không đúng đối 
tượng, nói không đúng lúc...). Nếu các thầy biết cách nói tốt 
hon, biết cách đưa ra những điều có giá trị nhiều hon điều họ 
đang có, thì chắc chắc họ sẽ muốn nghe. 

Mỗi khi các thầy sắp bực bội vói những đệ tử, hoặc các 
Phật tử, hoặc những người nghe, các thầy nên nghĩ theo cách 
như vậy, khi nghĩ vậy mình sẽ hết bực ngay. Tức giận thì 
chẳng hay ho gì, tức giận là không còn gì tốt. 

Để các đệ tử hiểu được Giáo Pháp, Phật đã dạy một con 
đường duy nhất, nhimg dạy theo nhiều cách khác nhau cho 
những người và tình cảnh khác nhau. Phật không dùng một 
cách hay một hình thức duy nhất để truyền dạy Giáo Pháp 
có tất cả mọi người và mọi tình cảnh. Nhimg dù là cách nào, 
Phật cũng dạy cho một mục đích duy nhất là vượt thoát khỏi 
khổ. Mọi cách thiền tập Phật đã chỉ cũng cho một mục đích 
duy nhất đó. 



218 • Thiên sư Ajahn Chah 


Những người ở châu Âu đã có rất nhiều thứ trong đời 
sống của họ. Họ học nhiều và hiểu biết nhiều kiến thức thực 
dụng. Họ cũng học biết nhiều về tôn giáo của họ. Nếu các 
thầy muốn áp đặt tư duy gì to tát hay phức tạp lên họ, có thế 
họ không chịu nghe liền. Vậy các thầy phải nên chỉ dạy theo 
cách ra sao? Có ai có gợi ý gì không? 

Nếu ai có muốn nói gì thì nói, giò là lúc của các thầy. 
Sau này chúng ta không còn co hội gặp lại nữa...Hoặc nếu 
các thầy còn gì để đàm đạo, nếu các thầy đã không còn nghi 
ngò gì, tôi nghĩ các thầy có thể thành Phật Duyên Giác rồi. 
(Cười). 

Sau này, các thầy sẽ trỏ thành các sư thầy dạy Giáo 
Pháp (pháp sư). Các thầy sẽ dạy nhiều người. Khi chỉ dạy 
cho người khác cũng là lúc chỉ dạy cho chính mình...có phải 
không? Khi đang dạy người là ta cũng đang dạy chính mình. 
Nhò đó sự thiện thạo và trí tuệ của mình cũng gia tăng. Khả 
năng quán xét quán chiếu của mình cũng gia tăng. Ví dụ, khi 
các thầy dạy cho họ về một giáo lý của Phật. Các thầy đã học 
giáo lý đó và giò đi dạy cho Phật tử. Lúc mói dạy cho họ, có 
thể các thầy còn chưa thấu hiểu tại sao Phật nói giáo lý đó, ý 
nghĩa của nó thực thụ là gì. Do vậy các thầy bắt đầu suy xét, 
quán chiếu để tìm ra ý nghĩa thực thụ của nó. Vậy đó, khi 
đang dạy giáo lý cho người khác là các thầy cũng đang dạy 
cho chính mình về giáo lý đó. Nếu các thầy có sự chánh 
niệm, nếu các thầy đang thiền tập, các thầy sẽ thấy rõ điều 
đó. Đừng nghĩ rằng các thầy chỉ đang dạy người khác; hãy 
biết rằng đang dạy người là cũng đang dạy chính mình. Dạy 
ngưòi là dạy chính mình- vậy mình không lô gì. 

Thay Sumedho: Hình như mọi người trên thế giói càng 
lúc càng bình đẳng vói nhau. Tư tưởng giai cấp tầng lóp 
đang biến mất. Một số người tin vào ngành thiên văn cho 
rằng vài năm nữa sẽ có nhiều thiên tai lón gây ra nhiều đau 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 219 


khổ cho thế giới....Con không thực sự biết điều đó đúng sai 
ra sao....Nhưng họ nghĩ những thiên tai đó vượt quá khả 
năng chống đõ của con người, con người còn quá kém xa vói 
sức mạnh siêu nhiên, và con người còn sống phụ thuộc vào 
những tiện nghi máy móc. Họ cho rằng còn rất nhiều biến cố 
trong tự nhiên, như động đất, mà không ai có thể nhìn thấy 
trưóc. 

Ajahn Chah: Họ nói vậy chỉ để làm mọi người khổ. 

Thay Sumedho: Đúng vậy. Nếu chúng ta không có sự 
chánh niệm, chúng ta có thể thấy khổ thực sự vói những tin 
đó. 

Aiahn Chah: Phật dạy về hiện tại. Phật không dạy chúng 
ta phải lo lắng về chuyện được dự đoán cho mấy năm sau. 

Mặc dù điều đó là thật! Ngành thiên văn vũ trụ có thể 
nói về những sự kiện sắp xảy ra trong vài năm tói. (Ví dụ họ 
có thể dự báo chính xác Sao Chổi Halay sẽ xuất hiện sau 70 
năm vào một thòi điểm và noi chốn chính xác). Nhưng đối 
vói các nhà thiên văn, nếu chúng ta nói về hiện-tại thì chưa 
chắc họ đã biết làm gì. (Họ có thể dự báo năm sau có động 
đất xảy ra, nhưng nếu ngay bây giò có động đất thì họ chẳng 
biết làm gì để đối phó vói nó). Đạo Phật thì nói về sự đối phó 
vói mọi thứ ngay bây giò và tại đây, và do đó làm cho ta 
luôn luôn sẵn sàng đối diện vói mọi sự khỏi sinh ngay trong 
thòi khắc hiện tại. Những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra trên thế 
giói bên ngoài thì ta không quá quan tâm. Ta chỉ cần tu tập 
để phát triển trí tuệ ngay trong hiện tại và làm những gì 
chúng ta cần làm ngay bây giò, không phải ngày mai. (Bởi vì 
mọi sự đều diên ra ngay trong hiện tại và ta phát triển trí tuệ 
từ đó, từ môi sự khỏi sinh trong hiện tại). Cách nào sẽ tốt 
hon? Chúng ta có thể chò ba hay bốn năm nữa trận động đất 
xảy ra, nhưng thực ra mọi thứ động vọng đang diên ra ngay 
trong tâm này ngay trong hiện tại. Mỹ cũng đang bị động 



220 • Thiên sư Ajahn Chah 


đất, thật vậy, chúng ta mới nghe. Mọi người ở đó đang 
hoang mang, bối rối— nhưng động đất của ta là đang ở đây, 
ngay trong tâm này. Ta cũng đang đầy hoang mang và phiền 
não trong tâm này. Nhưng người ỏ đây không nhận thấy 
thôi. 

Động đất lón lâu lâu mói xảy ra một lần, còn 'động đất' 
trong tâm này của chúng ta thì nó động liên tục từng ngày, 
từng phút, từng giây. Trong đòi tôi ỏ Thái Lan tôi chưa từng 
bị trận động đất lón nào, nhưng loại động vọng trong tâm 
này thì luôn diễn ra, nó động, đẩy, xô, lắc chúng ta và quay 
tít chúng ta, làm chúng ta điên đảo. Đó chính là chô động 
vọng mà Phật chúng ta nên nhìn vào. 

Nhưng đó lại là điều chẳng mấy ai muốn nghe. 

Mọi sự xảy ra vì những nguyên nhân. Mọi sự chấm dứt 
cũng do những nguyên nhân làm chấm dứt. Chúng ta không 
cần quá lo lắng về những dự báo của ngành thiên văn. 
Chúng ta chỉ cần biết rõ sự gì đang xảy ra ngay tại đây và 
bây giò. Tuy nhiên mọi người vân hay hỏi những câu hỏi 
kiểu đó. ớ Thái Lan có nhiều quan chức công vụ đến gặp tôi 
và hỏi: "Nếu nưóc mình có động đất thì mọi sự sẽ ra sao?". 

"Chúng ta được sinh ra- chúng ta có thể làm gì được 
với biên co đó? Toi không nghi nhiều ve van đe đó. Toi van 
nghĩ rằng, ngay sau khi sinh ra, những 'biến cố tai ưong' đã 
luôn rình rập ta hàng ngày mà". Sau khi tôi trả lòi như vậy, 
họ không nói gì nữa. Họ không hỏi nữa. 

Mọi người cứ nói về mối hiểm họa thiên tai trong vài 
năm tói, nhưng Phật đã dạy chúng ta phải sẵn sàng chính 
mình ngay trong hiện tại, luôn tỉnh giác và biết quán xét về 
những hiểm họa theo lẽ tự nhiên mà chúng ta phải đang nếm 
trải trong kiếp sống này. Đây mói là vấn đề lón, đây mói là 
điều đáng quan tâm. Đừng lo tâm, đừng xao lãng tâm! Cứ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 221 


dựa vào những dự báo của ngành thiên văn trong mấy năm 
tói thì chẳng giúp gì cho ta nhiều. Nên biết dựa vào cái 
"ngành tu theo Phật", ta không cần phải gặm nhắm quá khứ, 
ta không cần phải lo âu về tuong lai, mà ta chỉ cần nhìn ngay 
vào hiện-tại. Những nhân khỏi sinh ngay trong hiện tại, 
chúng ta quan sát chúng ngay trong hiện tại. 

Nguòi đi giảng đạo không lo dạy mà cứ nói về nhung 
hiểm họa, chẳng khác nào dạy nguòi ta khổ sỏ. Nhung ỏ đòi 
cũng nguợc ngạo, nếu nguòi đó dạy nhu tôi thì nguòi ta lại 
nói nguòi đó điên khùng. Cái khó là chô đó, nhimg chúng ta 
cần phải vuợt qua. Chúng ta phải từ từ tìm ra cách thức chỉ 
dạy cho họ đúng pháp. 

Trong suốt quá khứ, suốt quá trình sống, luôn luôn có 
những chuyển động, nhung nó diên ra từng chút, từ từ, nên 
chúng ta khó để ý thấy. Ví dụ, thây Sumedho, khi thây mói 
sinh ra thây đâu có lón xác nhu vầy, đúng không? Xác lón 
bây giò là kết quả của những sự chuyển động và thay đổi. Sự 
thay đổi có tốt không? Dĩ nhiên là quan trọng; nếu không có 
sự chuyển động và biến đổi, chúng ta đâu thể nào lón lên. 
Đó là lẽ tự nhiên rồi. Chúng ta đâu cần phải sợ sệt sự biến 
chuyển tự nhiên đó. 

Nếu các thây biết quán chiếu Giáo Pháp, tôi nghĩ đâu 
còn thứ gì khác các thây phải suy nghĩ về chúng. Nếu có ai 
dự đoán điều gì xảy ra trong mấy năm tói, chúng ta đâu thể 
cứ ngồi chò đến lúc đó mà chẳng biết làm gì trong hiện tại. 
Chúng ta đâu thể sống nhu vậy. Điều gì cần làm chúng ta 
phải làm ngay bây giò, đâu phải cứ ngồi đợi gì điều nào đó 
sẽ xảy đến. 

Thòi bây giò nhân chủng đang chuyển động liên tục. 
Bốn yếu tố tứ đại chuyển động liên tục. Đất, nuóc, khí, nhiệt 
chuyển động liên tục. Nhung nguòi ta không nhận ra trái đất 



222 • Thiên sư Ajahn Chah 


đang chuyển động. Họ cứ lo nhìn đâu xa tận bên ngoài trái 
đất để không thấy sự chuyển động nào hết ỏ đây. 

Trong tuong lai, trên thế gian này, nếu nguòi ta cuói 
nhau và ỏ vói nhau một năm hay hai năm, chắc mọi nguòi sẽ 
nghĩ là chuyện lạ. Tiêu chuẩn lúc đó chỉ là vài tháng thôi. 
Mọi thứ đang chuyển động thay đổi liên tục nhu vậy mà. 
Chúng ta đâu cần nhìn theo ngành thiên văn. Cứ nhìn ngay 
vào cái 'ngành Phật Pháp' thì có thể hiểu biết điều này. 

"Thua su ông, nếu thiên tai đại họa xảy đến, thầy sẽ đi 
đâu?". Lại câu hỏi khác. Đi đâu bây giò? Chúng ta sinh ra và 
đối diện vói già, bệnh, chết; còn tính đi đâu cho khỏi? Tốt 
hon cứ ỏ ngay đây và đối diện xử lý vói những điều đó. Nếu 
thiên tai có xảy ra ỏ Thái Lan, chúng ta ở Thái Lan và đối 
diện vói nó. Bộ thiên tai đến rồi ỏ luôn hay sao? Sao chúng ta 
phải sợ mãi mãi, sao 'cứ sống nay mà lo mai' đâu đâu nhu 
vậy? 

Nếu cứ liên tục lo âu về điều gì đó sẽ xảy ra trong 
tuong lai, thì chẳng bao giò hết lo âu. Đó chỉ là sự ngu mò và 
phỏng đoán. Này thầy Sumedho, thầy có biết chắc chuyện gì 
sẽ xảy ra trong một hai năm nữa không? Sẽ chắc có động đất 
lón hay không? Khi nguòi ta hỏi thầy về điều đó, thầy nên 
nói họ đừng lo xa trông rộng đến đó, đó vân là những thứ 
chua chắc chắn; dù dự báo có chắc chắn nhung mọi sự vân 
có thể không chắc chắn; vì mọi thứ trên vũ trụ đều luôn 
chuyển động, đâu phải ai cũng dự đoán chính xác tất cả mọi 
chuyển động của vũ trụ. Mọi thứ đều chuyển động và biến 
đổi, hình hài chúng ta bây giò cũng là do sự biến chuyển liên 
tục đó từ lúc so sinh. 

Cách mọi nguòi là muốn sống không muốn chết. Ai 
cũng vậy. Nhung điều đó có đúng không? Làm gì có chuyện 
đó, có sinh là có tử. Muốn nhu vậy chẳng khác nào cứ đổ 
nuóc vô ly mà muốn nó không tràn. Sau khi sinh ra, ai cũng 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 223 


muốn sống mãi, không muốn chết. Muốn vậy đâu đúng. Hãy 
suy xét về điều đó. Nếu sinh ra mà không chết, điều đó có 
mang lại hạnh phúc không? Nếu ai cũng sinh ra trên thế gian 
mà chẳng ai chết, chắc mọi thứ sẽ tệ hại hơn nhiều. Nếu 
không ai chết, chắc chúng ta phải ăn chất thải của nhau chứ 
đâu đủ thức ăn để ăn! Nếu không ai chết, có đủ chỗ cho tất 
cả mọi chúng sinh tự cổ chí kim ở trên trái đất này không?. 
Sao cứ muốn đổ nuớc vô ly mà không muốn nó tràn. Chúng 
ta phải nhìn thấu suốt về điểm này. Chúng ta muốn sinh mà 
không muốn chết. Nếu chúng ta không chết, chắc tất cả 
chúng ta là những nguời bất tử, là những pháp vô sinh 
{amata-dhamma), nhu Phật đã từng nói. Các thầy có hiểu pháp 
vô sinh {amata-dhamma) nghĩa là gì không? 

Bất tử nghĩa là gì- dù ta chết, nếu có trí tuệ thì cũng nhu 
không chết. Không chết, không sinh. Đó là nơi mọi thứ kết 
thúc. Sau khi sinh chỉ muốn đuợc sống hạnh phúc và huởng 
thụ mà không chết, đó không phải là cách nhìn đúng đắn. 
Nhung mọi nguời cứ muốn nhu vậy, bởi vậy chẳng bao giờ 
kết thúc khổ đau. Nguời tu tập theo Giáo Pháp thì không bị 
khổ. Nhung, những nguời tu nhu những Tỳ kheo hay nhà su 
bình thuờng thì vân còn khổ, bởi họ vân chua hoàn thành 
con đuờng tu tập. Họ chua chimg ngộ pháp vô sinh đó, nên 
họ vân còn khổ. Họ vân còn chết. 

Amata-dhamma là pháp vô sinh, là trạng thái bất tử. 
Chúng ta đuợc sinh ra từ bào thai, làm sao tránh chết đuợc? 
Chỉ có cách tu tập để chứng ngộ sự thật vô ngã thì mói có thể tránh 
chết được; ngoài ra không còn cách nào khác!. Cái 'ta' vẫn còn 
(cái 'ta' ảo tuởng đó chua chết thì ta vẫn còn chết); những 
thứ hữu vi (sankhãra) vẫn còn luôn biến đổi sinh diệt, vẫn còn 
biến đổi theo đuờng lối tự nhiên 

Chô này khó nhìn thấy lắm. Nguời ta khó nghĩ ra chô 
này. Các thầy cần phải thoát khỏi những thứ thế tục, giống 



224 • Thiên sư Ajahn Chah 


như thầy Sumedho đã làm được. Các thây cần phải từ bỏ nhà 
cửa sung sướng và cái thế giới tân tiến. Giống như Phật đã 
làm vậy. Nếu Phật vẫn ở lại cung điện thì Phật đâu thể thành 
Phật. Chỉ nhờ sự từ bỏ và vô rừng tu tập thì Phật mới đạt 
đến sự giác ngộ đó. Đời sống hưởng thụ khoái lạc trong cung 
điện không phải là con đường dân đến giác ngộ. 

Nhưng ai nói cho thây về những dự báo thiên văn? 

Thay Sumedho: Thưa, nhiều người nói lắm, thường thì 
họ nói như thói quen, hay himg lên là nói. 

Aiahn Chah: Nếu đúng thực như những nhà thiên văn 
đã nói, chúng ta phải làm gì? Họ nói chứ họ đâu chỉ ra con 
đường nào để mọi người làm theo?. Theo quan điểm của tôi, 
Phật chỉ rất rõ ràng. Phật đã nói, những điều chúng ta không 
biết rõ thì rất nhiều, kể từ lúc smh ra. Ngành thiên văn có thể 
nói về những tháng sau hay những năm sau, nhimg Phật thì 
chỉ thẳng vào ngay lúc sinh ra. Dự đoán tưong lai sẽ làm cho 
người ta lo lắng về những điều sẽ xảy ra, nhưng mọi sự bất 
trắc đều có thể xảy ra trong đòi ta, kể từ lúc sinh ra. 

Mọi người thường thích nghe và tin theo những dự báo 
tưong lai, đúng không? 

Nếu quý vị [lúc này thiền sư quay sang số Phật tử tại 
gia cũng đang có mặt lắng nghe cùng vói các Tỳ kheo] sợ thì 
quý vị nên suy xét điều này: giả sử quý vị phạm tội, một 
trọng tội, và sẽ bị xử tử trong bảy ngày. Điều gì xảy ra trong 
tâm trí quý vị? Tôi xin hỏi riêng quý vị. Nếu trong bảy ngày 
sẽ bị xử tử, quý vị phải làm gì? Nếu đã nghĩ đến cái chết, sao 
quý vị không nghĩ xa hon một bưóc, quý vị sẽ thấy chúng ta 
đang sống cũng như đang mang án tử hình thôi, chỉ có điều 
là không biết chết lúc nào. Có thể sóm hon bảy ngày, có thể 
nhiều hon bảy mưoi năm, nhưng cũng phải chết. Quý vị có 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 225 


biết sau khi sinh ra mình đã mang bản án tử, đúng không? 
Có ai thoát chết và sống mãi không? 

Nếu phạm tội nặng và bị kết án tử nặng thì quý vị vô 
cùng sầu não vì cái chết. Còn môn thiền về cái chết là quán 
niệm về cái chết đang đến gần kề, quán niệm về cái chết 
không tránh khỏi. Vậy mà chẳng ai nghĩ về cái chết, và họ cứ 
sống thản nhiên, vô tu. Nếu ai biết nghĩ đến cái chết tất hữu, 
điều đó sẽ thúc giục họ dành thòi gian tu tập theo Giáo Pháp. 
Bởi vậy Phật đã dạy chúng ta phải tu tập quán niệm (thiền 
quán) một cách thuòng xuyên về cái chết. Những ai không 
hiểu biết và không thiền quán về cái chết thì thuòng sống 
trong sợ hãi. Họ không hiểu biết về bản thân mình. Nhung 
nếu quý vị biết quán niệm về cái chết và ý thức biết rõ về bản 
thân mình, điều đó sẽ dẫn dắt quý vị muốn tu tập Giáo Pháp 
một cách nghiêm túc; nhò đó thoát khỏi sự sợ hãi về mối 
hiểm hoại đó. Còn nếu đạt đến giác ngộ toàn trí thì hoàn 
toàn thoát khỏi mối hiểm họa đó. 

Quý vị ý thức biết rõ về bản án tử này, quý vị sẽ muốn 
đi tìm một giải pháp, đi tìm một con đuòng thoát. Thuòng 
thì chẳng ai muốn nghe nói đến cái chết. Điều đó có nghĩa 
rằng họ đang ỏ rất xa vói Giáo Pháp, phải vậy không? Phật 
thúc giục chúng ta quán niệm về cái chết, nhung mọi nguòi 
thì khó chịu khi nghe nói đến cái chết. Đó là do nghiệp 
{kamma) của các chúng sinh. Nghiệp chuông cản trỏ họ. Họ 
có biết về lẽ thật cái chết, nhung sự hiểu biết đó còn chua 
đuợc rõ ràng, thấu suốt. 



226 • Thiên sư Aiahn Chah 


96 

Lời Nhắn Gửi Từ Thái Lan 


29 30 Ị^gụ ỳ chùa Wat Tham Saeng Pet trong mùa 

Mưa Kiết Hạ năm nay- chủ yếu để thay đổi không khí vì sức 
khỏe của tôi bây giờ không còn tốt nữa. Cùng vói tôi có các 
Tỳ kheo gốc phưong Tây: thầy Santa, Pabhakaro, Pamutto, 
Michael và thầy Samanera Guy; cũng có một số Tỳ kheo 
người Thái và một số các Phật tử tại gia đang rất nhiệt thành 
tu tập. Đây là khoảng thòi gian dê chịu và phúc lành đối vói 
chúng tôi. Bữa nay bệnh tật của tôi lắng bót, tôi cảm thấy 
khỏe hon nên có thể đọc thu lòi nhắn gửi này cho tất cả các 
thầy. 

Vì đang bệnh yếu nên tôi không thế đi Anh Quốc, 
nhrmg nghe tin tức về các thầy, từ những Phật tử cũng có 
mặt tại đây, tôi thấy vui mừng và bót bệnh. Điều làm tôi vui 
lòng nhất là bây giò thầy Sumedho đã có thể nhận thọ giói 
cho các Tỳ kheo mói; điều này cho thấy những nô lực thiết 
lập đạo Phật ỏ Anh Quốc đã rất thành công. 

Cũng thật vui mừng khi nghe thấy các tên của các tăng 
và ni mà tôi đã biết đang sống tu chung vói thầy Sumedho ỏ 
tu viện Chithurst: thầy Anando, Viradhammo, Sucitto, 
Uppanno, Kittisaro, và Amaro. Các ni Mae Chees Rocana và 
Candasiri. Tôi mong tất cả các thầy có sức khỏe tốt và sống 


[Đây là thư thiền sư Ajahn Chah gửi cho các vị đệ tử ngài ở tu viện bên 
Anh Quốc. Lúc này thiền sư đang ngụ tại một tu viện mang tên "Hang Động 
Anh Sáng Kim Cương" trước ngay lúc sức khỏe của ngài sa sút trầm trọng 
trong kỳ Mưa Kiết Hạ (vassa) năm 1981. 

30 [Thư này đã được in trước đây trong tập "Nhìn Thấy Con Đường", gồm 
những bài viết của các đệ tử gốc Âu Mỹ của thiền sư Ajahn Chah]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 227 


hòa hợp với nhau, cộng sự với nhau, và cùng nhau tiến bộ 
trong việc tu tập Giáo Pháp. 

Có những mạnh thuòng quân, ở Anh và ỏ đây, đã giúp 
cập nhật cho tôi biết những sự phát triển ỏ bên đó của các 
thầy. Tôi nghe nhiều tin từ họ rằng phần nhà chùa ở 
Chithurst đã xây xong và giò trỏ thành noi thoải mái hon để 
các thầy sống tu. Tôi ngạc nhiên về điều này, bởi tôi đã từng 
ỏ đó bảy ngày rất cực khổ! (cuòi). Tôi nghe nói gian thò và 
các khu chính đều đã hoàn thành. Giò chắc công việc xây sửa 
đã bót, các thầy sẽ có thòi gian để tham gia các thòi biểu tu 
chính quy đầy đủ hon. 

Tôi cũng nghe nói một số Tỳ kheo thâm niên cũng đã 
ròi đi để lập các chùa chi nhánh [chi viện] ỏ noi khác. Đây là 
chuyện bình thuòng, điều này có thể làm tăng số tu sĩ trẻ 
trong chùa chính [chánh viện, chùa tổ] ỏ đó; hồi truóc chùa 
tổ đình Wat Pah Pong ỏ Thái Lan cũng nhu vậy. Điều này có 
thể tạo nhiều khó nhọc hon trong việc chỉ dạy và huấn luyện 
các Tỳ kheo trẻ, do vậy điều quan trọng trong những lúc nhu 
vậy là chúng ta phải biết hô trợ lân nhau. 

Tôi tin tuỏng thầy Sumedho sẽ không coi những việc 
khó nhọc trên là gánh nặng cho thầy ấy! Đây là những vấn 
đề nhỏ, rất bình thuòng, đó không phải là những vấn đề nan 
giải. Dĩ nhiên cần phải có nhiều trách trách phận- nhung 
điều đó cũng đuợc coi nhu không phải là gánh nặng. 

Làm trụ trì của một chùa giống nhu làm một thùng rác 
vậy: ai bị khó chịu khi nhìn thấy rác thì phải làm một thùng 
đựng rác, hy vọng mọi nguòi sẽ bỏ những rác ruỏi của họ 
vào đó. Thực tế thì nguòi làm thùng rác cuối cùng cũng 
thành nguòi thu dọn rác. Đó là cách mọi thứ xảy ra trong 
chùa- ỏ chùa Wat Pah Pong cũng vậy, thòi Đức Phật cũng 
vậy. Không-ai bỏ rác vào thùng nên chúng ta phải tự mình 
làm việc đó, và mọi chuyện đều trút vào cái thùng rác của 



228 • Thiên sư Ajahn Chah 


Ông trụ trì! Người ở vị trí đó phải biết nhìn xa, có chiều sâu, 
và không bị lay chuyển trước tất cả mọi chuyện; người ấy 
phải kiên trì chịu khó. Trong tất cả những phẩm chất chúng 
ta tu dưỡng suốt đời, sự chịu khó nhân nhục là quan trọng 
nhất. 

Đúng là phần nhà chùa chô ở của tu viện Chithurst đã 
xây xong- xây nhà chùa thì không khó, chịu khó vài năm nó 
cũng xong. Còn những việc chẳng bao giò xong như việc 
chăm sóc và bảo dưỡng, quét dọn, lau chùi... thì chúng ta 
phải làm suốt đòi. Xây nhà chùa không khó, cái khó là việc 
chăm sóc bảo dưỡng nó. Tưong tự như vậy, nhận thọ giói 
cho một người xuất gia thì không khó, cái khó là sau đó phải 
chỉ dạy đầy đủ cho người đó sống và tu trong tăng đoàn sao 
cho tốt. Nhưng cái khó đó không nên coi là vấn đề gian khó, 
bởi cái gì càng khó thì càng mang lại ích lợi- nếu cứ chọn việc 
dê làm thì đâu có nhiều ích lợi. Vì vậy, để nuôi dưỡng và 
duy trì hạt giống Phật giáo đã được gieo trồng ỏ Chithurst, 
giò các thầy phải sẵn sàng đem hết mọi sự nô lực và trợ giúp. 

Tôi hy vọng những lòi tôi nói hôm nay cũng truyền tải 
những cảm giác ấm áp và trợ giúp cho các thầy. Môi khi tôi 
gặp các Phật tử người Thái có liên hệ vói bên Anh, tôi hay 
hỏi họ đã đến thăm chùa ỏ Chithurst chưa. Dường như đối 
vói họ họ có sự quan tâm đặc biệt đến chi nhánh Chithurst ỏ 
Anh. (Ý thầy nói tu viện Chithurst ỏ Anh là một chi nhánh 
của chùa tổ đình Wat Pah Pong ỏ Thái Lan của dòng Thiền 
Trong Rừng). Cũng vậy, những Phật tử ngoại quốc ghé thăm 
chùa Wat Nanachat cũng báo tin về các thầy ỏ bên đó. Điều 
đó làm tôi rất vui sưóng, bởi đó thể hiện mối quan hệ gần gũi 
và cộng sự giữa chùa Wat Pah Pong, chùa Wat Nanachat và 
chùa Wat Chithurst. 

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, ngoài những cảm 
giác tâm-từ của tôi hưóng về các thầy. Cầu mong các thầy 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 229 


được mạnh giỏi và hạnh phúc, an trú trong sự hòa hợp, cùng 
giúp đỡ nhau, và cùng tu tiến. Cầu mong những phưóc lành 
của Tam Bảo luôn được thiết lập vững chắc trong trái tim của 
các thây- chúc mọi người khỏe mạnh. 



